ĐÓNG gặp TAY 
Tập 2 
Hành trình: Khương Hữu Điều 
Bìa: Khương Hữu Điểu & Khánh Trường 
Phỏng dịch: Thái Vĩnh Khiêm 
Trình bày: Nguyễn Công Thuần, Lê Hân 
Kỹ thuật: Tạ Quốc Quang 
ISBN:978-1927781487 
Nhân Ảnh tái bản 2019 
Copyright © 2019 by Dieu Khuong-Huu 


2 





Tập II 
1975-Đến Nay 


Phân 6 


VWượf Thoát Việt Natn 
Chương 16 
Thoát Khỏi Cộng Sản Việt Nam 


Trực thăng cuối cùng, di tản khỏi Sải Gòïn 





Bức ảnh lịch sử do Hubert Van Es, phóng viên hãng thông tấn 
UPI chụp tử nóc nhà trụ sở CIA số 22, đường Gia Long 
chiêu ngày 29 tháng 4, 1975. 


Vào tháng 2 năm 1975, chánh phủ Pháp mời ông Tổng trưởng Giáo Dục Ngô Khắc Tỉnh 
cùng ông Thứ trưởng Đồ Bá Khê và tôi, với tư cách là cố vấn kỹ thuật của ông tổng trưởng, 
qua Pháp để thăm viếng các "Grandes Écoles” và một số trường đại học danh tiếng khác ở 
Bordeaux, Toulouse, Montpelller, Marseilles, Aix-en-Province, Compiègne và Trường Quản 
trị xí nghiệp Essec. Vào thời điểm đó, tại Việt Nam có sự tranh giành ảnh hưởng chánh trị 
giữa nên giáo dục Pháp và Mỹ ở cấp đại học. Tưởng cũng nên biết là trong suốt thời Pháp 
thuộc, Việt Nam phải áp dụng mô hình giáo dục của Pháp, mãi cho đến năm 1951, giáo dục 
Trung học mới bắt đầu áp dụng chương trình Việt ngữ. Kể từ năm 1954, khi người Mỹ bắt 
đầu có mặt ở miền Nam, sinh viên Việt Nam bắt đầu du học ở Hoa Kỳ và mang về nước 


Đông øấp Tây 


nhiêu tư tưởng học thuật của Mỹ trong nhiều lãnh vực, đặc biệt trong ngành giáo dục. Tuy 
nhiên, chánh phủ Pháp vẫn muốn duy trì ảnh hưởng của họ trong những hoạt động văn 
hóa, giáo dục ở cựu thuộc địa bằng cách cấp học bổng hay viện trợ kỹ thuật, nhưng ở một 
mức độ giới hạn hơn Mỹ. Cuộc thăm viếng Pháp của phái bộ giáo dục Việt Nam Cộng Hòa 
chúng tôi nằm trong sách lược nầy. 


Sau khi từ Pháp trở về Sài Gòn, chúng tôi được biết tình hình quân sự trở nên trâm trọng 
hơn, nhứt là tại vùng Cao nguyên. Quân Bắc Việt dùng đường mòn Hồ Chí Minh xâm nhập 
miền Nam càng ngày càng nhiêu. Đã vậy, chánh phủ Mỹ tiếp tục cắt giảm viện trợ cho Việt 
Nam để gởi qua Do Thái. Ai cũng biết Ngoại Trưởng Henry Kissinger là người Do Thái và 
Quốc hội Hoa kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề của giới vận động hành lang của cộng đồng người 
Do Thái nhằm ưu tiên giúp Israel trong khi Cộng sản miên Bắc được Trung Cộng và Liên Sô 
viện trợ một cách qui mô. 


Hậu quả là Không quân miền Nam phải bắt đầu tháo gỡ một số phi cơ và trực thăng để có 
phụ tùng sửa chữa các máy bay bị hư. Số đạn pháo binh cũng bị hạn chế tối đa. Quân đội 
Việt Nam Cộng Hòa càng ngày càng xuống cấp về trang bị võ khí kéo theo sự giảm sút tỉnh 
thân. Trong âm thâm và bí mật, nhiêu người trong cuộc hiểu rằng sự bại trận chỉ còn là vấn 
đề thời gian. Đương nhiên đa số chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với thái độ thản nhiên để 
duy trì tinh thân chung. 


Lại có dư luận xôn xao cho rằng một cuộc tắm máu sẽ xảy ra khi cộng sản thẳng trận để 
trả thù những ai làm việc với chánh phủ miễn Nam và Mỹ. Nhiêu khi chúng tôi bàn luận 
trong nhóm bạn bè thu nhỏ về phương cách để tránh khỏi bị kẻ thù bắt giữ hay tra tấn. Đôi 
lúc tôi đã nghĩ nếu gặp đường cùng tôi sẽ cột một số trái dừa khô vào nhau để làm thành 
một phao nổi cho trôi theo dòng sông Cửu Long từ Mỹ tho với hy vọng sẽ được một chiếc 
thuyên của người tốt bụng nào đó cứu vớt. Y tưởng nầy quả là ngây ngồ nhưng khi đã bị 
dồn vào chân tường, bản năng sinh tôn bắt đầu phải làm việc. Có người trong chúng tôi 
nghĩ tới việc uống độc dược để thoát cảnh bị tra tấn. Rốt cuộc tôi chỉ còn biết dựa vào số 
phận hay định mệnh để quên đi những tai ương có thể đến với tôi và đồng bào miền Nam. 
Đây là một trong những giai đoạn đau khổ nhứt trong đời tôi. 


Một hôm, tôi đến văn phòng USAID để họp như thường lệ và bị sốc nặng khi thấy cả tòa 
nhà nầy gần như bị bỏ trống hoàn toàn. Tôi vào văn phòng của Von Spiegelfeld, một người 
bạn tốt của tôi và là nhân vật thứ ba điều hành cơ quan USAID. Tôi đóng cửa phòng lại rồi 
nhìn thẳng vào ông ta để hỏi: "Làm ơn cho tôi biết việc gì đang xảy. ra đây.” Ông ta đáp: 
"Nếu ở địa vị bạn, tôi phải tìm cách ra đi.” Tôi cảm ơn ông ta và ra về. Hình như, trước đó 
vài ngày họ đã nhận được lệnh rời khỏi Việt Nam nhưng không cho những người bạn Việt 
Nam của họ biết. 


Vào ngày định mệnh 23 tháng 4, 1975, khi tôi sắp sửa lên xe tới Bộ Kinh Tế để họp hàng 
tuần thì một nhân viên cho biết tôi có điện thoại khẩn cấp từ nhà gọi đến. Tôi trở lại văn 
phòng làm việc của tôi trên lầu hai. Ở đầu dây bên kia, Marie, vợ tôi, nói người cháu rể của 


394 


Ch.16 - Thoát Khỏi Cộng Sản Việt Nam 





sa tị 
LMBASSY OF 1114 
UNITED WTATLŠS ¡9F AMERICA 1‹ 
ï \ 
/ x 
%,. 


TO LHE EXAMINING IMMIGRA LION OFFICER - 
Ai 1H PORL OF ENLRY 


1hịe belnw Hgted aliens have been granrecd Jarole sfAtua hy the \*®nsrney 
General for cntry ¡inro the LInited Stafes withaut iminigi 8W viea, 


['ach hs the werif(ed relarionalilp' te the accnipanyiny. Ämerlcan 
cl†:izen listed ‡fter hi ngĩìne, 


AMERICAN GITIZEN: _—_ Thonas Forbes _ 
Alien lependents; Nam ˆ Relarionship 





Mrs, Le Thi Nguyet Anh sister oÍ Ameficen Z7 
Mr. Duong Huu Nghia brother ínlaw ~ 
Duong Huu Thanh Tung ¬ nephew ~ 

Duong Huu Thanh Phuong ` : niecc -¬ 

Đuong Huu Thanh Truc nephew “ 


*s5scc below 
dependenr alien relarive has been Itstrruc+red to hring with hìm 
All of the civil documents In híe poseession. “The accompanying 
American citizen has bee=n given a copy of thíg letfer TơớgH sC(P !Ọ 
the Captain of the aircraft transporting him and his family. 


The names of the American cifizen and alicna lierod ahove have been 
cabled ro the Øepartment of Stats and the Inmigrarion and Ñatur ñM2aiow ° 
S§Evfee Central Office ! Nano, 

IMPO RTAN1 NOI ICE: ụ "ha 4x56 v l8 Bói TT for. admlseion into- 
the United Stateg after 





*Mr. Khuong Huu Dieu sc. Uncle 
Mrs, Dinh Thi Blch Chau | Aunt 
¡_— Aincrican THÊ 


Lá thơ danh sách di tản của tòa Lãnh sự (Consulate evacuaton list) 


-“ ‹ 


tôi tên Tom Forbes 
là nhân viên giải 
mã của tòa đại sứ 
Mỹ đang có mặt ở 
nhà chúng tôi và 
muốn nói chuyện 
với tôi. Iom yêu 
cầu tôi về nhà gấp 
để gặp anh ta và 
tuyệt đối từ chối 
không nói thêm dì 
nữa cả. Khi tôi vê 
đến nơi, Tom có vẻ 
loö âu và đưa tôi 
một lá thơ có ghi 
địa chỉ ngôi biệt 
thự CIA dùng làm 
địa điểm an toàn 
để di tản khẩn cấp. 
Trong thơ đó có 
liệt kê tên của 
những người được 
phép ra đi cùng với 
cháu gái tôi. Tôi 
cần phải tới nơi đó 
ngay lập tức. 


Sau khi nhìn lại 
villa của chúng tôi 
lần chót, Marie và 
tôi ra đi mang theo 
một túi xách nhỏ 
đựng quân áo và 
mấy tấm ngân 
phiếu du - lịch 
(travelers check) 


tổng cộng $300 của American Express tôi còn giữ lại sau chuyến xuất ngoại gần đây. Tôi 
cảm ơn Thượng Đế đã cho chúng tôi cơ may nầy. Chúng tôi hi vọng sẽ thoát cảnh tủ tội và 
tra tấn bởi người cộng sản. Tại ngồi biệt thự, chúng tôi thật ngạc nhiên nhận ra rất nhiều 
người Việt làm việc cho DAO (Defense Attaché Office) cơ quan quân sự Mỹ tại Sài Gòn đã 
tụ tập nơi đây để chờ đi xe buýt dân sự của Mỹ bí mật di chuyển lên phi trường Tân Sơn 


Nhứt. 


395 


Đông øấp Tây 


Trước ngày định mệnh vài hôm, #@ 

cháu gái tôi, Nguyệt Thu, có đưa 1 
vợ tôi lên phi trường Tân Sơn 
Nhứt để xin di tản khỏi Sài Gòn 
đang bị quân cộng sản bao vây. 
Riêng tôi thì ở lại tiếp tục làm j| 
việc. Rủi thay, theo luật lệ của | 
Mỹ, chỉ những người bà con ruột | 
thịt mới có thể di tản theo cháu 
tôi mà thôi. Vì là mợ chớ không ï 
phải mẹ nên Marie đành phải trở Íˆ 
về nhà hôm đó. | 





Xin độc giả lưu ý, nơi phía dưới 
lá thơ, tên của tồi và vợ tôi được 
đánh máy vào thêm với dấu * 
hình sao (asterisk) có liên hệ gia 
đình là cậu và mợ. Bức thơ nây Ễ 
coi như là giấy khai sanh thứ hai 
của chúng tôi vậy. 


°.W 


_ là) 


¡ Š “—= ` tư. 
s. ¬ 
, >.—.. * 
Hầu như định mệnh đã an bài V “à _ `. 
để cho tạp chí Newsweek Ï EU Ỉ i » _ 
Magazine tới phỏng vấn tôi tuần ụ + Ẳ | 
trước đó. Tôi trình bày răng dù 1 
khả năng chuyên mồn của tôi có : 
thể hữu dụng cho chánh phủ 
cộng sản, nhưng tôi chắc chắn 
khó thoát chết vì tôi đang làm Chủ tịch Hội Việt Mỹ. Tổ chức nầy ở Sài Gòn được nhiều 
người biết đến vì có khoảng 25,000 hội viên học tiếng Anh hoặc tham gia vào những hoạt 
động văn hóa Việt Mỹ trên toàn quốc. Tờ Newsweek đã cho in bài phỏng vấn trong số báo 
ngày 21 tháng 4 nằm 1975 với tựa đê *The Crowd at the Exits” hay *Đám đồng nơi lối 
thoát.” (xem nguyên tác và bản dịch) 


x. 





xế. xe D) 
_ tri BAO 


Trang bìa tờ Newsweek ngày 21 tháng 4, 1975 


Trước ngày phát hành bài báo trên Newsweek, tòa đại sứ Mỹ từ chối không cho tôi được có 
tên trong danh sách di tản của cháu Thu của tôi. Nhờ vào bài phỏng vấn của tôi xuất hiện 
kịp thời, họ đã thay đổi quyết định bởi lẽ nếu Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, họ nghĩ là tôi 
sẽ bị tra tấn và hành quyết vi đã làm việc với Mỹ. Từ những sự kiện trên, suy gảm lại, tôi 
phải đi tới kết luận rằng mọi việc chỉ là do định mệnh. Nếu khác đi vài giây đồng hồ, tôi có 
thể đã không nhận được cú điện thoại của Tom Forbes và như vậy kể như tôi đã tới số rồi. 
Nhân đây, tôi cũng muốn nói thêm là người ân nhân của tôi, Milton R. Benjamin, sau nầy 
làm Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành của UPI và Nicholas C. Proffitt khi đó là Trưởng 
văn phòng Newsweek ở Sài Gòn. 


396 























KChuene Huu Hien ïs the kind oÍ Viet- 
nanmnese tờ whmn Americans paint 
with rride. Honest and industriaus, he 
worked his way thrangh the Mlassachu- 
xetls Insliite öŸ Technolagy washing 
dishes. Then, aftler gaining some busi- 
ñE5S £XI>erienee in New York City, Dieu 
returnetl ta Saigan and jained Vietnam's 
IndustHial Developmnent Bank, "Today, aL 
43, he is nresident of the bank—andl so 
highly regnrded that he was reccntly 
clected president dÏ[ the Vietnamese- 
American AssoelaHan, AÀ few short 
weeks ago, LI,5. officinls in Saigon were 


caling Dieu the hope and ñutmre nŸ 


anh Vietnam. Today, the same offieials 
avrdd his stare, ”I haye nù hope and Í 
have no Euture,” he đeelarecl last eek, 


The American approval and respect he 
warked sa hard lo win, Dien firmly 
believes, will sean be the death oŸhim. 

Far thousands oŸ Vietnamese, from 
technocrats like Dieu seattered thranhh- 
put Saigon guvernmenE rmìinistries lũ 
clerks and eleaning women on the U,S, 
Emtbassy”s payroll, i† is suddenly ä time 
qf reekoning. With the Communists 
knocking ơn the gates ðf the capital, the 
Vietnamese wlie hold these jahs realize 
their nasiHan ïs tenuous äÈ hest, and that 
many oÏÍ their numhher may he exeeuted iF 
Baigan shanld fạj. '*It seerms we have all 
bit ked the wrang horse,`` said Án Ngae 
Ha, ä farmer rmninister öŸ econamy and 
tuaw ñú businessman. What, these Viet- 
mamese are œskinw, do the Americans 
propose tạ da for 13 now# 


=—=. The White House indlieated lastweek 


that the I,5, wi]Ì try tù evaeuate perhaps 
ns Inany as I7Ö,DÙO Vietnamese iŸ ä 


15 


Ch.16 - Thoát Khỏi Cộng Sản Việt Nam 





THE CROWD AT THE EXITS 


Communist take-over appears immi- 
nẽnE. Site: [7eparinenL sources incleat- 
eủ priority waukd go to (1) Vietnamese 
who warked far the U,S, Government, 
and their Rmmilies; (3] Vietnamese in- 
vplved in intelligenee acliviHies, paeili- 
caltiun pragram workers, and those asso= 
ciated witli the controversial Phoenix 
Erogram to assassinate Viet Cong cadres, 
and (3) top Vietnamese nffieials, 

But at present, contingenew nÏans đa 
HũT #1nVisnwe evneuation 0 tenms ðŸ Khou- 
sands nf ather South Vietnamese Íúr 
win Presiilent Fard admited last 
wet+k America bears a “prafaund moral 
abligation.” "These inelude the many 
teachers, cditsrs and opinian lendcrs 
whq suppored Saigans nlliance with 





FT 


VieLnarnese staffer fleeing UI,S. Cansnlate in Nha Trang: Seme were left behind 


the United States, What s mare, Hịe LI,5, 
1s makinw naø nÏans ta evacuate Vielmnarm- 
xe immnloyvees doÍ Ameriean bàai- 
IIEsses—=manw 0Ÿ whose baosses have al- 
ready led. At Northrop Corp.`s Saigon 
cfice, Ameriean managers toÌd Vietnam- 
esẽ cmployees last week the comipany 
weonld eansider helping them get aut öf 
Victnam—bhut that nothing couldl be 
đane about their Families. One major 
0bstacle was the Santh Vieltnainese gav= 
ernmerit iLself, which has heen extrerme=- 
ly reluetant to rant cxit visas, 

Betrayal: Evyem thase ín the top evacua- 
Hữún category can lĩnd liHle cheer in the 
way the Uniterl States has treated itxs 
Vielnamese cimnployees tạ đate, [During 
the evaeunatian af Hie LI,S, Consulate ín 
Nha Trang twa weeks ago, when there 
was anly enough plane space Íor the 
Americans, Ứ.5. muartls held autamatic 
rifles øn their local employees ta keep 





them Írom oxerrunning the last evaeua- 
tian nÏane, And a CLA agent last week 
had an even grimmer stary of betrayal— 
later đenied by oflicials en the snot— 
during the evaeuaHan of the U,5. Con- 
sulate at Dạ Nung, When ï† came Hme to 
leave, he gai, the Americans realized 
they would never get nút with their many 
Vielmamese œminlavees, sa they ardered 
thrứe truecks pulled t0 eœutside the gàte, 
The Vietnamese climhed abaard and the 
trucks rumbled sf£ With the cruwd gone, 
the Americans marle their escape. The 
trueks duinned the Vietnuinese puE ä fev 
miles down the raad. 

Tales like these, wliether true or [alse, 
have hưightenerl the anxiety of Vietnarn- 
Ese warking at Hìịc American Emhassy in 
Saigon, whin as øŸ late last week had still 
nữt been told whether the U.S, would 
evacuate them iŸ the capital Falls. °'T ask 
the ruesHon every dạy,” said one bitter 


"..~ ~ Älp 
_ XS 


Vietnarnese denarting with EFrench in 1934; 


Vietnamese secretarv, “and everv day, Ï 
am told the same: “YWWe are tryíng tà warl 
sœnething aut. VWe wil] let vau know.” 

This growing [celing amang Vietnam- 
eše that the U,S, is goïng to let them 
awn sent morale phunging last week, 
One U.S. official told how two of hís 
Vietnmmese prnnlayees hai conlided 
that when the Americans leave, they 
intended to cammit suicide, Several 
American olfieials privately said they 
plun ta resien ffam the Eoreign Service. 
CHẾs sở unbelievubly cynieal,” ane em- 
bassy nffieer blurted, “People wha have 
helperl uý Pura tecade are nàw no longer 
imnartant—so we cdesert Hiem.” 

But sentimrent apnIeared ta be maount- 
ing in the UI,5. last week nat ta rlesert 
these Vielnamese, New Yorks Demae- 
cratic Rep. Stephen J. Solarz noted that 
the United States took in 38,000 refnigees 
whad escunped [nllawing the unsnecessful 





NewsweeE 


397 


Đông øấp Tây 


Trích dịch bài báo trong Newsweek số ngày 21 tháng 4, 1975 
Trích dịch *ĐÁM ĐÔNG NƠI LỐI THOÁT” 


"Ông Khương Hữu Điều là mẫu người Việt Nam mà người Mỹ hãnh diện nói tới. Là người 
liêm khiết và cần cù ông Khương Hữu Điêu đã đi rửa chén để có thể đi học tại trường 
Massachusetts Institute of Technology. Sau đó, khí đã thâu tháp được mót số kinh nghiêm 
làm việc ở Nữu Uốc, ông Điểu trở về Sài Gòn phục vụ tại Ngân Hàng Phát Triển Kƒ Nghệ 
Việt Nam. Bây giờ, ở tuổi 43, ông giữ chúc vụ Tổng giám đốc ngân hàng và được nhiều 
người tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Việt Mỹ. Chỉ vài tuân trước đây, viên chức Mỹ ở Sài 
Gòn nói ông là hy vọng vả tương lai của miễn Nam Việt Nam. Đến lúc nây, chính những 
viên chức đó lại tránh né không muốn nhìn thẳng vào ánh mất ông. "7ój không CôÔfn) niêm 
hy Vọng va tương lai g! nữa, ông tuyên bố tuần vưa rối. Ông Điểu tín rằng chính sự tán 
thành và kính trọng người Mỹ dành cho ông nhờ công việc ông làm sẽ là cái án tử hình đối 
Với Ông. “ 


"Giờ đây, là lúc hàng ngàn người Việt, từ những chuyên gia như ông Điểu làm việc trong 
các bộ của chánh phủ Sâi Gòn tới những thư ký và nhân viên quét dọn cho toa đại sứ Mỹ 
sẽ phải trả giá cho việc làm của họ. Trong lúc quân công sản đang rình chờ ở ngưỡng cửa 
đua vao thủ đó, những người V/êt làm các công Việc đó ý thức được răng số phận của họ 
thật mong manh và một sô người như họ sẽ bị hành quyết nếu Sài Gòn thất thủ. “ "Có vẻ 
như chúng tôi đã đánh cá và chọn lầm ngựa đua rồi. Âu Ngọc Hồ phát biểu. Ông là nguyên 
Tổng trưởng kinh tế và nay là một thương gia. 7 


..Một vài viên chức ngoại giao Mỹ nói riêng họ có ý định từ chức. "Mọi việc bất nhân tới 
mức không thể tưởng tượng được một nhân viên toà đại sứ thốt ra như thế. "Những người 
đã công tác với chúng ta trong cả thập niên bông nhiên không còn quan trọng đối với chúng 
ta nữa... rồi chúng ta bỏ rơi họ... “ 


Nhưng du vấn đẻ là gi đi nữa, đa số những ngươi Việt có liên hệ với Mỹ đều chọn di tản 
tha ⁄ Vì bj bỏ lại để trao số mệnh mình vào tay người CỘng sản. 'Khả năng Chuyên rmmôn về 
ngân hàng của tôi có thể hữu ích cho người miền Bắc” tổng giám đốc ngân hàng Điều nói 
trong tuần trước, ` hưng họ chỉ cân biết tôi đã lam chủ tịch Hội Việt Mỹ trước đây thôi. Điều 
nầy đủ để cho tôi lãnh án tử hình trước mắt họ. Chúng tôi chỉ mong các ông xử sự công 
bằng l3 đủ rồi. Chúng tôi muốn ở lại trong nước cho tới ngày cuối cùng. Nhưng vào ngày 
cuối cung đó chúng tôi muốn ra đi với những ngưỡi bạn Mỹ của chúng tô/“ Milton R. 
Benjamin và NICHOLAS C. PROFFITT từ Sài Gòn. 


Người tài xế tin cẩn đã làm việc với chúng tôi trong 12 năm qua đưa chúng tôi tới điểm hẹn 
là một ngôi villa trên đường Trần Quý Cáp. Chắc anh không ngờ là chúng tôi sắp rời Việt 
Nam vĩnh viên. Tôi muốn tặng anh một số tiên nhưng e ngại không muốn cho anh biết dự 
tính của chúng tôi di tản. Do đó, tôi nhờ anh trở về nhà và tìm một đồ vật tôi đã để trong 
một ngăn kéo nơi phòng ngủ. Tại đó, tôi đã để sẵn một bao thơ đựng tiền tặng anh. Cho 


398 


Ch.16 - Thoát Khỏi Cộng Sản Việt Nam 


tới nay, tôi vẫn còn thấy buồn vì không biết anh và gia đình ra sao. Theo tin đồn anh và các 
con đã thoát khỏi Việt Nam và có cuộc sống tốt lành. Tôi vần tìm kiếm tin tức của anh và 
cầu mong một ngày nào đó Thượng Đế sẽ cho tôi cơ hội gặp anh để nói lời xin lỗi anh vỉ đã 
ra đi mà không một lời giã biệt anh. 


Tại ngôi villa bí mật đó, tôi gặp gia đình của Nguyệt Anh, người cháu có tên trong danh sách 
được di tản trong đó có tên chúng tôi được ghi thêm vào với dấu *(asterisk). Quả tình, cái 
biên giới giữa may mắn và bất hạnh, giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ. 


Vài giờ sau, một chiếc xe "van” đưa chúng tôi lên phi trường Tân Sơn Nhứt. Tim tôi đập 
mạnh khi nhân viên an ninh kiểm soát từng hành khách ngồi trong xe. Nếu họ nhận diện 
được một nhân vật cao cấp trong chánh phủ thì họ sẽ giữ lại để điều tra thêm. Lúc đó tôi 
đeo một cặp kiếng mát lớn màu đen sậm tay cầm tờ báo và cầu xin Thượng Đế che chở cho 
tôi được di tản an toàn. ït lâu sau, chúng tôi được đưa tới một building để người Mỹ chơi 
bowling và tại đó đã có vài trắm người có lẽ cũng chờ được di tản. Khoảng 24 tiếng đồng 
hỗ sau, chúng tôi lên một phi cơ vận tải quân sự loại C-141 Starlifter. Trong suốt thời gian 
đó, quân cộng sản tiếp tục pháo kích vào phi trường nên các phi công đêu cho máy phi cơ 
tiếp tục nổ để có thể sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào. Những người di tản ngôi la liệt trên 
sàn máy bay tựa như cá mùòi trong hộp. Cuối cùng, tiếng động cơ rú mạnh báo hiệu cho 
biết chúng tôi đã bắt đầu cuộc hành trình vào chốn vô định. 


Chiếc phi cơ của chúng tôi đáng lẽ bay thẳng tới Manila nhưng vì lý do nào đó lại hướng về 
đảo Guam. Sau nầy chúng tôi mới biết là trại Thủy quân Lục chiến Marine Camp Pendleton 
là nơi chúng tôi sẽ tạm trú lúc đó chưa sẵn sàng để tiếp đón dân tị nạn. Vì vậy, chúng tôi ở 
lại Guam trong các lêu Quonset của quân nhân một tuần rồi mới lên đường tới quê hương 
mới ở tiểu bang California. 


Vài hình ảnh những ngày cuối cùng kết thúc của cuộc chiến 


Bức hình ngày 29 
tháng 4 1975; 
£ thưởng dân miền 
W2 Nam leo bức 
tường cao hơn 4 
thước của tỏa Đại 
Sứ Hoa KV ở Sài 
Gòn để lên máy 
bay trực tháng 
trong lúc những 
người Mỹ cuối 
cùng rời khỏi Việt 
Nam (Hình của 
AP) 





399 


Đông øấp Tầy 


F — Các mũi tiến công của qGP 
`, Bộ tư lệnh chiến dịch De a0 Y0 0 Aiấn từ 17h ngày 26/4 
_ Dưn 3 
—==Y” dến 11h30 ngày 30/4/1975 
—' Quần khu | ¬—A= “5 %%: Mũi tiến công có xe tăng 


Quân đoàn _ Khu phòng ngự của QLVNCH .'_ QGP chốt chặn và 
_ củ cũng sự kiên cö Œœ „ . cắt đường gian thông 


~ Sư đnàn Khu phòng ngư lâm thời của QLVNCH Ẽ 
[không có công sự kiên cố) Trận địa nhắn 





Quân đội Cộng sản Bắc Việt và Việt Nam Cộng Hỏa 
xung quanh thanh phố Sai Gỏn trước ngày 30 tháng tư 


400 


Ch.16 - Thoát Khỏi Cộng Sản Việt Nam 





Saigon "Surrcnders to  Vieleong;. 
Withdr awal Ends diole sÃ h, 5. 











"Minh (rders 
AI Forees | lò. 


8 Eìnd Eig ung 


| . ”r -ỹ 


ý 


Ị 






“¡` sa Ô - HÊP -TGÓ. VU 


ho hà “-: 





by >1 , 
l3Am=—- 


.ừ X c __-E SG 
. .— E 


- 
kh 
= b 


" Trị 8 











=" —_n 
Z ¬ ỗ 
5 ,ượ cm An sở ` `" —^ > r 


Xe thiết giáp Bắc Việt tại cửa Dinh Đóc Lập, ngày 30 MN) 4 1975 


1M: mg 


401 


Đông øấp Tây 


| «á Â- S\L#- 
I7 ¬X 
⁄\ —m. Ñ b 
«- . VY (Là) Ð 
Ẫ 1 i Nn, “xố “- - 4 


„ii. ,IIFP Ý†= 4 


Dân tị nạn được đổ xuống hàng không mẫu hạm USS Midway 





402 


Ch.16 - Thoát Khỏi Cộng Sản Việt Nam 






¬- 


_— ~ — 


Z“ 


Cuộc di tản trong hốt hoảng bằng trực thăng 





Dân tị nạn đáp xuống một chiến hạm Mỹ trong chiến dịch Frequent IWWind 


403 





Đhi cơ vận tải C-141 Starlifter chở dân tí nạn tử Guam 
tới trại Thủy quân Lục chiến Marine Camp Pendleton 


Phi cơ đáp xuống Camp Pendleton đưa đến đất Mỹ những người Việt không chấp nhận chế 
độ cộng Sản. Cám ơn chánh phủ và nhân dân Mỹ Quốc đã mở rộng vòng tay đón tiếp chúng 
tôi tim được ánh sáng của Tự Do và Nhân Quyên. 


Chương 17 


T¡ Nạn Tại Trại Pendleton, 
California 


Một kết cục... và nhiêu khởi điểm rmới 


Ân End... and New Beginnings' 


—-. 
y “=: 


mi #2/JESEfL1/VWŒG , QG § TP 0160) vạ// tang 
Ị “AI ,. . a6. 


¡*£SOUBCES 


l 


lh Ï tu. 
Ân ` c DE : l 
xà Ề N + m 





Đông øấp Tây 






AI 2 22 082)122CTS 
: Ly D1Df TP) : 


sMesreic5 


rs F3 










HE MOST DISTINGUISHED Vietnamese refl 
at Camp Pendleton was Mrs. Tran Thi Nar 
the 109-year-old matriarch of a 14-person fami 


lệ fall of South Vietnam in April 1975 ‹ rea 
a Íood of refugees fleeing the new com nu “ 
CC ` launched a unique ng Đ ” immig ? `. bớt 

esettleme n NgƯNG Khu tạm tru cho người tị nạn Việt Nam được 


thành lập tại trại Pendleton, California, vào 
tháng 5, 1975. Trong tuần lễ đầu của tháng 
nầy, phi cơ quần sự C-141 Starlifter chở hàng 
ngàn người tị nạn tới phi trường Thủy quân lục 
chiến Marine Airfield E| Toro trong tiểu bang 
California, rồi từ soi An cac 

đó họ lên xe buýt | [ COUNTY 


để đến trại Pendleton. CLEMENTE | Š/ Ì SAN DIEGo“ 
— ~ €OUNTY 


”ẳẫ.7- 








Hình chụp toàn cảnh trại Pendleton 








P aL Camp Penc etor ca 
rña0omal tin > C€ 
li _= g, and L lon: 





Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có một cuộc di cư vả = 
amp 


Hoa Kỳ có một cuộc tiếp cư vĩ đại diễn ra trong một tình trạng — se. 
cấp bách và hốt hoảng. “Tent city” 
built for 
\ r7 h ï P . : Vietnamese 
Camp Pendleton là trại thử nhút trên lành thö Hoa Ky tiếp nhận | refugees >< } 


người tị nạn. Sau đó, có thêm 3 trại khác là Fort Chaffee |Ïn ‡975 


(Arkansas), Eglin Air Force Base (Florida) và Fort Indiantown | mzee 
Gap (Pennsylvania). Ocean 


OCEANSIDE „ 





406 


Ch.17 - Tị Nạn Tại Trại Pendleton, California 





1, Villa của Tổng Thổng Nixon tại San Clemente, Ca 2. Nixon và Chu Ấn Lai tại Bắc Kinh nắm 1972 


Có điều ngẫu nhiên là người tị nạn đã được đưa tới trại Pendleton gần villa của tổng thống 
Richard Nixon tại San Clemente, Ca. Tài liệu lịch sử được giải mật cho thấy, sau bữa tiệc tối 
với Chu Ấn Lai tại Đại Sảnh đường Nhân dân/Hall of the People ở Bắc Kinh năm 1972, hai 
ông Nixon và Kissinger đã bấm nút "điều khiển từ xa/remote control” âm thầm chấm dứt 
chiến tranh Việt Nam mà kết thúc là miền Nam bị cộng sản miền Bắc xâm chiếm vào tháng 
Tư, 1975. 


Đối với tôi cũng có sự ngẫu nhiên lý thú là tháng sáu 
năm 1956, cũng chính ông Richard Nixon, lúc đó là 
Phó Tổng thống của ông Dwight Eisenhower, đã tận 
I tay trao cho tôi văn bằng Engineering tại khuôn viên 
trường Lafayette College Ở Easton trong tiểu bang 
: - Pennsylvania. Hỗm đó, ông là người đọc diễn văn lễ 
( | +. ra trường. Rồi gần 20 năm sau, tháng năm 1975, tôi 
\(..<....4. đã sống sót trong sự cay đắng được bầu làm "Thị 
“<4 trưởng” khi nhập trại Pendleton và tạm trú trong một 

“#5 lêu Quonset trơ trụi gần villa sang trọng của Nixon. 
Tổng thống Dwight Eisenhower và Phó Trải đất nầy quà là thật nhỏ và đầy chuyện bất ngờ. 

Tổng thống Richard Nixon, 1956 








' 

Lêu! Quonset: "Thanh phố Lêu/7ent city 
trong trại Pendleton của Thủy quân Lục SS 
chiến gân nhà ông Nixon 


407 


Đông øấp Tây 


”= -| | 


lÌ : | 
k2 - T TT[I|[PNHHIINH 





jðÕ:m1 Nogative 


014-1281~-19~1~75 
MCĐ 


Can Pendleton, CA. 
29Apr?75 Photo Byt St. Manthey 


A Viíietnemese HRef£ugee youngeter offere 
the world-vwide søyrmmboli for 

nfter arriving at Cemp Tulega, aboard 
the Marine Corps Base. 


DEEENSE DEFPY. PHOTO (MARINE “ - CORES}) 
PG A357113 


sva—3S/ 





dị 
c= +4 TA M.. 
Ki» có. Tan = VÀ >1 Si 


1, Hình 'em bé đâu tiên” tới trại tí nạn do Thượng sĩ Sgt Manthey chụp ngay 29 tháng 4 nắm 195 
2. Ngươi lính thủy quân lục chiến và em tj nạn trong trại 


Lêu Quonset là một loại nhà làm bằng những tấm tôn uốn thành nửa hình tròn được sản 
xuất lần đầu vào thập niên 1940. 

Pendleton là một công trình xây cất khổng lồ: gần 900 lính thủy quân lục chiến và thường 
dân đã làm việc không ngừng để dựng lên 958 túp lều loại thường và 140 lều Quonset trong 
vòng sáu ngày. 

406 


Ch.17 - Tị Nạn Tại Trại Pendleton, California 








Để nhút phu nhân Betty 
Ford viếng thắm trại 
ngày 21 tháng 5, 1975 





Hình chụp tổng quát trại Pendleton 1975 


Về biến cố quan trọng nầy đối với lịch sử Việt Nam, và với cuộc đời của tôi, nhiêu cơ quan 
truyền thông tại Mỹ và thế giới đã có nhiều bài viết trong những ngày tháng sau khi Sài Gòn 
thất thủ và khi đoàn người di tản Việt Nam đến Mỹ. Sau đây là một số bài viết điển hình: 


An Fnd... and New Beginnings 


te 1n H " Án Communlst forees consolidated their hald oyer Yie(nam, thou- 

v NGÊ x c/ § “ Ế Là sands of refugees hegan their journey (o aâ land of refuge, Many 

/ É, ¬Sz were already heing processed through Camp Pendleton near San 

Clemente, Calif, and serme were reaching theïr final destination, At 

Vort Chnffee, Ark., the vangyuard of somte 30,000 who will settle 

in the heartland of America, Was mci by ñ cheering crowd of 
ãUU residen(. —S†arfes on papgc2 





m Rndierh:3 A3soclated Prexs Wlreft5o!2 
Ơn ship in South Chỉna See, refngce has zituation In hand with marine. Khung Huu Đieu, ex-banker, showa his wealth>—cloLhes fox family, 


NEW YORK ĐÀẠILY NEINWS SÁT MAY 3 1875 


Tờ NEW YORK Daily News, số ngày 3 tháng 5 năm 1975 đăng tấm hình trên với lời ghi 
chú: “Khương Hữu Điểu, cựu Tổng giám đốc ngân hàng và tài sản... quần áo cho gia đình.” 


409 


Đông øấp Tây 


AILTHATS LEFT = hy llu Da, li filI: hệ anl ha famly [led thự Viet _ 
_ ált Wf láfny BINilfnit2fMfniMeiiai hãnkệf, nhiều, ụ ĐH 


Nên ikMd [hi: tultrisÌ psesiwsil- —— - 








%Xerting Peniisv[renia arif New Jpretv Siner 


EASTDN, FA., TUESDAY, MAY 6. 1ã 





Igiluni [tp x Hc: thÌrvi|e TƯỜNHÍU tư 
llltu| IwlipminL In l4 1 
bk ii Lửa la gìng thự BÙI lý lamly Ti Tm Xót, 'H 
ị j ñữ rtjftes, Ky ¿ail hì j$ #@ñhÍc lWes l0 šn aštri 
ND liouBek Nai the Ty ii BI #ø l0 hihlt fegiEt ši 
falt 0Ý th EViCUSES, # äjÌlt, t:b it  Íamm: le Midturi gÝ ä sleet dÍ ppét Jiti0s, Ẵ Ma 
M\ the llme Dieu leld Ms tr _ silbirtitg trai ViEUaẪm-  ƒy Giám, iÌl tlettenlar† 
fitus tnltrttlet { [Mê Mát- "la MMÍ Íẽ “miủ- Eừ l0 ga Biipm Thtâ‡ ạhplls gui? drủ tu 
iw báu, NI G, twerMiell” tep{ |j tab- LƯùk blieltdl ái (M DU hy le dị |p 
-willt Marife giallun in [ME lút melial selws, bụ- an tó$ lehg šj0E0tMẺ le li the Iruu 
liia and saying he wauH|  phụt sthon, ä gel ft ¿ rrllg:t3 ly ä liete máf- thsanš äÍ Syul 





ly the tharệt ái Peil: ¿mÍ d Vidnarmbd ntwgJ@t Tế lô ä lumer Uä Em eự nữgesm mít l lhl Note te. lớ4 gui trế be aml ha [em Ded lầm YÌết Ong and Át 

PIN an ..”9 mộ Men hemaeaimemi am 

"| ñll tý ä iÊ3HI  š{ Út raITj, I Du 624, lê tmp I4@J HE: werg 

lự thim," Ry siả sh Mé Tle lãBwU€ gưdlUule cilỦ kẽ Íripb MÍ: anỶ t0 ri Đeth Refugees Try to Establish Ordc 
lis [amg Milt t TẾ. duuẻ te Ántiin Me | và c2 =ztưn, ren 2ntTzZ cai gyn tr gu. 
Ni b W1 TM. ntr, lt Finnetr Êimminnltt SÊn Si nự. can vn Tin cược Ea Si Á L 5: 


The EXpDress- Times ngay 6 tháng nắm, 1975 


Tờ báo của châu thành Easton, nơi trường học cũ của tôi Lafayette College, The Express- 
Times, số thứ Ba ngày 6 tháng năm, 1975 đáng trang tít sau đây: "efugees Try to 
Establish Order>» (Người T¡ Nạn Cổ Găng Thiết Lập Trật Tự) 


"CHỈ CÒN BẤY NHIÊU ..Khương Hữu Điểu, sinh viên tốt nghiệp năm 1956 tại Lafayette 
College và là Tổng giám đốc Ngân hàng ở Việt Nam, giơ cao tất cả tài sản của mình sau khi 
ông ta và gia đỉnh trốn thoát khỏi Việt Công và quân tính Bắc Việt. 7 


Người tị nạn nhờ cầu không vận khổng lồ do chánh phủ Mỹ tổ chức nên họ đã sống sót và 
đến được mót đát nước Tự Do. Trong cơn hốt hoảng, họ thoát khỏi viên ảnh bị người công 
sản bắt giữ và tra tấn. Họ muốn chứng tỏ cho Chú Sam/Uncle Sam thấy họ không chỉ ăn và 
ngủ nơi xứ nây. Ngay sau khi đặt chân trên đát mới, họ khởi công thành lập hệ thống điều 
hành và cộng tác với ban chỉ huy của Thủy quân lục chiến.» (ngưng trích dịch) 


410 


Ch.17 - Tị Nạn Tại Trại Pendleton, California 


LÀN 


Tôi rất hân hạnh được bầu làm "Thị trưởng đầu tiên trại Pendleton” "thành phố lêu” thứ 
nhứt được dựng lên cho người tị nạn Việt Nam. Tại sao tôi được tín nhiệm nầy? Có thể vì 
hồi còn ở Sài Gòn, tôi là sáng lập viên và Chủ tịch của Hội Quản Trị Xí Nghiệp Việt Nam 
đồng thời cũng là Chủ tịch của Hội Việt MỸ (Vietnamese American Association) được nhiêu 
người biết tới với khoảng 25.000 học viên theo học tiếng Anh. 


Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi đã lập xong sơ đồ tổ chức và tìm đủ nhân viên làm 
việc tình nguyện. 


Chúng tôi lập ra các ủy ban phụ trách việc: 

. Điều hành phòng ăn 

. Vệ sinh căn trại 

. Thông tin và bưu điện 

. Trung tâm y tế 

. Trung tâm giải trí 

. Tiệm hớt tóc 

. Trai chăm sóc trẻ em 

. Phòng lưu trữ những đồ vật bị mất và tìm thấy. 


CC ¬I —G CIl +>C) `2 


Tôi rất ngạc nhiên khi thấy một số khả đồng các phóng viên AP, UPI, Reuters, và AFP, vậy 
quanh và hỏi tôi nhiêu câu hỏi về những dự tính của "thị trưởng.“ Tôi cũng bị sốc khi thấy 
họ đã phí phạm phim Kodak để chụp tôi như vậy. Vào thời đó chưa có máy chụp hình loại 
kỹ thuật số digital. Số máy quay phim của các đải NBC, ABC, CBS và địa phương quá nhiều 
đã khiến tôi có cảm tưởng như minh đang sống trong hư ảo và biến tôi thành một "thị 
trưởng” nổi tiếng. 


Cũng nhờ phương tiện truyền thông mà các bạn học cũ, cộng sự viên, bạn bè và họ hàng 
ở khắp nơi trên thế giới biết được tôi còn sống ở trại Pendleton. Do đó, tôi nhận được nhiều 
điện tín và thư tử chúc lành. Nhiều người còn đê nghị bảo trợ tôi ra khỏi trại. 


Điển hình như một điện tín của một bạn sinh viên đồng khóa năm 1956 ở Lafayette College 
lúc đó đang sống ở Hoa Thịnh Đốn gởi đến tôi như sau: ` 7ô/ tên D/ck MWilson. Điều là người 
cùng làm việc rửa chén với tôi. Tôi muốn bảo trợ anh ra khỏi trại. “ 


Tôi có nhận được những là thư của các bạn đồng nghiệp trong cơ quan APO (Asian 
Productivity Organization) gồm 14 nước hội viên từ A châu đặt bản doanh ở Tokyo. 


Buồn cười và đau đớn hơn cả là nhiêu bức thư của những chuyên gia và người hưu trí Mỹ 
khá giả viết một cách sống sượng yêu cầu Thị trưởng cho họ "#® người tí nạn để sau đó 
có thể sế cưới họ!” 


Riêng cá nhân tôi đã trải qua nhiều kinh nghiệm kinh hoàng. Trong lêu Quonset, hàng chục 
người ngủ trên những giường hai tầng kiểu nhà binh. Tiếng ngáy của họ ồn ào đến độ 


411 


Đông øấp Tây 


không sao chịu nổi. Điều ngộ nghĩnh là người giàu có nhứt trong nhóm lại là người ngáy dữ 
dội nhứt. May thay cho mọi người, chỉ vài ngày sau bà ta được xuất trại sớm! 


Thêm một cú sốc khác. Phòng vệ sinh của Thủy quân lục chiến được thiết kế với 20 bồn 
cầu đặt theo chiêu dọc trong một căn phòng sáng choang và thoảng khí không có máy sưởi 
hay vách ngắn giữa các bồn cầu. Tôi phải thú nhận tôi không quen dùng loại phòng vệ sinh 
công cộng thiếu riêng tư như vậy nhưng không thổ lộ cho ai biết cả. Tuy nhiên, tôi đã tìm 
được một giải pháp thực tiễn cho vấn đề nầy. Trời tháng năm thời tiết trong trại khá lạnh 
vào ban đêm, tôi dậy thật sớm lúc 1 giờ sáng đi vệ sinh. Như thể, tôi đã được một mình 
một chợ trong căn phòng rộng thênh thang đó, mà không có cảm giác khó chịu khi bị người 
khác nhìn. Còn có chuyện khác là lính Thủy quân lục chiến không quen nấu cơm cho số 
người tị nạn đông đảo như vậy nên có "vấn đê” khó tránh khỏi đã xảy ra. Tuy vậy, mọi 
người đều thông cảm với họ. Tôi giải quyết "trục trặc” bằng cách tìm được vài tay nấu bếp 
thiện nguyện người Việt. 


Một bài khác cũng của Báo Express-Times, Easton, PA, ngày 6 tháng 5, 1975, tóm tắt 
biến cổ lịch sử tháng 5, 1975 tại trại Pendleton như sau: 


"Tư phong điện tín của chúng tôi Express- Times: 


Dưới sự điều hợp của một cựu sinh viên trường Lafayette College, dân tí nạn ở trại 
Pendleton, California, đã lập xong một "chánh phủ bỏ túi“ của họ. Có thể cựu thủ tướng 
Nguyễn Cao Kỳ cũng sẽ gia nhập "chánh phủ” nầy. Ông Khương Hữu Điều, xuất thân từ 
Lafayette năm 1956 và cựu Tổng giám đốc Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam, tuyên 
bổ ông với hai nhân vật khác sẽ tập hợp một nhóm khoảng 20 người để lo chắm sóc dân di 
tản. Trong lúc ông Điều dự cuộc họp báo ở cắn cứ Thủy quân lục chiến, ông KV đã tới 
California và tuyên bố ông sẽ đứng ra điêu hành mọi việc ở Pendleton. 


"7ói sẽ cổ gẳng lãnh đạo họ“ ông Ky tuyên bổ khí đến đáy tư Hawali. Trước đó ông đã cáo 
buộc cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là "tên trọng phạm, mọi việc xảy đến cho chúng 
tôi là lỗi tại Thiệu và chỉ mình Thiệu thôi, “ông Ky phát biểu. 


Mót số ngươi trong chánh quyên tỏ ý lo ngại cho mạng sống của ông Ky V Vỉ những lới phát 
biểu táo bạo của Ông /a. Ông đã goi những ai bỏ chạy trước sự tiến quân của cộng sản là 
các kẻ hẻn nhát. “ 


Cững như ông Điều và đại đa số dân tị nạn khác, ông Kỹ nói là ông trắng tay và sẽ kiễm 
Việc làm như lái máy bay, tai xế taxi hay nông dân. 


Ông Điểu và "chánh phủ bỏ túi” của ông dự tính sẽ lập các dịch vụ chấm sóc sức khỏe, 


trường dạy sinh ngữ, trạm bưu điện và một tờ báo tiếng Việt để phục vụ gần 10,000 người 
t¡ nạn trong trại. 


412 


Ch.17 - Tị Nạn Tại Trại Pendleton, California 


Người cựu sính viên trường Lafayelte đã đứng đầu một hội có một trường dạy tiếng Anh 
lớn nhút Sài Gòn. Ông ta nhận được sự cộng tác của một cựu sinh viên Cornell University 
là ông Trần Quý Thân, chủ ngân hàng ở Sài Gòn, và bà Nguyên Văn Bóng, người đúng đâu 
một hiệp hội kế hoạch hoá gia đình. 


Khi ông Điêu thoát khỏi Việt Nam trong tuần qua, ông nói ông và gia định côn sống sót nhở 
mót dâu sao 'asterisk* trên một tờ danh sách cho phép ngươi di tản. “Ong giải thích: tên 
của ông được ghi thêm bãng một asterisk vào phần dưới của một văn bản cho phép một số 
người rời khỏi Sài Gòn. Cái dấu asterisk* đó cho phép gia đình ông Điêu được người cháu 
gái có chồng là cựu nhân viên Tòa Đại Sứ Mỹ bảo trợ để đi tị nạn. 


Sau khi đã thoát nạn, ông Điều goi điện thoại cho bà Miller cư ngụ tại số 1710 Richmond 
Road, Forks Township, PA, để báo tín ông ta được an toản. Gia đình Miller và ông Điểu đã 
kết bạn khí ông còn đi học trường Lafayette. 


Các trường tiêu học trên đảo Guam cho học sinh nghỉ học ba ngày để có đủ xe buýt chuyên 
chở hàng ngàn dân tị nạn người Việt đổ về các trạm tạm cư. Khoảng 1%,000 người tị nạn 
sẽ tới đảo Guam ngày hôm nay trên các chiến hạm American Challenger, Pioneer 
Cormnariđer, và P/oneer Conterœer. “(Ngưng trích dịch) 


Ngoài các sinh hoạt cho người lớn, trẻ em cũng được phân phối công tác. Nhờ các bé trai 
sốt sẵng đi lượm rác, việc làm nầy giúp các trại giải quyết được nạn rác rưởi mà cũng tránh 
gây lo lắng cho bậc cha mẹ khi các em bận bịu đi lượm rác. Về phần người lớn họ được 
rảnh rồi tham gia vào các chương trinh khác. 


Chúng tôi cũng gởi các con em đi học các lớp dạy Anh ngữ, các lớp khoa học thiên nhiên 
để chúng hiểu biết môi trường sống mới, tổ chức các cuộc đi bộ có người hướng dân để 
giúp chúng không tù túng trong không gian nhỏ hẹp của trại. 


Người ta thường nói: "Một hình ảnh đáng giá ngàn chữ.” Những bức hình sau đây mồ tả 


một cách khá đầy đủ những sinh hoạt thường ngày trong một "thành phố lêu” chật chội và 
huyên náo. Nhiều bức hình không cần chú thích cũng đủ hiểu. 


b 1 
ụ ' Ầ “ 
- ` /# 
b 1 
| _ ì 
= h Ï 





Thủy quân lục chiến EI Toro gân đó 


413 


Đông øấp Tây 








all 





Trơi lạnh và các em mặc áo âm Người lính và em bé 
quá rộng! 





"thanh phổ lêu“ mới được 
dựng xong. 


1,Quân nhân Mỹ giúp em nhỏ 2.Phân phát mên 3. Quân nhân xây cất nơi trú ân 


học tiếng Anh mới cho dân tự nạn 


414 


Ch.17 - Tị Nạn Tại Trại Pendleton, California 


L 


`" : 
l ¡ “ 
P Í 


“ ủ 
- 


"` 





Khu Hồng Thập Tự dành cho trẻ em 
415 


Đông øấp Tây 


Các tình nguyện viên của chi 
nhánh Hồng Thập Tự ở Los 
Angeles cung cấp dịch vụ 
suốt ngày cho Trung tâm 
điêu hành trong trại 
Pendleton. Các y tá và phụ tá 
bác sĩ môi ngày tới thăm trại 
để phát hiện bệnh tật mới 
chưa được chữa trị. Nhân 
viên xã hội phỏng vấn người 
tị nạn để giúp họ di chuyển 
tới nơi họ sẽ định cư. Còn 
những tình nguyện viên khác 
thì lo đi phân phát thức ăn 
nhẹ và nước uống. 



















Ngay cả Rosemar/ Clooney cũng tới trình diễn Căn nhà ấm cúng 
416 


Ch.17 - Tị Nạn Tại Trại Pendleton, California 


Dù trong cảnh hoang mang bất ổn, người tị nạn vẫn tiếp tục sống với những lễ rửa tội và 
đám cưới, học tiếng Anh và giải trí. 





Đám cưới trong Camp Pendleton Nghi lỄ Phật giáo trong trại 





=% 
Nhà thuốc tây của người ty nạn Tiệm hớt tóc 
417 


Đông øấp Tây 





Đây là nơi các gia đình để lại tên và địa chỉ của người bảo trợ để phòng ngửa trường hợp 
có người thân thuộc qua sau sế có thể liên lạc với nhau được. 


Tờ Newsweek Magazine số ngày 19 tháng 5, 1975, tường trình biến cổ lịch sử độc nhứt 
vồ nhị trong Camp Pendleton như sau: 


Tại trại Pendleton, Nguyễn Cao Kỳ tuyên bố: 


“..Chúng tôi phải lưu vong vì Nguyễn Văn Thiệu. Hãy nhớ cái tên nầy. Hắn ta là con người 
đáng khinh bỉ nhất trên trái đất. “ Còn đối với nước Mỹ, Kỹ làm như sốt sắng muốn gột rửa 
hết tôi lôi cho quê hương mới của mình. "Trong mười nắm qua các ông đã làm rất nhiều 
cho chúng tôi — quá nhiều theo ý kiến cá nhân tôi, “ông tuyên Đố. 


Kỳ luôn là đề tài hấp dẫn đối với các phóng viên Mỹ. nhưng những đồng hương của ông thì 
không có ân tượng gì với ông. 


"Tôi không nuôi! gặp rmặt ông ta. Tôi sẽ không bắt tay ông ta.“ Khương hữu Điểi, 
43 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam và người tổ chức "hạ 
tầng cơ sở” tại Pendleton phát biểu "Nếu ông ta là một chiến sĩ giỏi và thực sự can 
đảm như ông ta nói thì ông ta hấy ở lại để chiến đấu đi. 7 


"Với sự hỗ trợ về hậu cần của Thủy quân lục chiến Mỹ, người Việt trong 'thành phố lều” tại 
Camp Pendleton thành lập một guồng máy bán chánh phủ - một số hạ tầng cơ sở - để phối 
hợp việc điều hành và giải quyết những khó khán thương nhật. Trong khi ban điều hành 
trại dáp tắt tham vọng lãnh đạo của cựu thủ tướng Nguyễn Cao Kỹ (xin coi khuôn ở dưới), 
họ thấy hài lòng về sự hiện diện của nhóm lãnh đạo xuất phát từ quần chúng như cựu Tổng 
giám đốc Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam, một người đã được đảo tạo bên Mỹ 


«Chúng tôi muốn nước Mỹ thấy rõ là chúng tôi có tỉnh thần trách nhiệm, Điểu nói, và chúng 
tôi không chỉ muốn ấn và ngủ mà thôi tại đất nước náy.» 


418 


6 1 3. ........... “4a. 
EỤ pm +01 ‡\[ nÌỆ V¿1ixarm set rẻ Ítijttne 8, HH 
ä[ixit X,HỮMH, wei£ hư nu1š tr Đau ii: « @ch 
& °1vaenlttAlly nhiệt thế lAhar man 
m Xiếttamuse hưm| Tnawaphi mút 
connxich call seealth==itrarly 3 vailliam 
In Ép lỞ á š sốlil bụi nham 6Ù refuipree: 
xw1aad 1ï 0ipù an ứarly Phí man 
h uà ứt EM nFf cenl wette fnure ly mì dd] 
ad Ìu mxr<tr1riddl-elasx, and the mm Lớn | 
tám øỂ xš:attis' refnpteeos sưeined HkeÍy tố 


Ƒ 
Art 


kg 8 
vua) 


_ 


“kề: 
hạ Lm LỆ 
JÂIzÀ +: 


lon =B PS 
L1 L 


AI ,„ thinÈ 


Ch.17 - Tị Nạn Tại Trại Pendleton, California 


_Ê chày laÏlÍE' Ñ To + 
kiuTy m: wxzkñfl, .as nị li-sI Íiscsmirg 
l~s chi —tlt(BE* DH pổnE ở In: rrŸu-= 
ng lirrasilvara Mith LÍ.S, Marine 6nÌfs 
pmavbling laới ca | sứpngnk, TẾ 2 Viet: 
linimewe Ín &.ken Icm siliex ai Canh 
Temllelan and their øwn sja45!- 
gà cntxetnfl ” naÌaxtrva 1£ trì enerrtÏi- 
mnte thế girrrt*s* Mi 0Á x* ~ Ta  nI 
wrrdilenns. Anil «at: Arlinrinisira - 
: Biulals äú41y: sac be the lend- 
nrshli aspiralisns nÍ Íngmer Pre- 
giler Nguyen ?ần Ky (bo), uey 
weere ttlrasesd ly the cưner.ericC 
gim5s-rnals raders ch 3s U.Ä.- 
ƒthueated Khuang hưu Dieu,43, 
fnrrer pre xidlent nŸ ác 1nastrial 
IÍƒ Develnpinent Bank of Vietaam 
| *“%WWe wanl lạ shawc Àim6riC@a WIC Z1 
gespamiitule," said DHieu, “and that 


WÑ,ex-pnresident of te Indus 

trial Development Bank oŸ 
MicInnam an na gi organl- . 

ï -@r ðÍ lỈH+ “imÍrdstrvrfure mí 
Fendlcton. ”IÍ he is such 4 

ma fìpbter, he shauld have 
xay đ and [uughL”” 
*“Rryihitg: Ew lcatetdl œ. 

— #Ïnzen relatives at Peiillk:toan 

£ Ï. und moved thema inte hìs 
Ie=nt, hút aller ane nìphít the 

: phim mm were £vietud Íor 
“'j'. making maise, “lĨe says he 
S1: will take care oÍ ý nfter he 
Ÿ max lơ álÍ hís peonÌle, 


*. ÂU” giere rersairted, and Ey hìm- - 


' self saLd cheerfully, "1 đơn"t ẤN 


tủ 000 Vietnamese 


CNG + ị : s2ll bẹ ø problem. Áll they 


lẺ the Lnttedi Siates, Ky seernesdl cawer Vợ 
aiaxalve hís meww hoưmecland any 

it. “1n the Ïaät te vears you địd = 

[at øs— eo nìuch, Ăn rny dpimnien, 


Í crmarziryrnen sermmerl less trnjprcssed. 
Ì Whe sarse gathecred siươngd hìm ta 
| pm asvirLairce, nướet jaäf đeủd.”I 
: ao=t + ni Đo ee hÌm. Ï wiÏÏ pód shake 
“ha hawd,” xait Kiưeeng Tan Điển, 


l8 


* need ïs a liHÍe more šuppnnrt, Ệ 
° mererasity, gestures like ˆ 
† that. WẲ@ dọn cát ás raích sx l 
: yam đố.” Eor himself, Ky pro- ' lỆ 
¡ claimed: "T1 would be a farm- ' lƒ 
| =r+,a taxi driverx, anyLhing. 
.ẽ À New le: 1S Lar0LClWE 
qromptlụ wired Ky ollering ä joh ag 
KG: mĩ äa new Mercedes, hut he 
tgymesued Ít. Á Sacramenin schenÏ trust- 
e meritirncd tlịc §4E,000-á-ycar post 
pŸ supserirdtenent [nr thước củmttmnanni~ 
ty cũlleprz, amd sownwe Íarmris freaf 
Sản Antonin, Texat, were ransirlcringg 
Ky's supgeeHian thất suinebedy Ín the: 
mien spanxœr hìm Íạr ạ siart Ín ngrieml- 
me. Bar tliey were ni o¿x, Thể nnỈy - 
jnx matniir nvallanble were pnắcking 
mui pÌamting, siúd nhe vepelahÌe 
prawer, “em | đứn lún y Ís 
koeking ay thai kind of s nưh.,” 
—-Enh VNOI ke. di đ*Ể PPI sai LLIBEEHE EEbRITei 
igí La ng lẾrts2zSás 


(Ủu« thư"? +2atrl rẻ ýaxÏ pux§ «t5 Í 


lí lc 
k pfipsne sư m rộ smuslem 


“. 


=—= | 


NÓ. HS. 
—¬— 
Ằ. ¡ Ị" liz „r b 
Ters-agtrrx Đđ lịc vÍ Đai in vớ c«d 
bx+tiig tra-ls. Ea 21ing Í +! ï 1š, 
xu iinlt rmãi Íij# LÍn: 4trmnrmiÏ.Ïo ìá,:* gia sứš Í raế 
4-*Et34ƒfffu* tÌ::4 ¡ii imiu š. :đ) a 4Ï2+x.r=.Êy múi * 
lirm in PerHÌk toa š (irndcd‹ hổi seẽsi1:+ 
Enpylish rÌax< * sec xí Í trị ñị: EÏ:.* PhixE 
lrallq me na dÌ⁄ cl viallis+s lấp 
halked tì Ír znntcwsaFk eo lu xiỈc- vị 
thưit parnnix” hntx. The ÍusE, thya: lị‹: 
len deorealivl tr thám e rrc* ¿tựa gaiiHỈ vÊ‹ r 
ariay mỸ civis=., liistury ni $3. đEetfitgtliee. 
Icxsts, bút many SẼ thế yerepngsiners ppzeees-d 
In be quicš stnrlie afitÏ sai vị can rreet 
ÍnE visxitorx wtth 4 ch rêu | THellx‹ Hàe 
are you? Ï am [ime. Geeed lạck.,” ÝY rph ba 
in pmlenlecux sapplF—4,UEKE gamnidš oÏ 
' rtire đaihy, 335.009 haÌÝ-pird< ñÍ milk and 
láns of meat ad prodaec=the l::ø man 
em waw Ihe chiỈ weailucr, whịích 


Y {1417 


HAI IDkätL Aafi na 


Army barrecks, sune 0Í lliec lịưerehip 
was suppliemd ly albxsaL 5H VchianuesE 
soldiers armd sallre win lai Lazern tralr 
ỉ äaF M.S. ha*e-2 wihien Hhixir NELEY í.[¿fTtEwhf 
IÌi. They ran crrends nuisitlc thue srÊm- 
gểc giea, núÌhiliched ä dat new she£t 
and tbroadeasl ä Vietnamese r.ali‹x gam 
gram tem neary Fmrt Sm(tÌì 

Net all aÍ the 53Ö Whtoatndaecve and 
Cambodian mililary periansel ìn tê 
U.5. œere sơ quiek ta pitch En, hee£xerm— 
ml some even: an ted la reHirsi tí [reÌr 
naHve lands, ÀA nưmnher nỄ Virlrniainese 
ghuđenlt and palitieal exiles lere=a* 
tmuriy ñš 5SỮO by one stirnate==ltiarhined 
gimilar Ínlentions, "“Thafx øúr eeunlry; 
thats where ve can đaperale lbếsl,” ex- 
plained Nạa Vịnh Lang, 3Ó, & Ph.DÖ. 
carmrlldate ái [iarvard, “CGalng baek hame 
a‡ this poimt «auldl catise mofe prublerns 
than ít would heÌp. Bút we dụ think ñ 
will tee assihle .. . sưme tínee.” 

&ll§: For llie vasi ma(oarity p X'irtnarmne 
œse hre, howecver, thế piạaÌi waás la 
lerume Áinericans, nHỈ AIIEIICdTIE 
Khemselvese tuere warrining la thế lửea, 
Mlnre than 3,000 Individuals and argani- 
zatianns ha phưạned thế Siáte Deparlts 
ment bự lạst week with offictrs öí heÍp==a 
barrape nŸÏ calls se greul that lu lìcan 
Rrawzxi"g modesl Ínter-ngerncy laxk Tnarue 
an refapees hài tô hÌrnp erlhleen Elly 
øirle tạ hamdle the load, Mošt d[ the 
nctnal resellernenl wauld be handlad 
unider caritract by privale agebries, weÍth 
the guvernment repaylng up to ha|Ÿ oŸ 


thelr tatal cuøa Thể Administratian wax = | 


nÏ]xe haniar + sunpart [ram mrufrssianal 
tirpaEuzflqetz+-—gsauss gỀ đứt Inrs, BUISÉ& 
kaurtallste hat already indicated 
theig mẻeinrs+ Vế canapmirate -as weÌÏ đá 
t 4l sorneraLlans (iäe 75}, 
Even sller checking núi áÍÏ siiuatars 


nổ paying Íar spgeial educatien mui 





Những tài liệu khác của NBC về trại t¡ nạn. 
"NBC Evening News - thứ Tư, ngày 7 tháng 5, 1975 - Tóm lược: 


D, Hàng ngàn dân tj nạn miễn Nam Việt Nam hiện đang sống ở Pendleton và đang sửa 
soạn một cách thực tiên để hội nhập vảo đời sống bên Mỹ. PHÓNG VIÊN: John Chancellor. 


m GuỐng máy chánh phủ do một Ủy ban điều hành gồm 20 thành viên lãnh đạo. Một 
cách tông quát, người đứhg đầu làng tị nạn phối hợp các hoạt động với viên tướng chỉ huy 


419 


Đông øấp Tây 


trại. Nhớm người tị nạn được thành lập bởi Điêu Khương HữU, cựu Tổng giám đốc ngân 
hàng ở Sài Gòn xuất thân từ Massachusetts Institute of Technology. Họ tổ chức trường học, 
tìm kiếm giáo sư trong giới tị nạn; lớp dạy Anh ngữ bắt đầu trong tuần nầy. PHÓNG VIÊN: 
£ay Cullern) “ 


(John Chancellor người dẫn chương trình thời sự của NBC Nightly News.) 


Nói tóm lại, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng từ phía Thủy quân lục chiến Mỹ. 
Họ hoàn tất việc xây cất trại vào ngày 4 tháng 5, 1975. Công trình đầy thử thách thiết lập 
nơi cư trú cho 18.000 người tị nạn đã được thực hiện trong vòng chưa đầy 6 ngày. Các dịch 
vụ lúc đầu tuy còn khiêm tốn nhưng sau đó được liên tục cải tiến và gia tăng để thỏa mãn 
không những các nhu cầu thiết yếu của đời sống mà cả cho những tiện nghị khác nữa. 
Những hình trên cho thấy điêu nây thật rõ ràng. Vào ngày 9 tháng 5, số người sống trong 
trại lên tới cao điểm 18.608. Lần lần, việc lo liệu cho người tị nạn có đời sống đầy đủ kể 
luôn cả một tờ báo tiếng Việt phát hành tại chỗ cũng trở thành ngăn nắp, đâu vào đấy. 
Trung tâm tị nạn tiếp tục hoạt động một thời gian dài sau ngày người ti nạn cuối cùng đặt 
chân tới đây vào giữa tháng 7, 1975. Khoảng giữa tháng 5 và cuối tháng 7, Thủy quân lục 
chiến và ban điều hành người Việt đã định cư được 29.135 người ty nạn với gia đình bảo 
trợ. 


Suy nghĩ về một cuộc chiến 


Trong nguy hiểm nhưng may mắn, chiến tranh đã đưa tôi và một số đồng bào tôi thoát 
được ngục tù cộng sản, lìa bỏ quê cha đất tổ để tản mác khắp bốn phương trời. Trong trại 
tị nạn tôi quên hết chuyện phát triển kinh tế mà ngậm ngùi cho thân phận của tôi, đồng 
bào tôi, và đất nước tôi. Tôi nhớ lại câu danh ngôn của George Clemenceau trong Thế Chiến 
Thứ Nhất: C"/ến Tranh quá quan trọng để có thể giao phó vảo tay các tướng lãnh. Thực 
vậy, có nhiều lãnh đạo dân sự đã chứng tỏ là những tư lệnh quân đội xuất xắc trong thời 
chiến như Abraham Lincoln trong thời Nội chiến Hoa Kỹ /US Civil War, Winston Churchill 
trong Thể Chiến Thứ Hai, và David Ben Gurion trong Chiến tranh dành độc lập của Do Thái. 


Nói chung, một trong những nguyên nhân khiến miễn Nam Việt Nam bị mất vào tay cộng 
sản một cách nhanh chóng là do sự tranh giành quyên hành, quyên lợi giữa các tướng lãnh 
làm phân hoá lực lượng thay vì phải tập hợp tất cả các lực lượng để cùng chiến đấu chống 
lại kẻ thù chung. Ngoài bản chất vô trách nhiệm và thiếu khả năng trong lãnh vực quân sự, 
họ còn muốn kiểm soát luôn cả guồng máy hành chánh dân sự, nhưng họ lại tỏ ra bất lực 
một cách tôi tệ trong cả hai lãnh vực đến độ chánh phủ Mỹ muốn thay họ bằng một nội các 
dân sự. Ông Nguyễn Văn Bông, Viện trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, là một nhân 
vật được người Mỹ ủng hộ làm Thủ tướng chánh phủ dân sự thay thể các tướng lãnh. 


Tiếc thay, ông Bồng đã bị cộng sản ám sát ngày 10 tháng 11 năm 1971 ngay sau khi tin 
nầy bị tiết lộ. 


420 


Ch.17 - Tị Nạn Tại Trại Pendleton, California 


LTR : —- k Í # I==..£ = —E=E. ị _ E=.. : = 


¬ 


-©- 
S02 IE)©) G)I | 





Ngoài những yếu tổ suy kém liên quan đến chính trường miên Nam, cuộc bại trận của Việt 
Nam Cộng Hòa còn bắt nguồn từ sự phản bội của đồng minh Mỹ được chỉ đạo bởi Kissinger. 
Chúng tôi sẽ dành một chương để nói về các tác động nguy hại của Kissinger với quốc gia 
và nhân dân Việt Nam (chương 18). 


Trong lịch sử chiến tranh, không có cuộc chiến nào để lại một khối tài liệu khổng lồ, đa dạng 
và phức tạp như chiến tranh Việt Nam. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, có ít nhứt 10 đại học danh 
tiếng có bộ sách về Việt Nam học (Vietnamology) và chiến tranh VN, không kể trung tâm 
The Center & Archive at Texas Tech Urniversity ươc xem như quan trọng nhứt. Một 
câu hỏi thường xuyên được đặt ra bởi người Việt và người Mỹ là *A/ /à kẻ thua, kẻ thẳng 
trong chiến tranh Việt Nam.” 


Có lẽ một tài liệu ngắn trên YouTube chỉ dài 5 phút đăng tải ngày 23 tháng 6 năm 2014 của 
Bruce Herschenson, thành viên của Institute of Politics tại John F Kennedy School of 
Government của đại học Harvard sẽ trả lời phần nào câu hỏi nây: The Truth about the 
/7etnam I⁄⁄ar - You Tube 


The Vietnam War 





Www. youtube. com/watch?v=7hqYGH⁄ŒJ wk 


421 


Phần 7 
Cbánb Trị Trong Tbời Chiến 
Chương 18 


Kissinger Và Cuộc Chiến Việt Nam 


Nhân vật chưa bao giở được bầu vào bất cứ chức vụ nào, 
nhưng đã đạt tột đính của Quyên Lực Và Danh Vọng 


MEN 0F THE YERR 





Có lẽ các bạn thắc mắc vì sao lại có một chương dành riêng cho Henry Kissinger, một trong 
những ngoại trưởng thông minh và nhiều mưu trí nhứt thế giới nằm trong cuốn hồi ký nầy. 
Cũng như đại đa số người Việt Nam, nhứt là với 3 triệu người tị nạn, tôi không sao quên 
được mối hận vong quốc gây ra bởi một tên cộng sản Việt Nam gian ác là Hồ Chí Minh và 
một tên Mỹ gốc Do Thái quỷ quyệt là Henry Kissinger. Đối với Kissinger, mặc dù một số tài 
liệu của các tác giả gốc Do Thái ca ngợi như một vĩ nhân, nhưng những khám phá gần đây 
đã cho thấy Kissinger là một chánh trị gia gian xảo, bịp bợm. C/ñr/stopher Hifchens, một ký 


Đông øấp Tây 


giả nổi tiếng chuyên về săn tin và bình luận cho tờ 7e Wafion và The Harper Magazine tại 
Hoa Kỳ, được biết nhiều với những phóng sự điều tra những nhân vật tên tuổi như Mẹ 
Theresa, công chúa Diana, Tổng Thống Clinton, cũng có viết một quyển sách về Kissinger. 
Trong quyển 7e Tríal of Henry Kissinger (Verso Books, 
2001), Hitchens đã cáo buộc Kissinger những tội trạng như 
sau, với đầy đủ bằng chứng hay lập luận trong 10 chương: 


- Không ngại giết thường dân tại Việt Nam, Cao Miên, Lào 
(35 chương) 

- Đồng lõa tội tàn sát tập thể dân Bangladesh (1 chương) 
- Chủ mưu đảo chánh và giết một lãnh tụ ở Chile, ở Chypre 
(35 chương) 

- Chủ mưu và thực hiện tội diệt chủng tại Đông Timor (1 
chương) 

- Tham gia vào việc bắt cóc và giết một ký giả người Hi Lạp 
Ởở Washington DC (2 chương). 


Với những tội trạng nây, Kissinger phải được đưa ra xét xử 
tại một Tòa An quốc tế. 





Dĩ nhiên, với những tài liệu lần lượt giải mật, thế giới càng ngày càng khám phá nhiều tội 
ác tây trời của Kissinger. Đối với tôi, không phải chờ đến cáo trạng của Hitchens, khi tôi rời 
Việt Nam trong hốt hoảng và tay trắng năm 1975, tôi cũng đã biết đường lối ngoại giao của 
Kissinger đã đưa tới hậu quả là cộng sản đã thống nhứt nghèo đói bất công và độc tài trên 
toàn cõi Việt Nam từ ngày 30 tháng tư năm 1975. 


Trong nỗ lực tìm hiểu về bộ mắt thật của Kissinger liên quan đến chiến tranh Việt Nam, tôi 
mong độc giả sẽ không nhìn tôi như con người đầy cay đẳng và thù hận hay là tay thua bạc 
xấu tánh khi tôi trình bày những tác hại của Kissinger với Việt Nam, đã biến đổi tôi từ một 
kỹ sư thuộc giới trung lưu có cuộc sống an bình tại Sài Gòn trở thành một kẻ tị nạn mất quê 
hương, ly cách bà con thân thuộc và sống một cuộc đổi đời mà tôi không chọn lựa. Đa số 
tin tức tôi thâu thập được đến từ những tài liệu tối mật của CIA và Hội Đồng An Ninh Quốc 
Gia (National S€Curity Council) sau khi được giải mật. Để hiểu rõ về Kissinger hơn, con người 
đi lên từ một kẻ vô danh để trở thành nhân vật quan trọng thứ hai trong Tòa Bạch Ốc trong 
vỏn vẹn 5 năm, chúng ta bắt đầu với quá khứ của ông trước khi ông được nổi tiếng. 


Từ một đứa trẻ nhút nhát đến một ông ngoại trưởng uy quyên 


Heinz Alfred Kissinger, sau nầy khi sang Mỹ đổi tên thành Henry Kissinger, sanh ra trong 
một gia đỉnh người Đức gốc Do Thái năm 1923 tại thành phố Fủrth trong vùng Bavaria, 
nước Đức. Tiểu sử của Kissinger cho biết ông là một đứa trẻ nhút nhát và thường bị trẻ con 
trong làng hành hung. Năm 1938, gia đình ông di cư qua New York để lánh nạn Đức Quốc 
Xã và ông ghi danh vào học một chương trình về kế toán tại City College of New York. Ông 


424 


Ch.18 - Kissinger Và Cuộc Chiến Việt Nam 


nhập quốc tịch Mỹ năm 1943 và ông bị động viên gia nhập Quân Đội Mỹ. 


Quần đội gởi ông đi học ngành kỹ sư tại trường cũ của tôi là Lafayette College, Pennsylvania. 
Chỉ ít lâu sau, chương trình nầy bị bãi bỏ và ông được thuyên chuyển tới Sư Đoàn 84 Bộ 
Binh. Chính tại Sư Đoàn 84 nầy mà ông làm quen được với Fritz Kraemer, một người cũng 
di dân như ông đến từ Đức Quốc. Ông Kraemer nhận ra sự thông minh và khả năng nói 
tiếng Đức lưu loát của Kissinger nên sắp xếp đưa ông ta về phục vụ tại Phòng Quân Báo/ 
Military Intelligence Corps. 


¬ 





Henry Kissinger và Fritz Kraemer 


Trong khi phục vụ tại sư đoàn, Kissinger có đi tác chiến và tình nguyện tham dự vào những 
nhiệm vụ tình báo nguy hiểm trong trận *Battle of the Bulge.” Sau đó ông ta được thuyên 
chuyển trở về đơn vị phản gián *970? Counter Intelligence Corps” tại Đức. Nơi đây, ông 
được thăng cấp trung sĩ. Khoảng thời gian nầy, trong khi chỉ huy một nhóm quân nhân đi 
truy nã những sĩ quan Gestapo và các kẻ phá hoại khác, Kissinger được ban thưởng huy 
chương "Bronze Star. ˆ 


Sau chiến tranh, Kissinger ở lại Đức và làm giáo viên dân sự tại trường tình báo "*European 
Command Tntelligence School” ở Oberammergau. Từ 1946 tới 1949 ông ta mang lon đại úy 


425 


Đông øấp Tây 


trong ngành Tỉnh Báo Quân Đội Trừ Bị/Military Intelligence Reserve. Nhờ được huấn luyện 
và có kinh nghiệm cao cấp về tỉnh báo cũng như phản gián trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, 
Kissinger đã có thể tiến hành những hoạt động ngoại giao bí mật khiến ông ta nổi tiếng sau 
nầy. Sau khi giải ngũ, Kissinger vào học ở Harvard và đậu tiến sĩ hạng Ưu. Trong thời gian 
nầy, Kissinger được William Elliot, một giáo sư nổi tiếng nâng đỡ cho Kissinger đảm nhiệm 
chương trinh #arvard International Seminar nên Kissinger có dịp quen biết các học giả, các 
nhà chính trị quốc tế, dọn đường cho cuộc đời chính trị của ông sau nầy. 


Cuộc tranh cử Tổng thống giữa Humphrey và Nixon năm 1968 là cơ hội giúp Kissinger chính 
thức bước vào con đường hoạt động chính trị với biến cố *October Surprise. “ Theo ngồn từ 
chánh trị của Mỹ, "*October Surprise” (Sự Ngạc Nhiên Tháng Mười) là những biến cổ, tin tức 
xảy ra vào tháng 10 có tác dụng gây ảnh hưởng đáng kể tới kết quả của cuộc bầu cử Tổng 
thống Mỹ vào ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11. 





Lyndon 8. Johnson Hubert Humphrey Richard Nixon 


Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1968, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Richard Nixon rất lo 
ngại Tổng Thống Lyndon Johnson sử dụng *October Surprise” bằng cách thực hiện vào giờ 
chót một cuộc dàn xếp nào đó để chấm dứt sự có mặt của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. 
Một hành động như vậy sẽ có phản ứng thuận lợi để đem lại một số phiếu đủ cho vị Phó 
Tổng thống đương nhiệm Hubert Humphrey đắc cử (vì Tổng Thống Johnson không tái ứng 
cử). Nixon cảm thấy bất ổn khi nghe tin Tổng Thống Johnson sẽ tuyến bố vào ngày 31 
tháng 10 (giờ Washington) quyết định ngưng oanh tạc Hà Nội. Mười ngày trước khi Johnson 
tuyên bố ngưng oanh tạc, Gallup cho biết ứng cử viên Nixon hơn Humphrey 8 điểm vì 
Humphrey bị xem là người kế vị con diêu hầu Johnson, nhưng chiêu ngày 2 tháng 11, tức 
chỉ 2 ngày sau tuyên bố, Nixon chỉ còn hơn 2 điểm (42% và 40%). 


Trong vai trò làm trung gian, Kissinger đã lấy được tin tức của cả hai phe tại bàn hội nghị 
là Hoa Kỳ và Bắc Việt và sử dụng theo quyên lợi của chủ. 


Kết quả cho thấy cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, 1968 rất là sát sao. Phải đợi tới sáng hôm 
Sau, các cơ quan truyền thông mới có thể tuyên bố Nixon đã trúng cử. Ông ta đã thẳng với 
sự sai biệt dưới 1% số phiếu (43.4% so với 42.7%.) Đây là một trong những cuộc bầu cử 
sát sao nhứt trong lịch sử nước Mỹ. 


426 


Ch.18 - Kissinger Và Cuộc Chiến Việt Nam 


Trong sự thẳng cử của Nixon, sự đóng góp tài trí của Kissinger rất lớn. Dựa vào khả năng 
tinh báo và phản gián, Kissinger đã thâu thập được nhiều tin tức tối mật mới nhứt liên quan 
tới cuộc thương thuyết giữa bốn bên tại Hòa đàm Ba Lê để cung cấp cho phe Nixon. 


Kissinger là một người mưu sĩ, trảo trỞ. 
Một mặt, ông tung hỏa mù phao tin 
mình bất mãn với đảng Cộng Hòa để 
đánh lừa đối phương, một mặt ông qua 
Pháp móc nối với Daniel Davidson, 
người bạn học cũ với ông ở Harvard để 
sẵn tin vì lúc đó Davidson làm việc 
trong phái đoàn của Harriman (Dân 
Chủ) trong Hòa Đàm Ba Lê. 








Kissinger còn móc nối với Richard 


Allen, một cố vấn trẻ tuổi về ngoại giao Harriman và Xuân Thủy tại Hoa Đam Ba lê 1968 
trong ban tham mưu của Nixon trong mùa vận động bầu cử. Allen xác nhận là Kissinger bao 
giờ cũng dùng điện thoại công cộng để liên lạc hầu tránh bị thâu băng hay bị lộ tâm địa 
phản bội của mình. 


Ngoài ra, Richard Holbrooke, 
lúc đó cũng là thành viên cao 
cấp trong phái đoàn thương 
thuyết hòa đàm của Tổng 
Thống Johnson, đã phải phát 
biểu rằng: 7y là người duy 
Ñ nhứt không làm cho chính 
. phủ mà chúng tôi được phép 
cùng bản thảo về cuộc 
thương thuyết. Thật không 
phải quá đáng khi nói rẵng 
phe Wxon đã có một nguồn 
cung cấp tín tối mật tư phái 
đoản thương thuyết của Hoa 
Kỹ. ⁄ 


ị : Với những thông tin bí mật 
Henry Kissinger thâu góp 

CYRLS MAICI Í TH HE in được, ông có khả nẵng phá 
AWEIIEIL HƯARREMAN — Í NI rối cuộc Hòa Đàm ở Ba lê mà 
chúng tôi sẽ nói rõ trong phần 








Hòa đâm Kích Bản ở Ba Lê 


427 


Đông øấp Tây 


Kissinger đổi chủ và phản chủ như thay áo. Đầu tiên, ông làm cố vấn cho Rockefeller, đối 
thủ của Nixon và do đó, ông tỏ ra khinh khi, mạt sát Nixon thậm tệ. Năm 1968, trong cuộc 
tranh cử, khi Rockefeller bị thua phiếu Nixon và Nixon được đảng Cộng Hòa tuyển chọn, 
Kissinger bỏ ngay Rockefeller để sang đầu quân cho Nixon và trở giọng ca tụng Nixon. 
Chánh sách cơ hội chủ nghĩa, lừa đảo của Kissinger là một trong những bản chất của 
Kissinger. Mặc dù biết Kissinger thiếu trung tín, nhưng Nixon phải nhờ Kissinger, loại người 
mưu chước, sớm đầu tối đánh, biết được bí mật của đối phương bằng những phương thức 
bất chánh để mưu cầu quyền lợi. 


-_ Sau lễ đăng quang nhậm chức, 
-_Nixon bổ nhiệm Kissinger làm 
+ Cố Vấn An Ninh Quốc Gia ngày 
._ 20 tháng 1 năm 1969, chức vụ 
- mà Kissinger tiếp tục giữ dưới 
thời Tổng Thống Ford đến 3 
tháng 11 năm 1975. Kissinger 
là người mưu trí và nhiêu tham 
vọng muốn tập trung quyền 
hành trong tay. Theo đê nghị 
của Kissinger, Nixon cải tổ Hội 
Đông An Ninh Quốc Gia 
| 1 ' (National Security Council) đã 
W - 1-:MW được thành lập năm 1947, từ 
 Ư=: T—..-- MS nay trở thành cơ quan an ninh 
K/ssinger đang tuyên thệ nhậm chức Tông Trưởng Ngoại 6i20 tối cao, kiểm soát tất cả các 
Với chánh án Tối Cao Pháp Viện IWarren Burger vấn đề ngoại giao, quốc phòng 
và CIA do Kissinger đứng đầu. Những trưởng cơ quan như Giám Đốc CIA, Tổng Trưởng Tư 
Pháp, Thứ Trưởng Ngoại Giao, Thứ Trưởng Quốc Phòng, và Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu 
Trưởng Liên Quân đều trực thuộc Kissinger. Trong cương vị điều khiển Hội Đồng An Ninh 
Quốc Gia, Kissinger lần lần lấn áp Ngoại Trưởng William Rogers khiến ông nây từ chức ngày 
16 tháng 8 năm 1973. Kissinger được đề cử Ngoại Trưởng thay Rogers. 





Với sự kiêm nhiệm nầy, Kissinger được xem như nhân vật thứ nhì tại Tòa Bạch Ốc vì Kissinger 
có quyền sàng lọc các tin tức về an ninh, quốc phòng và ngoại giao trước khi trình lên Tổng 
Thống với tư cách thi hành hay cổ vấn. Trong nhiều trường hợp, với sự tập trung quyền 
bính như vậy, Kissinger đã là một thứ Tổng Thống mà không phải chịu trách nhiệm về việc 
mình làm. Từ năm 1968 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Kissinger đã điều khiển chiến tranh 
Việt Nam bằng sự gian dối với Quốc hội, với dân Mỹ, với Đồng Minh theo phương thức: 
Kissinger cố vấn và đề nghị, các Tổng Thống Nixon, Ford thi hành và chịu trách nhiệm. Đó 
là sự quỷ quyệt tuyệt vời của Kissinger. 


Nhân định vê trường hợp nầy, Thượng Nghị Sĩ Stuart Symington đã tuyên bố: "Nếu ông 
Kissinger nắm hai chức vụ, vừa đứng đầu Bộ Ngoại Giao cũng như Hội Đồng An Ninh Quốc 


428 


Ch.18 - Kissinger Và Cuộc Chiến Việt Nam 


Gia, ông đã ở trong vị thế nắm nhiều quyền hành từ trước tới nay chỉ nằm trong tay Tổng 
Thống mà thôi.” 


Mọi việc đã an bài. New York Times có ghi nhận, vào năm 1971, Henry đã trở thành "nhân 
vật đầy quyền uy kiểm soát những cơ quan rộng lớn của chánh phủ có trọng trách cố vấn 
Tổng Thống về lãnh vực an ninh quốc gia.” Ông ta đã hoàn toàn chế ngự Hội Đồng An Ninh 
Quốc Gia nới rộng gồm 110 thành viên tới mức độ mọi tin tức tỉnh báo từ các bộ Ngoại Giao, 
Quốc Phòng, và Trung Ương Tình Báo trước khi trình lên Tổng Thống đều phải qua tay ông. 


(7y  PRESIDENTIAL 
ADVISER 
KISSINGER 





- Gà 
—=—- " - ¬" —= `" 


Henry Kissinger, ngày 14 tháng 2, 1969 


Với sự tập quyền như vậy, Kissinger đã trở thành chiến lược gia hàng đầu của Mỹ. Ông kiểm 
soát một "đế chế” rộng lớn bao gồm hơn 12.000 chuyên viên thượng thặng trong nhiều lãnh 
vực chiến lược như quốc phòng, tình báo, ngoại giao kể cả những lãnh vực kỹ thuật như 
mật mã, ngữ học, tốc ký... Hàng năm ông lãnh số lương rất cao. Chưa bao giờ trong lịch sử 
Hoa kỳ một cá nhân không đo đán báu được trao cho quyền hành rộng lớn như vậy. 


Riêng về hoạt động tình báo, Kissinger điều khiển trải rộng ra ngoài phạm vi Bộ Ngoại Giao 
thật nhiều, bao gồm 16 cơ quan lớn với 200.000 nhân viên, một ngân quỹ hàng năm lên tới 
trên 6 tỷ Mỹ kim, và sử dụng những dụng cụ và máy vi tính tối tân nhứt trên thế giới. 


429 


Đông øấp Tây 





Ngoài tâm thu của máy thu âm trong Phòng Bầu DuœOval Office, Kissinger báo cáo với Nixon về 
những mật đàm mới nhút của mình. (ngày 16 tháng 9, 1972) [Nguôn: National Archives, StilI 
Pictures Branch, Nixon Prestdential Materialsj 


Cũng cần lưu ý Kissinger là người di dân thế hệ thứ nhứt 
(sinh đẻ ở ngoại quốc) đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Tổng 
Trưởng Ngoại Giao và đuy nhứt trong lịch sử Hoa Kỳ cùng 
đứng đầu Hội Đồng An Ninh Quốc Gia. 


Khi xét vê việc thăng quan tiến chức nhanh chóng của Henry ˆ 
Kissinger đi từ bóng tối tới đài danh vọng quốc tế, người ta 
thấy được chiếc đũa thân mang nhẫn hiệu Rockefeller. Bà 
Nancy Maginnes, phu nhân của Kissinger, trước và sau đám 
cưới vân làm việc cho Rockefeller. Sự liên hệ giữa hai bên 
mật thiết tới độ Rockefeller đã cung cấp chiếc phản lực cơ 
đưa cặp Kissinger đi hưởng tuần trăng mật và tổ chức một 
buổi tiệc linh đình để khoản đãi họ khi trở vê Hoa Thịnh Đốn. 





Kissinger và chiến tranh Việt Nam 


Trong 15 năm chiến tranh Việt Nam mà cộng sản gọi là chiến tranh chống Mỹ-Ngụy (1960- 
1975), Kissinger đã trực tiếp điều khiển bộ máy chiến tranh Mỹ trong 8 năm dưới thời hai 
tổng thống Nixon và Ford và ông cũng là người đã xoá tên chế độ Việt Nam Cộng Hòa. 


Thực ra, Kissinger đã tham dự vào chiến tranh Việt Nam ngay từ thời Tổng Thống J ohnson 
với công tác thu thập tin tức từ phía cộng sản Bắc Việt. Để thực hiện công tác nầy, Kissinger 
430 


Ch.18 - Kissinger Và Cuộc Chiến Việt Nam 


tìm cách tham gia vào phong trào Pugwash gồm một nhóm khoa học gia quốc tế vận động 
chống võ khí nguyên tử có mật hiệu là Øennsy/vania. Tại đây, ông bắt liên lạc được với 
Raymond Aubrac và Herbert Marcovich, hai người Pháp có liên lạc với giới lãnh đạo cộng 
sản Bắc Việt. 


== cmm=—-m==mmm————mmmmmm=m 





Raymond Aubrac Hồ Chí Minh ẳm Elisabeth, con gái của Aubrac, bên 


cạnh là vợ của Raymond là Lucie - Aubrac muốn 
Hồ Chí Minh đố đầu cho Flisabeth để «dựa hơi» 


Aubrac, một viên chức của WHO (World Health Organization) trước đây có đi học ở MIT và 
Harvard vào năm 1937 là bạn thân của Hồ Chí Minh (khi Hồ Chí Minh sang Pháp năm 1946 
để tham dự Hội nghị Fontainebleau cư ngụ ở nhà của Aubrac) và ông Hồ là cha đỡ đầu cho 
con gái của Aubrac, còn Marcovich, là một nhà vi sinh vật học Pháp. Ngày 21 tháng 7 năm 
1967, Kissinger cùng hai ông nầy đi Hà Nội gặp Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. Sau đó, 
mỗi lần hai người nầy đi Hà Nội trở về Ba lê, Kissinger liên lạc với họ để lấy tin tức. Qua tin 
tức cung cấp tử hai người Pháp nầy, Kissinger biết được khả nẵng và vị thế thương thuyết 
của từng nhà lãnh đạo miền Bắc. Nixon thắng cử năm 1968 là nhờ những tài liệu mật 
Kissinger thu thập được để lật ngược thế cờ thắng Humphrey vào giờ chót. Nhận định về 
hành động nầy của Kissinger, ký giả Seymour Hersh, người đã điêu tra vụ Mỹ Lai đã viết: 
« Khi đưa tín tức mật cho phe Nixon, Kissinger không những đã lạm dụng sự tín tưởng của 
các đóng nghiệp mà còn phản bội những người rnà ông đã cộng tác trong công cuộc thương 
thuyết bí mậb› (Seymour Hersh. The Price of Power-New York: Summit Books, 1983, p.13.) 


Như đã nói, Kissinger đã tham dự vào chiến tranh Việt Nam từ thời Tổng Thống Johnson 
đảng Dân Chủ. Trong một lần nói chuyện ở Ba lê, Aubrac gợi ý gởi cho Hà Nội một dấu hiệu 
cho thấy Hoa Kỳ thực sự muốn hòa bình. Do đó, vào ngày 19 tháng 8, 1968, Tổng Thống 
Johnson đồng ý ngưng oanh tạc Hà Nội trong một bán kính 10 dặm Anh từ ngày 24 tháng 
8 tới ngày 4 tháng 9. Điều nầy đã được thực hiện không những để bảo đảm an toàn cho 
chuyến đi Hà Nội của Aubrac và Marcovich được dự tính vào thời điểm đó mà còn nhằm 
chứng minh tính cách xác thực vai trò trung gian của Kissinger. 


Kissinger cũng khôn khéo tìm cách xâm nhập vào giới thân cận của Tổng Thống Thiệu cũng 
để thu thập tin tức, và khuynh đảo chính phủ Thiệu. 


431 


Đông øấp Tây 


Ngon 
- and the ;. 
“Đraaen Ladu' 








 — rẽ Ty 


sim tdữ8, Da Rclàrd NIIEH: 
CữHshire wữÑ Add - 
“ChecnfiaHf.fd-TDechrup PeúFE ' 
ÍM Vi£Iman? 


nh. sema.o... n.Ốố Ẩn ẨẨ¬ÔÔÔÒÒ TH TH: “HN mHNNNNEE— mNNMEEE — Y 





li ATH lIH, Kiất : FOE D0) ND 


Công tác nầy được sự hỗ trợ của bà Anna Chennault, tên thật là Chen Xiangmei, biệt danh 
là Lady Dragon, người vợ Mỹ gốc Hoa của Tướng Claire Lee Chennault, chỉ huy phi đoàn 
"Hying Tigers” (Phi Hổ) chống Nhụt trong Đệ Nhị Thế Chiến. Chennault là cố vấn trưởng về 
không lực cho Tưởng Giới Thạch và cũng là vị chỉ huy không quân Mỹ ở Trung Quốc vào 
năm 1941. 


Khi ông Chennault mất năm 1958, bà thay ông làm quản trị viên hãng Hàng Không Phi Hổ. 
Bà gặp ông Nixon lần đầu tiên năm 1954 khi ông viếng Đài Loan với tư cách Phó Tổng 
Thống. Vợ chông Chennault là bạn rất thân của Thống Chế Tưởng Giới Thạch. Người anh 
của Tổng Thống Thiệu, ông Nguyễn Văn Kiểu, làm đại sứ của Việt Nam tại Đài Bắc do đó 
cũng biết „ đúng, Giới Thạch. Qua mối liên hệ đó, bà Chennault đã thiết lập được một 

„ đường dây liên lạc mật thiết với Tổng Thống Nguyễn Văn 
Thiệu. 


Trong những tháng trước ngày bầu cử tổng thống năm 
1968, Kissinger và bà Chennault có những tiếp xúc với Tổng 
Thống Thiệu để tung tin là đảng Cộng Hòa với Nixon sẽ 
ủng hộ Việt Nam nhiều hơn đảng Dân Chủ và yêu cầu Tổng 
Thống Thiệu đừng tham gia hòa đàm Paris. Do đó, chánh 

. phủ Miễn Nam quyết định rút ra khỏi cuộc Hòa Đàm vào 
'Ñ đêm trước ngày bầu cử và như thế đã vô hiệu hóa nỗ lực 
hòa bình mà phe Dân Chủ dùng làm trọng tâm cho cuộc 
vận động bầu cử. Chiến thuật nây đã đưa Nixon và đảng 
Cộng Hòa lên cầm quyên. 





Các nhà báo ngoại quốc thường viết là bà Chennault là 
người vận động hành lang ở Hoa Thạnh Đốn cho ông Thiệu. 


Bà Chennault với Tổng Thống 
MNixon 


432 


Ch.18 - Kissinger Và Cuộc Chiến Việt Nam 


Điều nầy thực ra không đúng theo như lời xác định của người bạn tôi là anh Hoàng Đức 
Nhã, cổ vấn và thành viên nội các của ông Thiệu. 


Về vai trò của Kissinger trong Hòa đàm Ba 
Lê, Kissinger đã lộ mặt một chính trị gia 
gian xảo, bịp bợm, tham tàn mà 
Christopher Hitchens đã vạch trần trong : 
quyển sách điều tra của ông tựa là 7e ` 

Trial of Henry KIssinger. 


Như trên đã trình bày, cuộc thắng cử của Ễ 
Nixon tháng 11 năm 1968 là do Kissinger ? 
đạo diễn, sử dụng các mưu chước tôi tệ, 
vi phạm các phương thức ngoại giao 
thông thường, chà đạp lương tri lương 
tâm con người. Còn nhớ là trong cuộc 
tranh cử năm 1968, Kissinger và các đặc _ ñ 
sứ của Nixon đã phá hoại Hòa đàm Ba Lê Chennault with Mariam & General Chiarnig Kai-5he 
Dáng cạch hưa hẹn với chành phú 5 ai GÓN  chennaujt ngôi bên tướng Tưởng Giới Thạch và 
là đảng Cộng Hòa sẽ giúp đỡ miền Nam phu nhân 

nhiều hơn đang Dân Chủ, khuyến cao 

Tổng Thống Thiệu tẩy chay Hòa đàm Ba Lê khi triển vọng ký kết sắp thành hình, những đề 
nghị hòa đàm của đảng Dân Chủ đưa ra bị phá vỡ. Và 4 năm sau, chính Nixon lại dùng 
những đề nghị của đảng Dân Chủ 4 năm trước để rút quân với việc ký kết Hiệp Định Ba Lê 
ngày 23 tháng 1, năm 1973. Hậu quả tàn khốc của kế hoạch nầy là cuộc chiến kéo dài thêm 
4 năm làm 20.492 quân nhân Mỹ và cả triệu dân Viết, Miên, Lào bị thiệt mạng thêm ở Đóng 
Dương. 





Ngoài ra, trước kế hoạch phá hoại nầy, Kissinger cũng làm đạo diễn một kế hoạch gian xảo 
khác. Trong giữa thập niên 60, trong khi mọi người lạc quan vì cuộc chiến tranh có ý nghiêng 
phần thẳng lợi về phía Miễn Nam thì Kissinger lại có ý nghi ngờ sau khi đi thăm Việt Nam 
trở vê, nhứt là dựa theo các tin tức của hai người Pháp thân cộng là Aubrac và Marcovich. 
Song song với các kế hoạch giải quyết chiến tranh Việt Nam mà ông thiên vị cộng sản, 
Kissinger còn xúc tiến chánh sách xích lại gần nhau giữa hai khối Mỹ và Cộng Sản (Liên Sô, 
Trung Quốc). Dù kế hoạch của Việt Nam hay quốc tế, Kissinger luôn giữ một mục tiêu duy 
nhứt là phục vụ cho quyền lợi của ông. Hitchins dân chứng cơ hội tái lập hòa bình bị bỏ lỡ 
là một thí dụ về sự tráo trở, lường gạt của Kissinger. Theo lời khai của Averell Harriman, 
Trưởng phái đoàn thương thuyết của Lyndon Johnson tại Hòa đàm Ba Lê thì vào tháng 10, 
11 năm 1968 có 90% lực lượng quân sự cộng sản miền Bắc đã rút ra khỏi hai tỉnh phía Bắc 
của Nam Việt Nam như Hiệp định dự kiến và việc ngưng ném bom miền Bắc dự trù vào 
ngày 31 tháng 10 năm 1968 cũng sẽ thực hiện. Tháng 12/1968 là thời kỳ chuyển tiếp từ 
chính quyên Johnson sang Nixon. Nhưng đột nhiên, giới lãnh đạo quân sự tại Hoa Kỹ lại 
thay đổi chiến lược. Tướng Creighton Abrams đồng ý mở cuộc chiến tranh toàn diện nhằm 


433 


Đông øấp Tây 


phá hoại các hạ tầng cơ sở của Việt cộng tại miền Nam, điển hình là chiến dịch hành quân 
Operation Speedy Express nhằm mục đích càn quét tại Kiến Hòa trong 6 tháng đầu nằm 
1989. 


,seewE— Tỉnh Kiến Hỏa, tên gọi thời Việt 

-¬ Nam Cộng Hòa, trước đó và hiện 

._ nay gọi là Bến Tre, là ổ của Việt 

Cộng trong Phong Trào Giải 

ậ Phóng Miễn Nam được thành lập 

—————— vào tháng 12/1960 và bị giải thể 

#e4PfH ý!” tháng 1/1977 sau khi Cộng Sản 
An Tmar, Bắc Việt chiếm được Miền Nam. 

RửNH. ra 







=—= #=“* Công Sản đã vắt chanh bỏ vỏ, 
===»=+== Viêt Cộng Miền Nam bị đuổi về 
su T2“ vườn tàn phế, cày sâu cuốc bằm 
trong khi Cộng Sản Miền Bắc cai 
trị, phú quí vinh hoa. 





".- Xà. 


Lâu ma =i [M COỚEP3 
sở 


: N= 
lệ lÕgg Re — : =k se 


Theo Harriman thì Kissinger bận 
tâm đến kết quả cuộc bầu cử năm 1972 khi Nixon sẽ tái ứng cử hơn là rút quân để giải 
quyết chiến tranh Việt Nam. Trong hồi ký 7e White House Years của Kissinger, ông cũng 
xác nhận là sự rút quân đột ngột sẽ gây khó khăn cho uy tín của Mỹ. Sự can thiệp của 
Charles de Gaulle vê vấn đề dội bom miền Bắc cũng không ảnh hưởng gì đến kissinger vì 
ông quan tâm tới ý kiến của Brezhnev và Mao Trạch Đồng hơn. 


Một tội trạng khác của Kissinger cũng được nêu lên là vụ dội bom miền Bắc vào mùa Giáng 
Sinh năm 1972 là năm bắt đầu tranh cử tổng thống. Theo Hitchins, cuộc dội bom có tính 
chất chính trị chớ không phải là quân sự: một mặt chứng tỏ thế mạnh của Hoa Kỳ để gây 
hậu thuẩn cho đảng Cộng Hòa trong Quốc Hội và đưa phe Dân Chủ vào thế thụ động, mặt 
khác tạo niềm tin cho Tổng Thống Thiệu không nên lo sợ trước việc Hoa Kỳ rút quân khỏi 
Việt Nam. 


Theo Hitchins, người chủ trương các kế hoạch nây là Kissinger đáng đưa ra Tòa 
Án Quốc Tế để xét xử tội sát nhân tập thể. 


Kissinger bán đứng Miền Nam cho Cộng Sản 


Sau gần 5 năm đàm phán với 204 lần công khai và 24 lần mật đàm giữa Mỹ và Cộng sản 
Bắc Việt để giải quyết cuộc chiến Việt Nam, ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris ra đời gồm có 
chữ ký của Ngoại trưởng Hoa Kỳ William Rogers, Ngoại trưởng Cộng sản Bắc Việt Nguyễn 
Duy Trinh, Ngoại trưởng Chính Phủ Lâm Thời Cộng hòa Miền Nam Nguyễn Thị Bình tức Mặt 
Trận Giải Phóng Miền Nam, và Ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Lẫm. 


434 


Ch.18 - Kissinger Và Cuộc Chiến Việt Nam 








Cuộc tiếp xúc lén lút của Kissinger với đại diện Hà Nội trước khi đi đến Hiệp định Ba Lê. 
Sau cuộc tiếp xúc lén lút, Kissinger được đua ra cửa sau bởi một nhân viên Tòa Đại Sứ 
đề lên chiếc xe đang chờ. 


Thỏa hiệp dự liệu việc trả tự do cho các tù binh Mỹ, thủ tục cho cuộc triệt thoái của Hoa Kỳ, 
điều khoản mập mờ thành lập trên nguyên tắc một "hội đồng hòa giải quốc gia” để tổ chức 
bầu cử nhằm giải quyết những vấn đề chánh trị đương thời. Hội đồng nầy không bao giờ ra 
đời. Qua bản thỏa hiệp, chánh phủ của Nixon tự xem như đã đạt được hòa bình trong danh 
dự. 


Sự thực, Hiệp định Ba Lê là một cuộc bại trận nhục nhã của Mỹ, một bản văn của Nixon- 
Kissinger bán đứng miền Nam cho Cộng Sản để trao đổi những quyền lợi lưỡng tương giữa 
Mỹ và khối Cộng Sản. Những cuộc điều trần, thương thuyết trên bàn hội nghị trong 5 năm 
thực sự chỉ là vở kịch bởi lẽ những quyết định được thỏa thuận ở hậu trường. Ngày 4 tháng 
8, 1969, Kissinger đã bắt đầu thương thuyết mật với Xuân Thủy và Mai Văn Bộ tại nhà của 
Jean Sainteny ở đường Rivoli, tại Paris, và cuộc mật đảm như vậy kéo dài trong hơn 3 năm. 
Theo bài viết của ký giả Elaine Sciolino đăng ngày 28 tháng 2, 2002 trên báo New York 
Times tựa là ®ecorđs Ð/spute Kƒssinger Œn! HiFZ1 [Hs Z17 V/sit to Chína, căn cứ vào tài liệu 
giải mật do National Security Archive tiết lộ dựa vào biên bản phiên họp ngày 9 tháng 7, 
1971 giữa Kissinger và Chu Ấn Lai thì Kissinger đã nói: « Đủ cho có thương thuyết hay không 
thương thuyết với Bắc Việt, chúng tôi cũng sẽ rút quân đơn phương, ngay cả khi điêu nầy 
đua đến việc lật đổ chánh phủ miền Nam.» (The documents also índicate that the Nixon 
ađministraiion was determined to withdraw from Vietnam-even unilaterally, and even !f !F 
led to the overthrow of the government of South Vietnam.) Rõ ràng đó là sự phản bội Đông 
minh một cách khốn nạn của Mỹ theo chủ trương của Kissinger. 


Mặc dù Kissinger bán đứng Việt Nam cho Cộng Sản khiến quân dân Miễn Nam phải bị tủ 
đày sau đó với Hiệp định Ba Lê, Kissinger và Lê Đức Thọ được giải thưởng Nobel Hòa Bình 
1973. Thật là một sự sỉ nhục cho giải Nobel hòa bình. 


Theo Irwin Abrams, sử gia và người cổ võ Giải Nobel Hòa Bình, giải thưởng năm 1973 gây 
nhiều bất bình nhứt từ trước tới nay. Hai thành viên người Na Uy trong Uy Ban Nobel đã rút 
lui để phản đối. Điều bi đát là vào ngày giải thưởng được công bố, cuộc chiến vần tiếp diễn 
một cách ác liệt. 


435 


Đông øấp Tây 


Trả lời cuộc phỏng vấn với Henk Ruyssenaars, biên tập viên 
cao cấp của Foreign Press Foundation (FPF) và cựu phóng 
viên chuyên về Giải Nobel, bà Aasa Lionaes, chủ tịch Uy 
ban Nobel Hòa Bình, hoàn toàn công nhận việc trao giải 
Hòa Bình năm 1973 cho Kissinger ”⁄2 một sai lâm khủng 
khiếp.” Bà Lionaes còn nói thêm là " K/ss/nger củng hiều rõ 


điêu đó, nên không dám đến lãnh huy chương Nobel, số 


tiền thưởng và bãng tưởng thưởng.” Thomas R. Byrne, Đại 
sứ Mỹ ở Na Uy, thay mặt Kissinger tại buổi phát giải thưởng 
còn Lê Đức Thọ từ chối giải thưởng. 


"Thỏa hiệp Hòa Bình” tháng 1, 1973 do Kissinger thương 
lượng trong thực tế đã đưa Miên Nam Việt Nam vào cửa tử 
vì đã cho phép Cộng Sản để lại hơn 150.000 quân lính tại 


miền Nam trong khi quân đội Mỹ bắt buộc phải rút đi. Miễn 
Nam bị xâm chiếm, Cao Miên sụp đổ và Lào bị nhuộm đỏ 
toàn diện. Chỉ trong vòng ba tháng mà Hoa Kỳ mất ba nước 
đồng minh. Lần đầu tiên cả thế giới nhận thấy sức mạnh của Mỹ không nghĩa lý gi trước sự 
bành trướng của Cộng Sản. Trong khi đó, quần chúng Mỹ đã mệt mỏi vì chiến tranh quay 
sự quan tâm của họ qua vụ bê bối Watergate đưa tới việc ông Nixon phải từ chức vào tháng 
8, 1974. Khoảng đầu năm 1975, Cộng quân tung cuộc tấn công cuối cùng trong khi quân 





Bà Chủ tịch Ủy Ban Giải Nobel 
Hòa Bình: "một sai lầm khủng 


khiếp “ 


đội Miên Nam đã bị kiệt quê và mất tinh thân đưa đến sự thất thủ tháng 4, 1975. 


Chiến tranh Việt Nam đã để lại bao thương đau cho cả mọi phía mà người chịu trách nhiệm 
phần lớn là Kissinger bởi những hành động bí mật, lừa đảo của ông với mục đích mang lại 
quyên lợi cho cá nhân ông và phe nhóm của ông. Thiệt hại vê chiến tranh Việt Nam có sự 
tham chiến của Mỹ và Đồng Minh về người và của thật khổng lồ: 


Thiệt hại về sinh mạng: khoảng 4 triệu người Việt Nam hai miên Nam Bắc chết và bị 


thương và về phía người Mỹ có 58.220 chết và hơn 300.000 bị thương nặng nhẹ. 


Quốc gia Chết | Bị thương Thường dân Mất tích | Bị bắt _ 
VNCH | 223748 |1169000 độitiệu |} 
Cộng Sản + GPMN |1.100.000| 600.000 đội00.000 |  |26.000* 

2... 


HànQuố | 4407| 170600 
ÚC; 50} 31801. 77 |} | 
Tân TâyLlan |} 83 22} | 57 — 
Tháilan | 350j 1358 |, |} — 





Nguồn : the Vietnam war. info/Vietnam-war-casuaties 


Chú thích: * không kể 101.511 hồi chánh 
** 114 chết trong tủ 


436 


mm. 


Ch.18 - Kissinger Và Cuộc Chiến Việt Nam 


Phí tổn của chiến tranh là 150 tỉ mỹ kim (thời giá 1975, 950 tỉ thời giá 2011). Nếu phải kể 
thêm phụ cấp, chỉ phí cho các cựu chiến binh, tổng số kinh phí lên đến từ 1.200 đến 1.800 
tÍ mỹ kim. (the Vietnam war.info/how-much-vietnam-war.) 


Nhưng hậu quả nặng nề và dai dẳng nhất là vấn đề xã hội: 700.000 cựu quân nhân bị rối 
loạn thần kinh trong đó có từ 70.000 đến 300.000 người có hội chứng tự hủy hoại bằng tự 
tử hay đắm chìm trong ma túy (Asia Resource Center. Indochina Newsletter, special issue, 
p. 93). 


(Nguôn: Hậu quả của một cuộc xâm lãng /Lâm Vĩnh Bình 
https: //sites.google.com/site/lamvinhbinhca/tuyen-tap/bien-khao/hau-qua-cua-mot-cuoc- 
xam-lang) 


Trong cuộc hội thảo « Wfetrrarn War Surnmt› tại Thư Viện Lyndon B. Johnson ở Austin, 
Texas ngày 26 tháng 4, 2016 do Đại học University Texas bảo trợ, sau bài nói chuyện của 
Kissinger kéo dài hơn 2 giờ tựu trung ông giải thích khi ông vào cuộc, chiến tranh Việt Nam 
đã xảy ra nhiêu năm và không có lối thoát, vai trò của ông là giúp TT Nixon chấm dứt chiến 
tranh và ông đã làm tất cả những gì ông có thể làm được để hoàn thành nhiệm vụ nầy. 
Nhìn lại thì ông công nhận Hoa Kỳ đã không thẳng vì đã có những sai lầm về chiến thuật và 
chiến lược nhưng riêng ông, ông « không có gi để hối tiếc mà trái lại rất hãnh diện về những 
gì ông đã phục vụ đất nước. » Sau bài thuyết trình, Kissinger dành 15 phút để trả lời các câu 
hỏi. 


Ông S"erman Stephen thuộc nhóm Swift Vets là một tổ chức gồm các cựu chiến binh Hoa 
Kỳ đặt câu hỏi tại sao Hoa Kỳ biết rõ Cộng Sản Bắc Việt dùng đất Lào và Campuchia làm 
căn cứ để tấn công miền Nam nhưng mãi đến năm 1972, Hoa Kỳ mới tấn công họ? Kissinger 
trả lời vì hai quốc gia nây trong thời chiến là những quốc gia trung lập nên Hoa Kỷ phải tôn 
trọng. 


Ông Đỗ Phúc thuộc Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ hỏi vì sao Hoa Kỳ không giữ lời hứa với 
TT Thiệu là nếu Cộng sản vi phạm Hiệp định Ba Lê, Hoa Kỳ sẽ can thiệp khiến cho miên 
Nam thua trần và sau đó hàng trăm ngàn người bị tù đày, Kissinger trả lời: đó là những 
ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời tôi và tôi xin chia sẻ sự cảm thông sâu xa nhất 
(deepest sympathy) của tôi đối với người dân VN vì hoàn cảnh chúng tôi không thể giữ lời 
của minh» (Triêu Giang. Tường trình Đại Hội Thượng Đỉnh Chiến Tranh VN). Đó là lối trả lời 
kênh kiệu, vô trách nhiệm. 


Kissinger thù nghịch miền Nam Việt Nam 


Sự thù nghịch khinh bỉ của Kissinger đối với Việt Nam biểu lộ một cách lỗ bịch. #on Nesson, 
Phụ tá báo chí của Tổng Thống Ford đã kể trong hồi ký của ông là khi nghe tin Đà Nẵng 
thất thủ và dân chúng nhốn nháo bỏ chạy về phía Nam thì Kissinger đã nguyên rủa: «Sao 
cái bọn nầy không chết lẹ đi cho rồi. Điều tệ hại nhút là chúng cứ sống dai dẳng mãi.» IM/h/ 


437 


Đông øấp Tây 


đon† people địe fast? The WOrst thing that could happen would be for them to lnger on 
(Ron Nesson. lt Sure Looks Different from the Inside. Chicago: PlayBoy Press, 1978, p.98). 


Trong quyển hồi ký của ông tựa là 7e W/hite House Years, ông đã viết nhiều nhận xét khinh 
miệt đối với Tổng Thống Thiệu và cả dân tộc Việt Nam. Sau đây là một số cầu nói (có ghi 
chú số trang của quyển hồi ký): 


- Cung cách của ông ta là điển hình của dân tộc Việt Nam, thật đáng ghét. Sự đa nghỉ 
của ông ta là điên hình đặc tính của người VN (1034) 

- Ông Thiệu chẳng bao giờ bàn cãi về quan niệm. Thay vào đó, ông ta tranh luận theo 
cung cách của người Việt Nam: gián tiếp, quanh co cốt để cho đối phương mệt hơn là làm 
sáng tỏ, luôn xoi mói mà không đi thẳng vào vấn đề. Đó là cái phương pháp mà qua bao 
nhiêu thế kỷ, người VN đã dùng để đánh bại đối phương (1368) 

- Không có người VN nào, cả Bắc lần Nam có tự tin. Họ đã thoát được ngoại bang qua 
bao nhiêu thế kỷ không phải là do tin tưởng mà là do sử dụng mánh khóe (1368) 


Mặc dù chỉ trích cá nhân ông Thiệu và người Việt Nam một cách xấc láo như vậy mà 5 năm 
sau, Kissinger viết cho ông Thiệu: "Cuốn sách của tôi không ngớt ca ngợi sự can đảm, tư 
cách đứng đắn của Ngài.” 


Qua những nhận định chủ quan và xấc xược như trên, Kissinger lộ rõ nguyên hình là một 
con người cao ngạo và giả dối. 

Ngoài ra, tôi cũng !iệt kê sau đây một số câu nói của Kissinger phổ biến trên 
Tnternet để cho thấy bộ mặt thật của Kissinger. 

"Sự an toàn của Do Thái là mối quan tâm vé đạo đức tất yếu của những dán tóc tự do. 


Chiến tranh Việt Nam đöi hỏi chúng ta chú trong tới quyên lợi của quốc gia thay vị tới những 
nguyên tắc trừu tượng. Những gì Tổng Thống Nixon và tôi cố gắng thục hiện là không bình 
thường. Va đó l3 lý do vị sao chúng tôi đã không thanh công. 


Nước Mỹ không có những người bạn hay kẻ thu trường cửu, chỉ có quyên lợi mà thối. 


hững gi bất hợp pháp chúng tôi thực hiện tức khắc. Những gì bát hợp hiến đòi hỏi nhiêu 
thơi gian hơi. 


Các cường quốc tựa như những người mù trang bị đầy vũ khí và đang mò mẫm trong cùng 
một căn phòng. Họ đều tín tưởng sinh mạng của minh đang bị kẻ khác đe dọa trầm trọng 
Vã họ lại cho rằng kẻ đó có thị giác toản hảo. 


Trách nhiệm của người lãnh đạo là dân dắt dân tộc mình đi từ nơi họ đang ở tới một nơi họ 
chưa bao giở tới cả, 


Để có thể xác quyết điều gi, người ta phải biết tất cả hay không biết gì về điều đó. 


436 


Ch.18 - Kissinger Và Cuộc Chiến Việt Nam 


Đa số những chính sách được lịch sử đánh giá cao, ở quốc gia nao cũng vậy, đêu được khởi 
xưỡng bởi những nhà lãnh đạo bị các chuyến gia chống đổi. 


Chín mươi phân trắm các chính trị gia đã lam mười phán trắm con lại nang tiếng xấu. 
Không quốc gia nào có thể hành động một cách khôn ngoan cung một lúc ở tại mọi nơi trên 
hoàn câu du trong bất cứ ở thơi điểm náo. 

Không chính sách ngoại giao nảo — du khôn khéo đến đâu — có cơ may thânh tư! nếu được 
phát xuất trong trí óc của một số nhỏ ma không được ấp ủ trong trái tim của ai khác cả. 
Người ta thường kính ngạc khi tôi có thể chú ý vào một cái gì nếu việc làm này đòi hỏi tôi 
phải ngưng nói trong ba tiếng đồng hỗ. 

Khi không con lụa chọn nao khác nữa thị đầu óc mình trở nên sáng suốt một cách tuyệt với. 


Chánh sách ngoại giao Mỹ gặp nhiều tổn thương trong các thập niên 60 và 70 phát xuất từ 
nguyên nhân đem áp dụng những nguyên tắc hợp lý vào những trường hợp không thích 
hợp. 


Người Mỹ dễ bị lôi kéo vảo việc tín tưởng rằng chánh sách ngoại giao là một phân khoa của 
khoa tâm thân học. 


Quân đội quy ước thua trận nếu không thẳng. Quân du kích thắng nếu không thua. 
Bản chát con ngươi của ông Riíchard Nixon la sự cô đơn. 
Tôi càng không giữ chức vụ lâu, tôi càng tự thấy mình không thể lầm lỗi được. 


Điều thích thú khi bạn là nhân vật nổi tiếng là nếu bạn làm cho người khác cảm thấy nhàm 
chán họ lại nghĩ đó la lôi của chính họ. 


Không thể có một khủng hoảng nảo xảy ra trong tuần tới được. Thời khắc biêu của tôi hết 
sức bận rộn rồi. 

Người lãnh đạo sẽ không xứng đáng với tên goi của mình nếu đôi lúc không cháp nhân bị 
CÔ đƠï!. 

Bạn hãy chấp nhận mọi sự nơi con ngươi bạn - tôi muốn nói tất cả mọi sự. Bạn la bạn vả 
đó la tát cả - không cán xin lôi, không cân hỡi tiếc. 

Có sự thật gì cần được phơi bảy hấy làm ngay tức khắc hay cảng sớm cảng tốt nếu không 
các tắc rối sẽ không bao giờ chấm dút cả. 

May mắn thay cho các dân tộc có được lãnh đạo dám nhìn thẳng vào định mệnh mà không 
nao núng và cũng không coi mình là Thương Đề. 

Ngoại giao: nghỆ thuật kiêm chế sức mạnh. 

Thanh công chỉ la cánh cửa đua tới một vấn đề nan giải hơi trước. 

rôi trung thực viết về cái tôi trong cuỗn sách này. Tôi nói đến lỗi lầm đầu tiên tôi phạm phải 
nơi trang 650. 


439 


Đông øấp Tây 


Tôi không thấy tại sao chúng ta cần phải đúng nnhín một quốc gia trở thảnh công sản vị sự 
VÔ trách nhiêm của dân nước đó. Vân đề quá nghiêm trọng để cho phép cử trí xứ Chile tự 
QUyẾt định lấy. 

Nếu! chẳng may tôi bị bắt, tôi không muốn có cuộc thương thuyết gi cả - còn như nếu tôi 
yêu cầu có cuộc thương thuyết trong khi bị bắt giữ thì nên coi đó là dẫu hiệu của sự cuống 
ép. 

Nếu! việc đó sẽ Bị đưa ra ánh sáng, tốt hơn hết hãy làm việc đó ngay đi. 

Nếu bạn không biết mình đang đi về đâu thì con đường nào cũng chẳng đưa bạn tới đâu 
cả, 

Trong cơï) khủng hoảng, giải pháp táo bạo nhút nhiều khi lại la an toan nhút. 

Đó là màn thảm kịch theo kiểu cổ Hy Lạp. Ông Nixon đang hành động theo bản tính của 
ông ta. Một khi bắt đầu rồi thì không còn kết cuộc nao khác hơi! được. “ 


-_Á, 


Ni. Mi lu 


¬I | 


È¡ Gabyrighl ThaddeLle Ö. Dpapet 20104 





Đai tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam/The Vietnam Veterans Memorial 


f|IUP7 NÂU Van 


ID t SU, sh ` si là TU 





Ch.18 - Kissinger Và Cuộc Chiến Việt Nam 


.——n ¬ 
¡Ä 0Ñ b. lá) : ,.Ủ l 
l HÌ 


h "4 
II " | Ể Tr" N 
|UAÑÑ "1 ụ, 


1 






+#ðL + JJ ND 
Bái: 00 (|4 
"mxÔ 
: l| hs Ệ 











THÁS Ô szo Ỉ ` THÊ lạ 
li: VN 


ˆ 
F= 






l 7 
 V. 

“-- .x” Z 
ˆ¬ 


Tháng 1, 2015 - Kíssinger, tại Thượng viện, được cho coi 
còng số 8 trong một cuộc biểu tình của công chúng 


— =— 


Tháng 1, 2015- Kssinger, tại Thượng viện, được cho coi 
bảng ghí "7ô đồ chiến tranh“ trong một cuộc biếu tình của công chúng 





Kissinger là kẻ thù số một của dân Việt Nam 


Ngày 30 tháng tư 2016 nằm nay đánh dấu năm thứ 41 ngày Sài Gòn rơi vào tay cộng sản, 
biến Thủ đô Sài Gòn đẹp để trong suốt 300 năm bị đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. Một 
sự nhái lại y chang và có phần muốn vượt trội hơn cả trường hợp của Leningrad hay 
Stalingrad nữa. Điêu đáng buồn hơn cả là toàn cối đất nước từ Nam chí Bắc bị rơi vào ách 
thống trị của chế độ độc đảng độc tài với tên gọi mới là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 

441 


Đông øấp Tây 


Sự kiện nây là hậu quả tất yếu của Hiệp định Ba Lê ký ngày 27 tháng 1 năm 1973 và được 
coi như là một "kiệt tác” của Kissinger và Nixon. Thực ra trước ngày Hiệp định Ba Lê được 
ký kết rất lâu, Henry Kissinger đã quyết định bỏ rơi miễn Nam Việt Nam được xem là tiên 
đồn của Thế Giới Tự Do từ giữa thập niên 1950. Những tài liệu giải mật cho thấy trong buổi 
họp mặt với Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông vào tháng 2 năm 1972, Henry Kissinger đã công 
khai nói cho giới lãnh đạo cao cấp Trung Cộng biết rằng nếu Hoa Kỳ có thể chấp nhận sống 
với một nước cộng sản rộng lớn như Tàu thì Hoa Kỳ cũng có thể chấp nhận sống với một 
nước cộng sản nhỏ bé như Việt Nam. 


Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của miền Nam Việt Nam, tuy không phải là một chánh trị gia 
có nhiêu xảo thuật như tiến sĩ Kissinger nhưng có thừa thông minh hơn Kissinger về sự am 
tường chủ nghĩa cộng sản, do đó ông đã phản đối sự nhượng bộ nguy hiểm của Mỹ, bằng 
cách đòi hỏi nhiều tu chính quan trọng trong dự án Hiệp định Ba Lê. Tuy nhiên, dưới áp lực 
và đe dọa của Mỹ về viễn ảnh bỏ rơi Việt Nam, Tổng thống Thiệu không còn chọn lựa nào 
khác phải chấp nhận Hiệp định Ba Lê nhưng với sự "cam kết trên giấy trắng mực đen” là 
Tổng thống Nixon sẽ áp dụng những biện pháp quân sự mạnh nếu Bắc Việt không tôn trọng 
Hiệp ước. Lịch sử đã cho thấy những cam kết của Nixon chỉ là sự lừa dối trắng trợn. 


Nhờ Hiệp định Ba Lê, Bộ Chính Trị cộng sản Hà Nội biết chắc nước Mỹ sẽ không còn can 
thiệp vào cuộc chiến Việt Nam hay tiếp tục viện trợ quân sự cho miền Nam nữa. Ngược lại, 
trong khoảng thời gian đó, Hà Nội nhận quân viện từ Liên Bang Sô Viết ở mức bốn lần cao 
hơn so với số quân viện miền Nam nhận được vào thời điểm can thiệp quân sự của Hoa Kỳ 
đạt mức cao điểm. 


Sau hai năm ráo riết chuẩn bị, Hà Nội khởi sự "Chiến dịch Hồ Chí Minh” vào tháng 3 năm 
1975. Họ tràn qua Vùng phi quân sự ở vĩ tuyến 17 với gần như toàn thể quân số của họ - 
khoảng 15 sư đoàn. Lúc đó quần đội miễn Nam chỉ còn lại những viên đạn và thùng xăng 
cuối cùng để bảo vệ lãnh thổ của mình. 


Cuộc tổng tấn công của miền Bắc vào miền Nam chỉ kéo dài không quá 55 ngày và quân 
đội miền Nam không thể chống trả lâu dài được vì thiếu võ khí, trang bị. Lịch sử đã ghi lại 
những thảm trạng đã xảy ra sau ngày Sài Gòn thất thủ. Hơn một triệu quân nhân và công 
chức của chánh phủ miễn Nam đã bị tủ đày từ vài năm đến hàng chục năm trong đó hàng 
ngàn người đã chết trong trại lao động khổ sai. Tài sản của gia đình họ bị tịch thâu và họ 
đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi đưa lên "vùng kinh tế mới” để sống trong cảnh bần cùng. Con 
cháu họ bị cấm không được ởi học. Quyên tư hữu bị tước đoạt và nhà nước trở thành "chủ 
nhân” của cả nước. 


Ròng rã 41 năm qua, dân tộc Việt đã bị ép buộc sống dưới sự thống trị của người cộng sản. 
Việt Nam ngày nay với hơn 90 triệu người đứng thứ 14 trên thế giới về dân số nhưng ngược 
lại vẫn còn là một trong những nước nghèo khổ nhứt. Thể chế cai trị lại đầy áp bức với 
những vi phạm nhân quyền trằng trợn, tham nhũng lan tràn và lạm dụng quyền thế khủng 
khiếp thường thấy trong một chế độ độc tài. 


442 


Ch.18 - Kissinger Và Cuộc Chiến Việt Nam 


Vào năm 2016 nầy, chúng ta tưởng nhớ ngày Sài Gòn thất thủ và không thể quên vai trò 
quan trọng của Kissinger trong biến cổ lịch sử bi đát của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, dù Ở 
tuổi 93, Kissinger vần còn năng động trên chính trường ngoại giao qUỐC tế đặc biệt liên 
quan tới Trung Quốc. Năm trước, trong một chuyến thăm viếng Bắc Kinh, ông đã được Tập 
Cận Bình cho trải thảm đỏ nghinh đón nhằm nhắc nhở mọi người rằng Henry Kissinger luôn 
là một người bạn tốt của Trung Quốc kể từ khi ông ta gặp Chu Ấn Lai và Mao Trạch Đông 
vào tháng 2 năm 1972. 


Một điều rõ ràng cả thế giới có thể tin được là ngày nào lãnh đạo Bắc Kinh còn ca tụng 
Henry Kissinger thì "Trật Tự Thế Giới” mà ông ta ca tụng trong cuốn sách ông ta mới cho 
phát hành sẽ rất thuận lợi cho Trung Quốc. 


Phương thức Henry Kissinger dùng để chấm dứt chiến tranh Việt Nam là cả một thảm kịch 
cho dân tộc Việt Nam và một vết nhơ trong lịch sử 200 năm của quốc gia Hoa Kỳ. Đây là 
thời điểm vô tiền khoáng hậu mà nước Mỹ đã không giữ trọn lời cam kết của mình và không 
chu toàn lời hứa bảo vệ đồng minh trước mặt kẻ thù. 


Thay lời kết 


Để chấm dứt chương nói về Kissinger, tôi xin mượn lời của Christopher Hitchens trong 7e 
Trial of Henry Kissinger để nói lên cái nhìn của tôi và có thể của đa số đồng bào tôi về tên 
Kissinger đao phủ. 


« Để thăng tiến, ông ta từ một học giả tầm thường đã dùng những xảo thuật để trở thành 
một kẻ thống trị thế giới. Những bản chất và khả năng của ông đã biểu hiện từ ngày ông 
nhậm chức: thói nịnh bợ và tráo trở hai mặt, sự tôn thờ quyên lực và không biết nhục nhã, 
sự trao đổi giữa những người không hẳn là bạn cũ cho những người chưa hẳn là bạn mới, 
những xác chết không cần đếm và có thể hủy bỏ đi, việc nói dối chính thức và không chính 
thức, sự phân nộ giả vờ trước những câu hỏi không muốn được hỏi. Sự nghiệp toàn cầu 
của ông Kissinger bắt đầu như vậy và tiếp tục như vậy. Nó làm bại hoại nên cộng hòa và 
nên dân chủ Mỹ, nó áp đặt những tai biến ghê tởm trên những xã hội yếu hơn và dê bị 
thương tổn hơn...» (sđd, tr.16) 

Trong lúc hoàn tất chương 18, tôi sực nhớ chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ tưởng niệm thứ 40 
ngày quân đội cộng sản miền Bắc cưỡng. chiếm miền Nam chúng ta. Ý thức được điều đó, 


tôi quyết định viết thêm phần phụ chú nầy cho chương 18, như là một lễ cầu siêu cho quê 
hương yêu dấu của chúng ta. 


443 


Đông øấp Tầy 


Bản dịch bài đăng trong báo 


an -Jose 4fletcutu 2eUUS 


30 tháng tư năm 2015: Tháng tư đen 


_ KISSINGER HIỂM ÁC 
KẺ THÙ SỐ MỘT CỦA VIỆT NAM 


Ngày 30 tháng tư năm 2015 đánh dấu lần thứ 40 ngày Sài Gòn rơi vào tay quân đội cộng 
sản miền Bắc khi chiến xa T-54 của họ ủi sập cánh cửa sắt để tiến vào bên trong dinh Độc 
Lập. Sau ngày đó, thành phố Sài Gòn đẹp đẽ trong suốt 300 năm qua đã bị đổi tên là thành 
phố Hồ Chí Minh. Một sự nhái lại y chang và có phân muốn vượt trội hơn cả trường hợp của 
Leningrad hay Stalingrad nữa. Điêu đáng buôn hơn cả là toàn cối đất nước ta tử Nam chí 
Bắc đã rơi vào ách thống trị của cộng sản, với tên gọi mới là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 


Bây giờ, điều hiển nhiên là biến cố miền Nam sụp đổ ngày 30 tháng 4 năm 1975 chỉ là hậu 
quả tất yếu của Hiệp định Ba Lê ký ngày 27 tháng 1 năm 1973 và được coi như là một "kiệt 
tác” vê ngoại giao của tiến sĩ Henry Kissinger, lúc đó làm Cổ Vấn An Ninh Quốc Gia cho 
Tổng Thống Richard Nixon. 


Thực ra trước ngày Hiệp định Ba Lê được ký kết rất lâu, Henry Kissinger đã quyết định bỏ 
rơi miên Nam Việt Nam cũng được coi là Tiên Đồn của Thế Giới Tự Do từ giữa thập niên 
1950. Những tài liệu giải mật cho thấy trong buổi họp mặt với Chu Ấn Lai và Mao Trạch 
Đông vào tháng 2 năm 1972, Henry Kissinger đã công khai nói cho giới lãnh đạo cao cấp 
Trung Cộng biết rằng nếu Hoa Kỷ có thể chấp. nhận sống với một nước cộng sản rộng lớn 
như Tàu thì Hoa Kỳ cũng có thể chấp nhận sống với một nước cộng sản nhỏ bé như Việt 
Nam. 


Henry Kissinger đã không phải chờ đợi lâu để thực hiện dự tính của mình. Chưa đầy một 
năm sau, dựa vào Hiệp ước ngày 27 tháng: 1 năm 1973, hắn đã dọn đường để miền Nam 
Việt Nam phải sống dưới sự thống trị của cộng sản. Theo Hiệp định Ba Lê, điêu khoản căn 
bản, cụ thể và hệ trọng nhứt là Hoa Ky cam kết chấm dứt sự can thiệp của họ vào chiến 
tranh Việt Nam và hoàn toàn cắt đút viện trợ quân sự có quyết định sanh tử cho miên Nam 
Việt Nam. 


Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của miền Nam Việt Nam không phải là một chuyên gia chánh 
trị có tâm mức như tiến sĩ Kissinger nhưng ông có thể thấy ngay hậu quả tai hại Hiệp định 
Ba Lê sẽ đè năng xuống miền Nam Việt Nam. Ông cực lực từ chối không chịu cho chánh 
phủ của mình ký tên vào Hiệp ước. Sự cứng rắn của Tổng thống Thiệu trong việc đòi hỏi 
nhiều thay đổi quan trọng trong Hiệp ước kéo dài trong ba tháng nhưng không đem lại 
nhiều kết quả. 


4441 


Ch.18 - Kissinger Và Cuộc Chiến Việt Nam 


Vào giữa tháng 1 năm 1973, Henry Kissinger thuyết phục Tổng thống Nixon gửi một loạt 
thơ tới Tổng thống Thiệu cho biết chánh phủ Mỹ sẽ ký Hiệp định Ba Lê vào ngày 27 tháng 
1 năm 1973 dù chánh phủ Sài Gòn có đồng ý hay không. Ngụ ÿ những lá thơ cho biết Hoa 
Kỳ sẽ bỏ rơi chánh phủ Sài Gòn và rút ra khỏi Việt Nam. Tổng thống Thiệu không còn chọn 
lựa nào khác ngoài sự chấp nhận Hiệp định Ba Lê nhưng với sự "cam kết trên giấy trắng 
mực đen” là Tổng thống Nixon sẽ áp dụng những biện pháp quân sự mạnh nếu Bắc Việt 
không tôn trọng Hiệp ước và những thư cam kết đó chỉ là "bánh vẽ” như lịch sử sau nây đã 
cho thấy ... 


Nhờ Hiệp định Ba Lê ngày 27 tháng 1 năm 1973, Bộ Chính Trị cộng sản Hà Nội biết chắc 
nước Mỹ sẽ không còn can thiệp vào cuộc chiến Việt Nam hay tiếp tục viện trợ quân sự cho 
miền Nam nữa. Ngược lại, trong khoảng thời gian đó, Hà Nội nhận quân viện từ Liên Bang 
Sô Viết ở mức bốn lần cao hơn so với số quân viện họ nhận được vào thời điểm can thiệp 
quân sự của Hoa Kỳ đạt mức cao điểm của nó. 


Sau hai năm ráo riết chuẩn bị, Hà Nội khởi sự "Chiến dịch Hồ Chí Minh” vào tháng 3 năm 
1975. Họ tràn qua Vùng Phi Quân Sự ở vĩ tuyến 17 với gần như toàn thể quân số của họ - 
khoảng 15 sư đoàn. Lúc đó quân đội miên Nam chỉ còn lại những viên đạn và thùng xăng 
cuối cùng để bảo vệ lãnh thổ của mình. 


Cuộc tổng tấn công của miền Bắc vào miền Nam chỉ kéo dài không quá 55 ngày và quân 
đội miền Nam không thể chống trả gì nhiều được vì thiếu đạn dược. Lịch sử có ghi lại những 
điêu đã xảy ra sau ngày Sài Gòn thất thủ. Hơn một triệu quần nhân và công chức của chánh 
phủ miễn Nam đã bị rơi vào cảnh tủ tội mà không được xét xử chỉ hết. Một số người bị tủ 
đày 5 năm, một số khác 10 năm và có những người trên 20 năm. Đương nhiên còn cả hàng 
chục ngàn người đã chết trong trại lao động khổ sai nữa. Tài sản của gia đình họ bị tịch 
thâu và những người nầy đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi đưa lên *vùng kinh tế mới” để sống 
trong cảnh bần cùng. Con cháu họ bị cấm không được đi học. Quyền tư hữu bị tước đoạt 
và nhà nước trở thành *chủ nhân ông” độc nhứt! 


Ròng rã 40 năm qua, dân tộc Việt đã bị ép buộc sống dưới sự thống trị của người cộng sản. 
Việt Nam ngày nay với hơn 90 triệu người đứng thứ 14 trên thế giới về dân số nhưng ngược 
lại vân còn là một trong những nước nghèo khổ nhứt. Thể chế cai trị lại đầy áp bức với 
những vi phạm nhân quyên trắng trợn, tham những lan tràn và lạm dụng quyền thế khủng 
khiếp thường thấy trong một chế độ độc tài. 


Trong 40 năm qua, nhiều người Việt đã bị ám ảnh bởi câu hỏi như sau: có cách nào để tiến 
sĩ Henry Kissinger và cường quốc Hoa Kỳ ngăn cản quân đội Bắc Việt cưỡng chiếm miền 
Nam để tránh cảnh họ áp đặt guồng máy cai trị cộng sản trên toàn cõi nước Việt vào năm 
1975 không? 


Trong năm 2015 nầy, chúng ta tưởng nhớ ngày Sài Gòn thất thủ và không thể quên vai trò 
quan trọng của tiến sĩ Henry Kissinger trong biến cố lịch sử bi đát của dẫn tộc Việt Nam. 
Hôm nay, ở tuổi 92, Henry Kissinger còn năng động trên chính trường và ngoại giao quốc 

445 


tế đặc biệt là trong lãnh vực liên quan tới Trung Quốc. Chỉ tháng trước, trong một chuyển 
thăm viếng Bắc Kinh thật trịnh trọng, ông đã được lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình cho trải 
thảm đỏ nghênh đón nhằm nhắc nhở mọi người rằng Henry Kissinger đã luôn luôn là một 
người bạn cực tốt của Trung Quốc kể từ khi ông ta gặp Chu Ấn Lai và Mao Trạch Đông vào 
tháng 2 năm 1972. 


Một điều rõ ràng cả thế giới có thể tin được là ngày nào lãnh đạo Bắc Kinh còn ca tụng 
Henry Kissinger thi "Trật Tự Thế Giới” mà ông ta ca tụng trong cuốn sách ông ta mới cho 
phát hành sẽ rất thuận lợi cho Trung Quốc. 


Trước một Trung Quốc được coi là một trong những cường quốc dẫn đầu về kinh tế và quân 
sự, Henry Kissinger mạnh dạn chủ trương rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ nên trở thành Đôi 
Bạn Thân Thiết Muôn Đời. Henry Kissinger có thể sẽ trở thành nhân vật đầu tiên lãnh tới 
hai giải Nobel Hòa Bình. Lần nây vì đã đem hòa bình tới cho cả thế giới chứ không phải chỉ 
cho Việt Nam như giải Nobel Hòa Bình trong năm 1973! Cũng cần nhắc lại là người được 
trao giải Nobel Hòa Bình đồng thời với Kissinger là Lê Đức Thọ đã từ chối không lãnh giải vi 
Hiệp định Ba Lê thực sự là một thẳng lợi đối với Hà Nội và phe cộng sản. 


Phương thức Henry Kissinger dùng để chấm dứt chiến tranh Việt Nam là cả một thảm kịch 
cho dân tộc Việt Nam và một vết nhơ trong lịch sử 200 năm của quốc gia Hoa Kỳ. Đây là 
thời điểm vô tiền khoáng hậu mà nước Mỹ đã không giữ trọn lời cam kết của mình và không 
chu toàn lời hứa bảo vệ đồng minh trước mặt kẻ thủ. 


Một cách ngắn gọn, khi bạn không biết làm sao nắm lấy chiến thẳng cho phe mình và chặn 
đứng bước tiến của quân thù, thì bạn không cần phải là một vĩ nhân về chánh trị mới có thể 
nói với người ta rằng: "nếu mình không thẳng họ được thì hãy theo họ đi.” Nói như vậy 
không khác chi là khuyên người ta "hãy treo cờ trắng lên để đầu hàng"... 


Phán 8 
Tìm Cuộc Sông Mới 
Chương 19 
Những Ấn Nhân Đầu Tiên Của Tôi 
Trên Đất Mỹ 


Roy, Nancy Muehiberger 
và những bạn khác 
Đến bở tốt đẹp đất nước Tự Do! 


la 





xã 
.c— 


Roy và Nancy Muehiberger 





Roy và Nancy Muehlberger, những người bảo trợ chúng tôi 
vao tháng 6 nắm 195 


Đông øấp Tây 


Đổi thay năm 1975 và năm 2012 


 .—=—=.ÑÄ 
L 


. ˆ Tức . `- _ —_ TH ” — = = \ c 
=- -iA--x..+.20C550001610014G-177Yuisgf.iSE:.cec4iðn TàilANAi6/Â): Á72)/ E14: :S”GIỢT SE 71 
Nga y xuất trại Pendleton: tháng 6 nắm 1975 
Điểi, Marie. Ánh, cháu gái chúng tôi, cùng gia đình 








2012 


Vào một ngày ấm trời trong tháng 6 năm 1975, điện thoại văn phòng của trại trưởng reo 
vang. Có người gọi tôi. (vào thời đó chưa có điện thoại lưu động.) Tôi nhắc điện thoại lên 
và Ởở đầu dây bên kia một người hoàn toàn xa lạ nói chuyện với tôi. Đó là ông Roy 
Muehlberger. Ông ngỏ ý muốn bảo trợ vợ chồng tôi ra khỏi trại và chúng tôi sẽ về sống tại 
nhà ông ở Montecito gần Santa Barbara. Tôi rất ngạc nhiên và nói với ông: *Tôi không được 
quen biết ông và ông cũng không biết tôi. Tại sao ông muốn bảo trợ tôi”? Ông trả lời: "Con 


448 


Ch.18 - Những Ân Nhân Đầu Tiên Của Tôi Trên Đất Mỹ 


người chúng ta đôi khi hành động như vậy. Tôi được biết về ông qua tờ báo 7e Los Angeles 
Times và đài truyền hình về trại Pendleton. Tôi cũng có thể rơi vào hoàn cảnh của ông. 
Chúng ta cùng lứa tuổi với nhau. Ông học ở MIT và tôi ở Caltech.” 


Tôi chưa thể nhận lời ông Roy vì tôi không biết 
nhiêu về ông. Hơn nữa, tôi thực sự e ngại một 
người đồng tính luyến ái ở California bảo trợ để 
ra sống cùng nhà với ông. Và đương nhiên tôi 
không thể trực tiếp hỏi ông về điều nầy được. 
Tôi tiếp tục nói chuyện với hy vọng có thể biết 
thêm nhiều điêu hơn về ông. 





Trong khi tiếp tục cuộc đàm thoại, ông Roy thổ 
lộ: "Tôi có hai con gái tên là Marion và Frances. 
Marion đã học xong ở UCLA, còn Frances đang 
học ở Duke University. Nancy, bà vợ tôi, làm 
chuyên viên về dinh dưỡng và sống chung với tôi tại nhà chúng tôi ở Montecito, Ca. Tôi có 
một người em trai là khoa học gia nghiên cứu về địa chất và có tên trên mặt trăng. 


° "nÍ 
“lu 2 tnn 


Ngôi nhà của Roy và Nancy tại Montecito, Ca 


Tới lúc này, cảm tạ Thượng Đế, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn để nhận lời ông Roy. Tôi 
lịch sự cảm tạ lòng rộng lượng và hiếu khách của ông. 


Ông Roy còn có lòng tốt tìm người bảo trợ cho gia đình cháu tôi để tất cả chúng tôi có thể 
xuất trại cùng một lúc. Người bảo trợ cho cháu gái tôi là ông Peter Frick, một người Mỹ gốc 
Đức. 


Chỉ vài ngày sau cú điện thoại đó, ông Roy lái chiếc xe Mercedes-Benz 450-SEL tới trại 
Pendleton và đưa chúng tôi vê nhà ông. Chúng tôi không có nhiều hành lý, chỉ một túi xách 
nhỏ quần áo cũ đem theo tử Sài Gòn và một chiếc vali chứa quần áo mới do văn phòng trại 
ti nạn cho. Thủy quân lục chiến phân phát quần áo rất ấm cho dân tị nạn vì khí hậu ở trại 
Pendleton khá lạnh so với khí hậu vùng nhiệt đới ở Sài Gòn. 


., -.~ _—= 


¬: 






S- Ông Peter Frick, người bảo trợ cho gia đình cháu 

“2>. tôi cũng có mặt tại trại. Bữa đó đúng là một ngày 

„ ° hệ trọng cho tất cả chúng tôi. Ngày *N” chúng 

“/*ˆ' tôi đố bộ lên đất Mỹ! Mọi người đều đi về nhà 

7 của ông bà Roy và Nancy. Sau bữa cơm tối, Peter 

` vê nhà ông dân theo năm di dân mới. Chúng tôi 

có cảm tưởng như đã đặt chơn lên Plymouth 
=5 ^^ Hock, Massachusetts trong thế kỷ thứ 17 vậy. 

Plymouth Rock tại Massachusetfs Ông Roy cho biết đây là lần đầu tiên trong đời 

có khắc nấm 1620 ông có một cặp vợ chông khác sống cùng nhà 


449 


Đông øấp Tây 


với ông. Đối với Marie và tôi, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được ăn ở miễn phí với 
những người hoàn toàn xa lạ. Chúng tôi được dành cho một phòng ngủ riêng xinh xắn trong 
một ngôi nhà khiêm tốn trên đường Schoolhouse Road. Marie và tôi rán hết sức mình để 
làm vừa lòng hai vị bảo trợ chúng tôi. 


Tôi được biết hai người thân sinh của ông Roy bị bệnh cao mỡ nên ông và Nancy hết sức 
cần thận trong việc ăn uống. Marie và tôi ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng họ cho con chó 
nuôi trong nhà ăn tất cả tròng đỏ trứng gà còn họ chỉ ăn tròng trắng mà thôi. Hai ông bà 
thích ăn các loại *nuts”, uống sữa không có chất béo "non-fat”, và ít khi ăn thịt đỏ. Đương 
nhiên, họ dùng rất nhiêu rau, trải cây và ngũ cốc. Riêng tôi lại thích ăn những thức ăn mà 
vợ chỗng họ kiêng cữ. May thay, tôi có khả nẵng thích nghỉ với hoàn cảnh một cách tự 
nhiên. Tôi ăn dễ dàng những gì có sẵn dù ăn xong không được no đầy bao tử vì không 
muốn làm rộn chủ nhà. Frances, con của Nancy và Roy, dường như đoán được chúng tôi 
muốn ăn thịt đỏ. Cô ra siêu thị mua thịt trừu đem về nấu món ra gu cho chúng tôi. Tôi nhớ 
lần đó được ăn một bữa cơm thỏa thích. Frances cũng đưa tôi ra sân sau nhà hớt tóc cho 
tôi. Ngược lại, gia đình cháu gái tôi cho biết gia đình bảo trợ người Đức ăn rất mạnh và 
uống nhiều bia lắm! 


Ông Roy cho biết ông bảo trợ tôi vì muốn dùng khả năng quản trị và kiến thức về kỹ thuật 
của tôi trong một dự án xây cất ở Hawaii. Ông dự tính tham gia vào công trình xây dựng 
vận động trường mới tại Honolulu năm 1975. Tuy nhiên vi thủ tục xuất trại của tôi bị trễ nãi 
(sau nầy được biết là đàn em của Nguyên Cao Ky giấu hồ sơ xuất trại của tôi, xem Chương 
17: Tị nạn tại trại Pendleton, California) đến cả tháng trời nên ông đã bỏ dự án đó. Tôi thật 
bỡ ngỡ khi ông tặng tôi một chỉ phiếu 500 Mỹ kim/tháng như để trả phí lưu giữ *retainer 
fee” cho tôi. 


Tôi muốn trở nên hữu ích trong khi là khách sống trong nhà của ông. Thú vui của tôi là thiết 
kế cảnh vưỡn theo kiểu Á đông. Nhìn kGhuệu. quanh, tôi nhận ra một cơ hội tốt để làm một 

f ạ Tơ He 8 mảnh vườn kiểu Nhật thật đẹp 
“nơi khoảng trống rộng lớn 
trong vườn sau nhà của ông 
Roy: một cái sàn gỗ làm bằng 
redwood cao 5 thước nơi thảm 
có có dốc xuống. Tôi đê nghị 
' Với Roy xây một hỗ sen có cá 
Koi nhiều màu sắc bơi lội với 
= thác nước chảy ra tử một hòn 

44 non bộ nhỏ. Khi ở Sài Gòn tôi 
có kinh nghiệm thiết kế cho 
‹ mình một mảnh vườn kiểu Á 
đông nơi trước cửa vào và 
mảnh vườn trên sân thượng 


Vườn trên tưng lâu ba nhà tôi ở Sài Gòn nhà tôi. 





450 


Ch.18 - Những Ân Nhân Đầu Tiên Của Tôi Trên Đất Mỹ 


Roy rất hưởng ứng ý kiến của tôi. Ông lại có ý định làm chủ một ngôi nhà kiểu Nhật thuần 
túy. Thay vì xây cất từ đầu, ông làm việc với chuyên viên địa ốc. Nhờ may mắn chỉ trong 
thời gian ngắn, ông tìm mua được một villa tuyệt đẹp do một kiến trúc sư chuyên vẽ kiểu 
nhà Nhật thiết kế. Ngôi nhà nây do một người Mỹ giàu có am tường nghệ thuật Nhật làm 
chủ. Ông ta còn công phu đến mức mời những chuyên viên từ Nhật qua để hoàn tất cảnh 
quan chung quanh ngôi nhà. Bí quyết ở đây một lần nữa là: địa điểm. Villa nằm trên sườn 
một ngọn đồi nhìn qua đảo Catalina ngoài khơi thành phố Santa Barbara. Cảnh trí xung 
quanh hoàn toàn quang đãng, với vài cây `*oaks” lâu đời bên cạnh một mảnh vườn cổ kính! 
Tôi không ngờ mình lại có thể chiêm ngưỡng được một kiệt tác Phương đồng như vậy tại 
một thành phố Tây phương. 


Sau nầy, tôi có dịp may đến thăm ông Roy và Nancy tại villa trong mộng của họ. Trong thập 
niên 1960, tôi được chiêm ngưỡng lâu đài nghỉ hè của hoàng gia Nhật. Tôi có thể quả quyết 
với các bạn rằng nếu bỏ qua các yếu tố diện tích, tiện nghi, trình độ tiến bộ của kỹ thuật thì 
lâu đài nghỉ mát cũa Nhựt hoàng và ngôi nhà xinh xắn của Roy không có gì khác biệt. (Xem 
hình.) 


= _"m—=— 





Lâu Đải Nghỉ Mát Mùa Hè Của Hoang Đế Nhật 


451 


Đông øấp Tây 


Xin được giấy phép xây cất trong khu "thượng lưu” này thật khó khán. Tôi học hỏi được 
điều mới lạ liên quan tới sự "kỳ thị” dựa trên tiêu chuẩn tài chánh; tỉ dụ như mỗi lô đất phải 
rộng ít nhứt một mẫu Anh và cần có giếng nước uống riêng biệt. Để kiếm ra nước trên 
những đôi ở Santa Barbara đòi hỏi chi tiêu khá nhiêu cho việc đào những giếng sâu. Roy, 
một nhà đầu tư sành sõi, chia mảnh đất trồng trái *avocado” nằm kế cận villa Nhật của ông 
ra thành nhiều lô nhằm biến chúng thành những mảnh đất sáng giá để xây nhà loại sang 
trọng với những giếng nước ông mới cho đào. Ong ta tiết lộ cho tôi biết phương cách đầu 
tư tài tinh và mau làm giàu của ông. 


Đầu óc kinh doanh của Roy đã giúp tôi rất nhiều. Tôi thật may mắn nhận được sự cố vấn 
của Roy trong việc chọn hướng đi cho sự nghiệp của tôi trong giai đoạn đổi đời tha hương 
lúc đó. Giữa cơn buồn bực và nhớ nhà tôi có ý định qua Pháp để sống gần gũi với đại gia 
đình của tôi. Nhưng Roy đã thuyết phục tôi rằng ở Mỹ, với tấm bằng MIT, tôi sẽ như con cá 
sống trong đại dương, còn nếu qua Pháp tôi giống như cá trong hồ nuôi cá và triển vọng 
của tôi sẽ bị giới hạn nhiều. Ngoài ra, bởi lẽ nhiêu đại công ty quốc tế hoạt động ở Mỹ hơn 
là ở Pháp, tôi sẽ có nhiêu lựa chọn hơn! 


Tôi còn học hỏi được nơi Roy đức tính làm việc cần mẫn của người Đức. Hai thân sinh của 
Roy từ Đức di dân qua Mỹ lập nghiệp. Ba ông hành nghề bán thịt để có đủ tiền gởi con đi 
đại học. Đến lượt mình, Roy làm việc cho Kaiser Engineers, Inc. và nhờ siêng năng ông đã 
thăng tiến nhanh chóng nơi sở làm. Ông quyết định ra làm riêng. Hai vợ chồng đầu tư vào 
khách sạn đẹp để Best Western Rondee Motor Hotel ở Sedona, AZ. (xin xem hình phía dưới) 


n `. 011... 0 6 k — E°/% IAiluiB/nn Bn:B2neiB. T IÑ 
" S _ 1 _....r lemsolstintesodonadrmrlP 


lệ- Ï J 
si PIN... __..1_ - 16. Lá Đa __ TY Say L8 
Mực Đa = 
HH 2415 + 


ca TP hạ 114 
lý hi tứch ` ¿. 


, o bà; DU xiển, ủ LIÊM k` ĐÁ 
F 1k. FE “ ï 


I DI II | N 


ĐH LÊ: ƑẺ - 1) 8" Yì Ÿ vê ó.lla ' 
Best IW/estern Rondee Motor Hotel ở Sedona, AZ 





Bên Á châu, những người khá giả thường tránh làm công việc chân tay. Trường hợp của 
Roy và Nancy thì ngược hẳn lại, họ sẵn sàng làm bất cứ gì để doanh nghiệp của họ được 
phát đạt. Tôi phải cám ơn Roy và Nancy đã nêu gương sáng cho tôi. 


452 


Ch.18 - Những Ân Nhân Đầu Tiên Của Tôi Trên Đất Mỹ 


Khi đã về hưu, ôn lại chuyện quá khứ và những lời cổ vấn của Roy vào tháng 7, 1975, tôi 
phải nói lên lời cảm tạ sâu đậm với Roy vi đã hướng dân tôi đi đúng đường. Nhiêu đồng 
nghiệp của tôi đã quyết định lập nghiệp bên Pháp và đã không mấy thành công sau đó. Roy 
chi tiêu rất thích đáng và phủ hợp với túi tiên của mình. Mối liên hệ của ông với con cái thật 
đáng nể phục và ông đứng ra trang trải cho việc học hành của các cháu ngoại của mình. 


Ngày chúng tôi phải từ giã Roy và Nancy, Marie và cháu gái của tôi tên Ánh diện bộ áo dài 
cổ truyền và đãi họ một bữa tiệc thịnh soạn gồm những món ăn đặc biệt miền Nam như dỏi 
cuốn chấm tương, chả giò với nước mắm, thịt ba rọi kho nước dừa, và món tráng miệng 
chuối chiên (chuối tấm bột chiên). 





Tháng bảy 1975, bữa ấn tới 
tư biệt: Marie và Anh, người 
cháu gái, trong bộ áo dài 





~ 
+ 


Thƒt ba rọi kho tàu Chuối tâm bột chiên 


Sau nầy, khi định cư ở San Francisco, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với Roy và Nancy, đôi khi 
chúng tôi có tới thăm vợ chồng ông. 
» 


Từ trái qua phải: Quí, người 
anh sanh đôi, Marie, Nancy, 
tôi, Roy và Hoàng cháu trai 
của tôi từ Nice (Pháp). 


` 
_ 
lu 


ba. .- 


t ‹ % L ` 
` " 
_. K" 
- »" : 
Â 
= Äñ 
lă 
..? , 
v 
^* 
“4 


Chúng tôi đi cùng ông anh 
và cháu trai của tôi đến thắm 
_Roy và Nancy tại villa ở 
Sedona, AZ của họ. 


- 
_‹. 
r 
kí 


, 
LÀ 
` 





453 


Đông øấp Tây 


" _ 
tế 
ˆ LÝ? 


l AN.¿ .. 


Họp mất tại nhà chúng tôi, 2011 


danh KOI Palace trong khu thương xá 
Serramonte, Daly City. Sau đó, chúng tôi 
đưa Roy và Nancy trở về tàu của họ đang 
neo tại trung tâm thành phố. Chúng tôi 
cùng chia sẻ với nhau những giây phút vui 
tươi tuyệt vời. 


Chúng tôi bàng hoàng khi được Frances 
cho biết Roy qua đời vào năm 2012 tại 
Scottsdale trong tiểu bang Arizona. 
Chúng tôi đau buôn vô tận trước sự ra đi 
của một ân nhân đặc biệt của minh. Ông 
là người đã tinh nguyện ra tay cưu mang 
những kẻ hoàn toàn xa lạ như chúng tôi 
trong giai đoạn đen tối nhứt của hành 
trinh qua Mỹ của chúng tôi. 


454 





l tAX. 
Đi dự đám cưới của Marion, con gái của Roy và 
Nancy, tại Santa Barbara, tháng 11, 1980 





Ì 


 Năn 2000, chúng tôi có buổi họp mặt tại 


nhà cô con gái tên Frances của hai ông bà 
Ởở Monterey, CA. Thức ăn có vịt quay và heo 
sữa quay đặc biệt từ một tiệm Tàu ở San 
Francisco. 


Năm 2011, Roy và Nancy đi cruise viếng 
thăm Alaska và chiếc tàu của họ ghé lại San 
Francisco. Marie và tôi mời Frances với ông 
chồng họp mặt bất ngờ đi dùng cơm trưa 
tại tiệm ăn nổi tiếng tên Ton kiang 
Restaurant trên đường Geary Street. Đến 
tối, chúng tôi dùng bữa tại nhà hàng lừng 








“ứ_ ~ 


Họp mất tại nhà chúng tôi, SF 2011 





\ 





Carmel 2014, họp mặt tại nhà Nancy 


Ch.18 - Những Ân Nhân Đầu Tiên Của Tôi Trên Đất Mỹ 


Thêm MỘT ÂN NHÂN: DI CK WILSON 
Dick viết: 


"Một buổï sáng nắm 1975 tôi mở báo Washington Post ra để theo dõi những diễn tiến xảy 
ra sau ngày Sài Gòn bị mất. Cột giữa trong trang đầu ín một loạt những tín ngẵn về việc 
dân tị nạn tới Hawali và miễn Tây nước Mỹ. Một tín ngắn nói về một thanh niên năng động 
vừa đặt chân tới trại Pendleton ở California đã thành lập ngay Ủy ban hoạt động của người 
tị nạn. Tên thanh niên đó là Điều Khương Hữu. 


Tên này thấy quen quen. Khi còn học rrắm thứ nhút ở Lafayette College 1952, có một trong 
những người cùng làm bồi bàn với tôi tại Watson Hall đến tư Việt Nam và tên anh ta giống 
như tên đăng trong tờ báo. Do một tỉnh cỡ ky lạ, ngày hôm trước tôi nhận qua bưu điện 
một bảng liệt kê tên những cựu sinh viên của trường nhưng vân chưa mở ra để xem. Tôi 
liên lấy bảng liệt kê ra và so sánh tên trong đó với tên trên tờ báo. Hai cái tên giống nhau. 
Người đứng ra tổ chức dân tị nạn ở trại Camp Pendleton chính là bạn học đồng khóa và 
cùng làm bồi bàn với tôi. 


Vợ chồng tôi muốn làm bất cứ gì để giúp đỡ Điểu nên tôi nhấc điện thoại kêu trại Pendleton. 
Sau đôi lời giải thích, người lính thủy quân lục chiến trực máy cho tôi nói chuyên với Điều. 
Chúng tôi đã không tiếp xúc với nhau có trên 20 nắm qua nên phải mát ít lâu mới nhận ra 
nhau. Tôi được biết Điểu đang sống trong trại với Marie, vợ anh, và họ cần tim người bảo 
lãnh để được pháp xuất trại. Khi nhận được những mâu đơn Điểu gởi tới, tôi ký tên và gởi 
trở lại ngay. Sau đó chúng tôi chơ đợi. 


Vài bữa sau, tôi vẫn không được tin tức gì của Điêu. Tôi nghĩ thủ tục giấy tờ đơn giản thôi, 
chỉ cần nhận được mâu đơn kiểm chứng có người bảo trợ rồi cho người ta xuất trại là xong. 
Cuối cùng, tôi gọi trại Pendleton để nói chuyện với Điểu. Tôi được cho biết vì bị hành hung 
(bởi đám đân em của Nguyễn Cao Kỳ, xem Chuong 17) nên Điêu đã được dời qua một nơi 
khác trong trại. Tín này làm tôi bị sốc vì Điêu tính tình hiền hòa làm sao có thể dính tíu tới 
Việc bạo động được. Người thủy quân lục chiến nói chuyện trên đầu dây không thể cho tôi 
biết gì thêm nhưng anh ta cũng tìm được Điêu cho tôi. 


Điểu hãy còn bị xúc động và chán nản vì không thể rời khỏi trại. Anh nói giấy tờ anh đã bị 
thát lạc nên anh bị kẹt lại trong khi các bạn bè và những người sống gân anh đã xuất trại 
hết rồi. Đúng vào thời điểm này, một vị cứu tỉnh đã xuất hiện, đó chính là bà vợ tôi. 


Tôi làm giám đốc về Tiếp Thị Với Chánh Phủ Liên Bang/Federal Government Marketing cho 
một công ty nhỏ về máy điện toán nên công việc rát bẻ bộn. Tuy vậy, Celia, vợ tôi, tự nhận 
trọng trách đưa Điểu ra khỏi Camp Pendleton. Tôi vừa bước ra khỏi cửa đi làm mới sáng là 
Celia đã bận rộn kêu cho vấn phòng các dân biểu, thượng nghị sỹ những phụ tá của họ hay 
những trợ lý lập pháp. Hễ nơi nào có vẻ như có thể giúp được gì là bà ta lập tức đích thân 
tới nói chuyến. 


455 


Đông øấp Tây 


Sau một tuần lễ vận động, rốt cuộc bà được giới thiệu tới dân biểu John Rousselot của tiểu 
bang California. Ông ta không có mặt tại văn phòng lúc Celia kêu tới nhưng bả đã nói chuyện 
rất lâu với phu nhân ông ta về trường hợp của Điều. ït lâu sau, chúng tôi đi gấp vị dân biểu 
này và ông đồng ý sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa Điều ra khỏi trại. 


Chỉ vài ngày sau, Celia nhận được điện thoại từ một thiêu tá thủy quân lục chiến ở Camp 
Pendleton. Ong ta nói, "Thưa ba, tôi không biết ba đã nói chuyện với ai nhưng tôi nhận 
được lệnh từ vị Chỉ huy trưởng Thủy quân Lục chiến phải để ông Điều xuất trại ngay HÔM 
WAY. Sau đó chúng tôi nghe tín Điều đã được xuất trại." 


Hai gia đình chúng tôi tuy ở cách xa nhưng vẫn liên lạc thường xuyên. Một mùa hè, Marie 
và tôi lái xe camper Westphalia lên nhà của Dick và Celia tại Boise, Idaho. Chúng tôi cùng 
đi đóng trại gần Snake River đặc biệt có nguôn nước nóng thiên nhiên hai bên bờ sông. 
Chúng tôi tự tạo ra hố nước nóng thật là hấp dân giữa cảnh đẹp hùng vĩ. (Xem hình dưới 
đây.) 





Snake River có nước nóng thiên nhiên Hồ nước nóng thiên nhiên 


456 


Ch.18 


Những Ân Nhân Đầu Tiên Của Tôi Trên Đất Mỹ 








C1 TH, TC...) # x9 Shin i08 nh ME HH SẠC HƯỢAN X§ hé CC ANGHIPN00P.2SBE-.SG..12°120-/ nem. „ „ 
Grand/ean Campground: Có Hot Springs thiên nhiên của sông Snake Rive 





Thát la vui tại Idaho 


Thêm MỘT ÂN NHÂN: Don Sayenga, Lafayette College, khóa 1952-56 
(xem chương 6: HỤP LAN Ơ LAFAYET TE COLLEGE, EASTON, PENNSYLVANIA, USA) 


"mHỊ 
¬ 


Đơn Sayenga '56 visiting Dieu and his wiÍe, Mĩarie, dt the A4ttchlherger horr€ ¡1H 
ÀAØzxafzritrav or Sarnfta Farbara Calií, 


Cuộc họp mặt nắm 197%, Morntecito, C4 





457 


Đông øấp Tây 





Dơn và Điểu 2014 


Họp mặt với Don, năm 2014 tại tiêm 
Benihana San Francisco có cháu Sáng & 
Renaud tư Reims, Pháp 


(Trích dịch bài dưới đây) 
TIẾN TRÌNH MỸ HÓA CỦA MỘT DOANH NHÂN VIỆT NAM 
Don Sayenga 


Trước đây vào năm 1975, tôi đến thắm anh Khương Hữu Điêu (khóa 56 của lafayette 
College Easton, PA) ở tiểu bang California. Lúc đó anh và phu nhân la Marle mới được xuất 
trại tị nạn và cho mỉnh thật may mắn đã sống sót sau cuộc biến động tháng tư năm đó. 


This brie[fcase was the only thing Dieu 
was able to salvage when he fled 
Saigon on 4pril 22 with a halƒ hour`s 
HOÍIC€. 





Túi xách là đồ vật duy nhút anh Điêu có thể đem theo trên đường trốn thoát khỏi Sài Gòn 
vao ngay 22 tháng tư khi chỉ được báo trước có nửa tiếng đóng hó. 


Vợ chồng họ nóng lòng muốn sớm hội nhập vào quê hương mới. Vảo thời điểm đó, một trại 
t¡ nạn cho người Việt hãy còn hoạt động ở vùng ngoại ô thành phố Bordeaux bên Pháp. Mót 


458 


Ch.18 - Những Ân Nhân Đầu Tiên Của Tôi Trên Đất Mỹ 









Dieu 56 
The Americanizing 
Ofa Vietnamese ' 
Entrepreneur 


Dòon 5ayenga sàsscbeđ the viory sỈ béo Íriemd sms cìnss= see Khuonjr l[eg Deg 
la the Numamey TẢ Abeme QUir(srig Á Vietnazesese hai ve, 1/29 f9(UPRỂ %@ 
Saigon to meek Íor Erxae afler grauatesg Íeeem LaÏÍaye4te ‹A‹) «+°Sí^Z + da9tev 


— Ảs tầm Amevieans wore evaevating Xouth Vừetsam, |. ~as (nervwseed lbhy 
Netưswsesl magsiine, euplaing thái ha shíWtle@s mu '< dể 04 be thể 
A0 (G00 000 TT ƯA VỤ, 

mouldl prubally nơi live thươớch s cÀásgx (n guvern mem Ô'' «u ki hóa mịip Wrwew 
| 'hlin) áo To Soobin DM CĐ SNIEESA MÔNG SPĐEGG 
Laving beim4 sômaesi ali bây Du wa+ e*w= tớ a “rÍ, gee la 


Callsrnia, nrriving /esl sÊtef Vietnam collapseý As ÁP phơia 0Ÿ 
đơetborbig with bản brtsfnnse san sviÂ9Ây pre©hia be ích the ca@œtion ^ A ÌÌ that e 
lật ” — ESditer 


ly [hd xsyengad 5$ 

lạch (m !#”% Ì vúaited Khuaeg Hưu [Meu ? @ alđsrnla. lÍe &mứ hés wife, 
Marij«, œœre thes fresh œụt sứ rưfugtee râmp. gisđ to be si(v2, Anil cagsz Lê ben 
Lhe peoœess cÝ nôsgtzLiofi Lò & new baenelamdi AI the time s4 my Vialt, theơn se 


IlechLel Emgineertng, cownrmulea to merh Ín an sgsg Ýeý3, mAÌ£3 pàJ(€P16 9 6 
“all movtgses, Thúa x moi shettc (hủ avvrse ve Amnerwesn Tấu Đẹts PỊ 
ch@Ìhntor wÍth á ma«ete? s Íroen M.I.T we%Ìld haye keqedl to find himwølÍ se kéa 
#Sth reuploe ea2=d, bớt the average Aserican engiseez đ›ển! deve4e lÌ years sể 


sitoeeod še feleoe, TT henheesceecker ederxhip rn =ssảng (6<láty 
hộ SSES2S6A//0005,36600089646y% seo 1g 
thưcc siory heøœe thêu hà» ben cosvertei liLo & pó$g ferim, 

T#ny, gEsing le ia CaBfersde đhưng nhse kh cogdnccrlng fexte sỹreef “mm 


459 


Đông øấp Tây 


số người được Pháp đua đi đi tản trong thập niên 1950 vấn còn sinh sống tại đây. Dù sau 
20 nắm định cư tại quốc gia nây, họ vân không thích ứhg được với hoan cảnh mới. Nhơ vao 
tài tháo vát của mình, anh Điều đã không phải trải qua những kinh nghiệm tù túng như vậy. 
Hè năm nay 1980 tôi tới thắm anh Điều và Marie tại căn nhà của họ ở San Francisco. Khi 
các bạn đọc những dòng chữ này, vợ chồng họ đã trở thành công dân Mỹ và anh Điểu hẳn 
đã nhận được chúng thư kỹ sư chuyên nghiệp (Professional Engineer Licernse) rồi. 


Áói tớm lại, vào thời điểm nắm 1980 anh Điều ở mức thành đạt mà các bạn đồng khóa của 
mình tại trường Lafayette đã có được tư thập niên 1960s. Anh có một việc làm tốt với công 
ty Bechtel Engineering, lái một chiếc xe Vega cũ đi lam và trả xong mót số tiên đặt cọc khá 
lớn để mua nhà. Một kỹ sư người Mỹ thành viên của hội American Tau Beta Pj với bằng cao 
học từ M.I.T. sẽ không thể mường tưởng được mỉnh sế chỉ có được bấy nhiêu khi sắp đi dự 
buổi họp mặt thứ 25 của khóa mình. Tuy nhiên một kỹ sư người Mỹ trung bình cũng không 
có diêm phúc cống hiến 17 nắm cuộc đời mình để đóng góp vào công cuộc kƒ nghệ hóa của 
V/ệt Nam như anh Điểu đã làm. Thêm nữa, người kỹ sư Mỹ trung bình cũng không phải bỏ 
nước ra đi mà chỉ được cho biết trước nủa tiếng đồng hồ và phải để lại hết sự nghiệp của 
mình ở lại sau. 


Với chức vụ Thứ Trưởng bộ Kính Tế và Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ, anh 
Điểu có địa vị quyền thế bên xứ anh. Anh được biết đến về tài lãnh đạo năng động thu hút 
được nguồn đầu tư kỹ nghệ vào một xứ sở đang bị chiến tranh tàn phá. Bây giờ, mọi nỗ lực 
của anh đã trở thành công dã tràng. Ngôi nhà ba từng xinh đẹp của anh đế bị biến đổi 
thanh mót trang trại nuôi heo. 


Hôm nay, ngồi trong phòng ấn nhìn đống sách giáo khoa nắm ngôn ngang trên mặt bản, 
anh chắc luố! phán trần với giọng mĩa mai: "Thượng Đế đang trùng phạt tôi. “ Rồi anh nhoẻn 
miệng cuØï nói tiếp: "Tôi quên ráo troi những công thức nay rồi. Trong thơi gian dai tôi đã 
làm việc của một người quản trị ngân hàng phát triển đi xe Mercedes. Bây giờ, ngay cả khi 
nói tiếng Anh tôi cũng pha giọng ngoại quốc vảo. Lúc nảy thật khó cho tôi bắt kịp mọi người 
nhưng bắt buộc tôi sẽ phải làm được điều nây. “ 


Dưới bầu trời nắng ấm của tiêu bang California có ông Gerry Brown làm thống đốc, anh 
Điều giữ chức vụ phụ tá giám đốc tại Bechtel để thực hiện một dự án khá lớn với chánh phủ 
xứ Saudi xây cất một phi trường tân tiến ở Thủ đô Riyadh. Vào một lúc nào đó anh có thể 
sẽ phải qua công trường bên Trung Đông để làm việc. Điều này sẽ gây nhiều thử thách cho 
Marie. Chị Marie đang có một công Việc tốt lam cổ ván cho người ty nạn tại một bênh viên 
địa phương trong khi Saudi ArabBía quả thật không phải la thiên đường của nữ giới. Ngoai 
mối quan tâm này ra, anh Điêu lấy làm thỏa lòng với hoàn cảnh của mình. Lần cuối khi 
chúng tôi gặp nhau năm 1980, anh Điều đang chờ đợi ngày anh nhập tịch thành công dân 
Hoa Kỹ. 


Họ của anh, khi đọc đúng theo tiếng Việt, nghe giống như tư 'gung-ho, “ một tiếng lóng 
trong thời Thế Chiến Thứ Hai, có nghĩa là sự năng động cao độ. Anh Điều luôn tỏ ra là người 


460 


Ch.18 - Những Ân Nhân Đầu Tiên Của Tôi Trên Đất Mỹ 


tràn đầy nhiệt tâm, sẵn sàng đương đầu với những công việc to tát và có khả nắng phân 
tích sắc bén. Tới California với hai bản tay trắng, anh đế tạo lại cho mình mót cuộc đời mới 
tại quê hương thứ hai, ma không nhở vao một đồng trợ cấp não của chính phủ. 


Tôi viết bài này không chỉ để ca ngợi bản chất cần cù của anh Điều mà còn cho cả nước Mỹ, 
một đất nước đã cho phép một cuộc đối đời như của anh có thể xảy ra sau khi đã phải trải 
gua một kính nghiệm thật kính hoảng ở Việt Nam. 


'Tôi thật mừng đã sống sót” 
Tác giả Don Sayenga 


Tôi đã kết bạn với một người đến từ Việt Nam trong quá nửa đời mình. Câu chuyện bắt đẫu 
từ mùa thu nắm 1952, khi tôi khám phá ra rắng căn phòng bên cạnh nắm đưới tầng hằm 
của Easton Hall tôi tưởng là bỏ trống đang có một sinh viên A Châu tên Khương Hữu Điêu 
sống trong đó. Anh sinh viên nắm thứ nhút của khóa 1956 nay không nói được tiếng Anh 
và có cấp mất rất sáng. 


Ngay tư lúc đầu anh đã được chọn lam 'nascoffTnh vật“ cho những bạn sinh viên nắm thứ 
nhứt sống trong ký túc xá. Chúng tôi dạy anh chửi thê và 'khủng bố tính thần anh bãng 
những trò phá phách quỷ quái. Ít lâu sau, khi các điểm học tối ưu của anh lần lượt được 
phát hiện, chúng tôi bất đầu cảm thấy thán phục và nguống mộ anh. 


Vào thơi đó, khi nghe nói tới Đông Dương tôi thường liên tưởng ngay tới hai nước Trung 
Hoa và Cao Ly. Sự ngu dốt của tôi nhiều khi khiến tôi bị ngượng ngùng. Giống như đa số 
người Mỹ, tôi chưa bao giờ nghe tới cái tên "Nhà ái quốc họ Nguyễn. “ Những !úc anh Điểu 
dùng lập luận của một người có tính thân quốc gia bàn luận về nên độc lập của đất nước 
minh tôi cho đó la sự ngờ nghệch của dân A Đông mà không nhận ra được chính tôi đã bị 
Church/ll 'tảy não “ một cách sâu đậm. 


Vé sau, khi đất nước của anh đã bị chia đôi và chúng tôi đã ra trườn g tôi mới thấy sự hiểu 
biết của tôi về vẫn đề Việt Nam hơn hẳn những người đồng hương ma tôi gấp. Trong ngày 
lỄ ra trường, ông R.M. Nixon (Phó Tổng ï hổng M #) đọc diễn văn và khuyến khích chúng tôi 
nén "trnh nguyện đi phục vụ ở nước ngoäi“ va nên noi theo gương những nha "truyền giáo 
Thiên Chúa Giáo” để bảo đảm rẳằng "mọi người Mỹ sẽ đối đầu được với những thử thách 
đang chờ đón chúng ta. “ 


Anh Điêu đậu bằng cao học về engíneering tư M.L.T., làm việc một thơi gian ở New York và 
nhận việc làm với Exxon rồi trở về Sài Gòn. Sau đó anh bước theo con đường kinh doanh. 

Trong cùng tuần dân Mỹ bầu John Kennedy làm Tổng Thống, anh Điểu cử hành lễ cưới với 
một phụ nữ theo đạo Thiên Chúa tên Marie Đính-thị Bích Châu. Cững trong lúc nay, tôi đi 
bán tháp ở tiểu bang Florida, rồi đổi qua rượu Scotch và học điệu nhảy 'the TMist.” Tôi chỉ 
nghĩ tới Sài Gòn như là một địa điểm đi nghỉ mát mà thôi. Hai ông Ngô Đỉnh Diệm, Kennedy, 
các cố vấn của họ và áp lực của chính trị quốc tế đã thay đổi mọi sự: Exxon tức thì từ bỏ 


461 


Đông øấp Tây 


những dự tính của họ ở Sài Gòn. Anh Điêu giúp tổ chức một công ty sản xuất đường trong 
vùng đóng bằng sông Mekong và đảm nhận chức vụ giám đóc kỹ thuật của công ty này 
trong ba nắm. Con số nhân viên người Mỹ làm việc ở Việt Nam tăng vọt tư 685 ngày 5 tháng 
5, 1960, tới hơn nửa triệu trong tám nắm sau đó. Hai ông Ngô Đình Diệm và Kennedy bị 
ám sát trong cùng một tháng và những người kế nhiệm họ đã gia tăng việc Mỹ tham dự 
vào chiến tranh Việt Nam như thể không còn kiểm soát được nữa. 


Tôi được gặp anh Điều hai lần trong giai đoạn này tùy theo những thay đổi trong chức vụ 
anh đảm nhận: Năm 1965 anh thanh lập Trung Tâm Khuéch Trương Kỹƒ Nghề và trong rắn 
sau anh làm phụ tá Bộ Trưởng Kính Tế của chánh phủ Miễn Nam Việt Nam. Anh hai lần đại 
diện đất nước mình tại những buổi họp của Ngân Hàng Thế Giới tại Mỹ. Trong tháng Mười 
nắm 1966 anh trở lại khuôn viên nhà trường ở Easton va được tờ báo The Alumnus phỏng 
vấn. Một trong những lời phát biểu của anh I3: "Người Mỹ bây giờ muốn dùng Việt Nam để 
chứng minh cho cả thế giới thấy rằng sau những vụ trải bom của B-52 họ sẽ không chỉ chụp 
lấy những va lï của họ rồi cuốn gói ra đi mà côn muốn thực hiện những công trình xây dựng 
nữa, 


Những năm kế tiếp đem lại cho tôi nhiều bát dịnh, phán vân và suy tư về vấn đề Vệt Nam. 

Anh Điều đã tâm sự với tôi về ông Âu Trường Thanh, một kính tế gia xuất sắc và liêm khiết. 

Ông nảy được coi là người có thể trúng cử tổng thống vảo tháng 9 nắm 1967. Tôi thật thát 
Vọng khi biết ông ta đế bị loại ra khỏi danh sách ứng cử viên rồi bị công an bất giam. Tâm 
hồn tôi cũng bị nhiều dẳng co khi được hiểu biết thêm về những tác dụng của bom chùm, 
đạn mũi tên, dây kẽm gai, thuốc khai quang, và một vài loại khí giới bán quân sự khác được 
đem ra thử nghiệm để tiêu diệt quân du kích. 


Ngược lại, tôi cũng nhận được nhiêu cảm húhg khi nghĩ tới gương dững cảm của hải quân 
trung tá Stratton. Tôi từng trao đổi ý kiến với những người Mỹ chống cộng có lập trường đi 
từ chủ trương đội bom nguyên tử xuống Hà Nội tới mua rượu Gallo để uống. Ngoài ra, tôi 
cũng được biết những nhóm rngưỡi Mỹ có lập luận hoan toản trái ngược lại đi tư thái cực 
nay đến thái cực Kia. 


Trong lúc đó, suốt 17 năm ròng rã, anh Điêu cỗ gắng hết sức để biến chương trình kỹ nghệ 
hóa đát nước mình thành hiện thực. Anh còn cho xây một bức tường bằng bao cát trong 
nhà để phòng ngửa những cuộc pháo kích bất ngờ vào thành phố. Anh tránh dính Iíu tới 
các hoạt động chính trị và chỉ chú tâm vào việc viết các bài để đăng báo hoặc thư tử: Ngoài 
ra anh còn điều hành quỹ tài trợ phát triển kỹƒ nghệ và tham dự tổ chức Asian Productivity 
Organization gồm 14 nước hội viên. Anh không quên chắm nơm khu vườin xinh đẹp kiểu Á 
Đồng trong nhà của mình. Vao đâu nắm nay, anh thấy rõ người Mỹ đang chụp lây những 
va li của họ để ra đi và công trình làm việc trong 17 nắm trường của anh đã trở thành con 
số không. 


Có thể lúc này anh hãy còn sống tại Sài Gòn nếu không có bàn tay thần kỷ của số phận. 
Trước nhút anh là một trong những ngươi đầu tiên nhận tháy người Mỹ không có một quy 


462 


Ch.18 - Những Ân Nhân Đầu Tiên Của Tôi Trên Đất Mỹ 


hoạch tổng thể nào để di tản những người bạn Việt Nam của họ. Anh có một người cháu 
gái là công dân Mỹ và được người chồng của cô ta sống tại Sài Gòn cho biết răng với tư 
cách là cậu anh không được coi là bà con ruột thịt của cô ta. Do đó, tên anh không được 
ghi vào danh sách những ngươi được di tản của tòa đại sứ Mỹ. 


Vào khoảng đầu tháng tư, anh được tờ Newsweek phỏng vấn. Anh nắm lấy cơ hội này để 
phát biêu ý nghĩ của mình và cho biết khả năng chuyên môn của anh có thể được chánh 
quyên công sản dung nhưng với tư cách la chủ tịch Hội Việt Mỹ số mạng của anh sế không 
được bảo đảm. Tờ Newsweek đăng bai phỏng vấn trong số ngày 21 tháng tư với dòng chữ 
chính: "Khương Hữu Điều là nhân vật Việt Nam người Mỹ có thể chỉ vào một cách hãnh 
diện. “ 


Không được báo trước, tên anh Điêu và Marie được đột ngột ghi vào danh sách di tản ngày 
hôm sau. Anh chỉ có 30 phút để xách một cấp nhỏ lên máy bay di chuyển tới một trại ty 
nạn ở California. Vào ngây 1 tháng năm, đúng một ngày sau ngày miền Nam sụp đổ: Anh 
đã phải bỏ lại nhà cửa, xe cô, đồ quý giá trong nhà và toàn thể chương trình kỹ nghệ hóa 
đăng sau mình. Một tấm hình chụp anh xách cái cấp bước từ máy bay xuống được cơ quan 
AP phổ biến rộng rãi vào ngây 6 tháng năm 1975 với lời ghi chú: "Vỏn vẹn chỉ còn bấy nhiêu 
thôi. “ 


Anh Điêu và Marie sống trong trại tị nạn được 30 ngày. Là một trong số những người đầu 
tiên đặt chân tới đó, anh Điều đã tức khắc dùng những khả nắng đặc biệt của mình giúp 
Thủy Quân Lục Chiến Mỹ thiết lập một hạ lãng cơ sở điều hành các hoạt động trong trại. 
Anh đã bỏ hết thì giờ vào công việc đó. Điêu nây đưa tới "đụng chạm” với Phó Tổng Thống 
KV khi ông ta đến sau và đòi được biệt đãi. ông ta cảm thẩy bị xúc phạm khi bị anh Điều 
đối xử với ông như mọi người khác. (Ít lâu sau vụ việc này anh Điêu bị một nhớm băng 
đảng của Ký trong trại hành hung.) 


Vào thời điểm này, một lần nữa có bàn tay của số phận can thiệp. Bất chấp các cố gắng 
giúp đố của các bạn người Mỹ (kể cả Dịck Wilson khóa 1956) nhưng con rùa hành chánh 
không cho phép anh xuát trại sớm. Bất chợt, một người hoàn toàn xa lạ xuất hiện. Mót ân 
nhân tên là Roy Muehlberger sống ở thành phố Santa Barbara tình cơ thấy hình của anh 
trên nhiều tờ báo ở Los Angeles. Ông ta đích thân đến trại ty nạn, khuất phục mọi thủ tục 
hành chánh để hoàn tất thủ tục bảo trợ anh Điểu, Marie người cháu gái, cháu trai và ba 
người con nhỏ của họ rồi kiếm nhà ở để đưa họ ra. Ông Muehiberger đón anh Điểu về nhà 
mình với ý định giúp anh kiếm việc làm. 


Dù bj lâm vào cảnh khốn cùng trắng tay ở tuổi 44 nhưng anh Điều tỏ ra không chút sờn 
lòng. Anh hy vọng rồi sẽ kiếm được việc làm với mót công ty đa quốc gia biết tận dụng khả 
năng chuyên môn trong lãnh vục tài chánh và phát triển quốc tế của mình. Anh dự tính sẽ 
đi kiếm việc làm tại nước Mỹ chứ không có ý định sống cảnh ấn bám ở nhơ. Khả nẵng nói 
tiếng Pháp lưu loát của anh có thể tỏ ra rất hữu dụng tại nhiều nơi trên thế giới. 


463 


Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, anh Điểu có thể được coi là hiện thân cho cái trách nhiệm 
xứ Mỹ chúng ta phải gánh nhận. Đa số dân chúng nước anh không chọn thể chế dân chủ 
của Hoa Kỹ đã thânh hình từ gần 200 nắm trước. Thay vao đó họ đã quyết định đi theo mô 
hình của Đông Âu mới ra đời cách đây 50 năm. Đối với thiểu số như anh Khương Hữu Điểu, 
khóa 1956, chọn đi theo mô hinh của Hoa Kỹ, chúng ta cân dành cho họ một chỗ đứng 
trong xã hội nảy. Nhưng thái độ của anh lại hoàn toàn khác hẳn. Anh khẳng định: "Chẳng 
ai nợ nân gì tôi cả. Tôi thấy vui mưng khí đã sống sót. “ 
*% 
kx  % 

Tôi may mắn và sung sướng có được Dick Wilson và Don Sayenga vừa là bạn, vừa là anh 
em như ruột thịt bên Phương Tây. 


Chương 20 


Đình 


San Francisco, Mái Am 


Cuộc đời mới nơi Tân Thể Giới 


Ngồi nhà là giang sơït, 
ta nơi trú ân an toàn của cá nhân! 





ĐC is h 


Ngôi nhà ở San Francisco tư năm 19786 





Khu trung tâm San Francisco, nhìn tư Twin Peaks 


Đông øấp Tây 





SỰ ĐỔI ĐỜI CỦA TÔI NĂM 1975 
Tư một con nhộng trong trại tị nạn biến hình thanh con bướm ở Tân Thế Giới 


Ngày 30 tháng 4, 2015 sẽ luôn là một ngày quan trọng và gây nhiêu cảm xúc trong tôi vì 
nó đánh dấu kỷ niệm thứ 40 ngày Sài Gòn thất thủ. Cũng vào ngày này, 40 năm trước, tôi 
đã sống qua một sự Đổ7 ĐỚiï đau đớn, ai bi và nhiều thử thách nhứt trong cuộc sống. Đối 
với hàng triệu đồng bào tôi, "Tháng Tư Đen” chính là thời điểm họ phải rời bỏ quê cha đất 
tổ đi kiếm một góc trời nào đó trên trái đất nầy để tránh cảnh phải sống dưới chế độ cộng 
sản. Cũng như họ, hai chúng tôi phải từ bỏ ngôi nhà ấm cúng với nhiều kỷ niệm ở Sài Gòn 
và nếp sống theo truyền thống phương Đông để phiêu lưu đón nhận số phận tha hương 
đầy bất trắc, vô vọng, với hai bàn tay trắng, không công ăn việc làm, khó tưởng tượng được 
khi ở trong trại tị nạn của Thủy quân Lục Chiến Marine Camp Pendleton tại tiểu bang 
California. Marie và tôi đã bắt đầu cuộc sống mới ở Tân Thế Giới trong tình huống ảm đạm 
như vậy và chính vào lúc đó, tôi đã hiểu một cách thấm thía ý nghĩa câu "vật đổi sao dời.” 
"Đồng là Đồng, Tây là Tây.” Cuộc sống bên kia bờ Thái Bình Dương hoàn toàn xa lạ với vợ 
chồng chúng tôi. 


Sau khi được hưởng ba mươi bảy năm trời hạnh phúc ở miên Nam thì chúng tôi phải lìa xa 
quê hương. Đâu còn thấy được những nét mặt thương yêu của ba má, chú bác, anh chị em, 
anh em họ, cháu trai và cháu gái. Luôn cả bạn bè nữa. Chúng tôi đã bị bứng gốc từ miền 
đất Á Châu cổ kính để được trồng lại trên Châu Mỹ trẻ trung. Chúng tôi từng nghe câu nói 
"giàu sang nghèo” trước đây nhưng đâu ngờ đó lại là tình cảnh của chúng tôi lúc này! Dầu 


466 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 


vậy, vợ chồng chúng tôi được thoát chết và còn khỏe mạnh. Là người lạc quan, tôi chỉ coi 
hoạn nạn nây như là một thử thách tạm thời mà thôi. Từ lâu rồi, chúng tôi đã quen sống 
theo cách wựa cơm gắp mắm” và nhờ đó đã vươn lên được đỉnh đồi. Giờ đây, chúng tôi 
phải nhớ và sống lại kinh nghiệm đó. Từ một con nhộng, chúng tôi sẽ biến thành con bướm 
bay cao. 


Nền kinh tế Mỹ năm 1975 không mấy sáng sủa nên triển vọng kiếm được việc làm ở vùng 
lân cận của Camp Pendleton và Santa Barbara không lấy gì làm khích lệ. Chúng tôi quyết 
định dời lên Vùng Vịnh San Francisco ở miền Bắc để tìm việc làm. 


Bám rễ mới ở San Francisco, nơi tốt nhứt của miên Tây Hoa Kỳ 





San Francisco và chiếc câu Golden Gate Bridge lúc bình mính 


Một lần nữa, do định mệnh hay số phận, Thượng Đế đã đưa chúng tôi đến định cư tại San 
Francisco, thành phố tốt nhứt của miên Tây nước Mỹ, Làm sao và tại sao lại như vậy? Khi 
còn ở Camp Pendleton, chúng tôi được đưa qua sân bay ï 
quân sự EL TORO để được chuyển đến trại Fort Chaffee, HỆẤ “Z⁄7/%⁄ VY. lop 

Arkansas, vì càng ngày càng quá nhiều người tị nạn từ Việt Ta ` 
Nam được đưa tới miên duyên hải Thái Bình Dương. Trại tôi 
ở đã quá đông. Nhờ may mắn, chuyến bay của tôi đã đầy 
người và chúng tôi được đưa trả về trại cũ. Hôm nay, ngồi 

nghĩ lại, tôi không hiểu cuộc sống của Marie và tôi sẽ ra sao - 
nếu bữa đó chúng tôi đã phải đáp chuyến bay đi Arkansasl 





Căn cứ không quân El Toro 


Sau vài tháng sống với gia đình người bảo trợ, tôi gặp một khách hàng cũ của Ngân Hàng 
Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam là ông Huỳnh Trung Lập, nay đã qua đời, tại San Francisco. 
Ông trả tôi 500 Dollars một tháng để giúp ông làm thủ tục vay 100,000 Dollars loại ưu đãi 


467 


Đông øấp Tây 


của Bank of America. Mục đích nhằm để mở một quán ăn Pháp *La Cabane” trên đường 
sang trọng Union Street. 


Tiên thuê nhà của tôi lúc đó là 200 Dollars mỗi tháng trong khu Parkmerced. Nơi nầy trước 
đây là một khu rây trồng atisô nên dư đất để xây công viên, vườn tược, sân tennis... Dường 
như Thượng Đế dành cho chúng tôi một nơi trú ấn thoải mái. Marie và tôi cảm thấy tìm 
được một chốn nương thân thanh bình. Thật khó tả được cảm giác của mình khi sống trong 
một căn nhà trống trải không có bàn ghế gì cả, chỉ trơ trọi có sàn gô thôi. Tôi nhớ mãi cảnh 
họp mặt với khoảng chục bạn cũ ở Sài Gòn tại *cần nhà mới” của chúng tôi. Cả chủ lân 
khách đều ngồi *dưới đất” dùng dĩa giấy và đũa tre để ăn cơm tối. 


Đồ dùng tôi mua đầu tiên là chiếc đồng hồ báo thức đáng giá 10 Dollars để đi làm đúng 
giờ. Vùng Vịnh có nhiều chợ trời rất tiện lợi. Xóm chợ trời Alameda, ở bên kia bờ Vịnh, là 
nguồn cung cấp những đồ dùng tối cân với giá thật thấp cho *cán nhà mới” của chúng tôi: 
5 cents cho môi con dao, muỗng nỉa, vài dollars cho nỗi niêu soang chảo, một Dollar cho 
mỗi chiếc quần jeans hay áo sơ mi... Món hàng mắc nhứt tôi mua là cái bàn vuông bằng gõ 
nặng và chắc giá 35 Dollars. Bàn nầy được dùng làm nơi ăn cơm, làm việc, học bài và luôn 
thể để tiếp khách. Đây đúng là một đầu tư hữu ích và đa dụng! 





xà =_=.. ° # 


Marie đang học bai nơi bar duy nhút tại 'nha mmớï” của chúng tôi năm 1975 


Vài tháng sau, hồ sơ vay tiên mở nhà hàng được chấp thuận và tôi cũng kiếm được một 
việc mới với công ty kỹ thuật khổng lồ Bechtel Inc. nằm trong trung tâm thành phố San 
Francisco. Môi ngày tôi lấy xe bus đi làm. Với đồng lương mới dư dà hơn, chúng tôi mua xe 
hơi đầu tiên: chiếc Chevrolet Vega station wagon, vừa rẻ tiên, tiện ích, chi phí bảo trì thấp 
và lý tưởng để đi camping vào cuối tuần hay ngày nghỉ. 


Một hôm, chúng tôi cắm trại tại một địa điểm tốt gần Pacific Coast Highway 1. Chúng tôi 
đang ngủ ngon giấc trong *sleeping bags” bên trong chiếc station wagon thì một tiếng động 


468 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 


lạ và lớn từ mui xe khiến chúng tôi hoảng sợ. Thật may không có Việt Cộng lấn quấn nơi 
đây. Chúng tôi mong đợi cho mau sáng. Tới lúc đó, chúng tôi khám phá ra chiếc xe dính 
đầy dấu chân bùn của một con *raccoon.” Trong đêm, chính nó là thủ phạm đã cạy thùng 
trữ lạnh để thưởng thức khối "roast beef” ở bên trong! 


Chúng tôi hài lòng với cuộc sống ở San Francisco nhờ có các thức ăn Á Đông đa dạng và 
bầu không khí quốc tế của nó. Tại thành phổ tốt nhứt miền Tây nước Mỹ, chúng tôi thấy 
đây đúng là tụ điểm của nền `văn hóa dùng đũa” (Trung hoa, Nhật Bản, Đại Hàn và Việt 
Nam.) 


Đất nước *Cơ Hội” đã đem lại cho tôi nhiêu bất ngờ, giúp tôi sống một cuộc đời thoải mái, 
ít lo âu. Siêu thị Asian Sunset Supermarkets tọa lạc gần hai tiệm Lucky và Safeway rất tiện 
lợi và cho phép tôi tha hô chọn lựa các thức ăn của hai phương Đông và Tây. Khi còn ở bên 
nhà tôi không hê biết nấu ăn hay tới lui nhà bếp. Phần đông các gia đình trung lưu có người 
bếp trong nhà. Ở Sài Gòn, nhà bếp nối liền với nhà trên của tôi bằng một hành lang có mái 
che. Bây giờ, tại Tân Thế Giới, tôi cần thích nghỉ với lối sống mới. Tôi hiểu rằng trong suốt 
quãng đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ có một người bếp nữa. Đồng thời, Marie và tôi, đã 
có thói quen ăn những món ngon miệng tại Vùng Vịnh. Giải pháp lẹ và gọn nhứt là chúng 
tôi học cách tự nấu ăn lấy. Thế là chúng tôi cùng lúc tạo cho mình một "*hobby”, một thú 
vui mới. Trong môi số báo thứ tư của tờ San Francisco Chronicle, "Ellis the Butcher” dạy 
cách chọn thịt ngon với giá rẻ. Chẳng hạn như đi sớm tới chợ Safeway hay Lucky để chọn 
mua steak loại thấp nhứt là *chuck blade.” Phân giữa miếng thịt làm steak rất ngon trong 
khi phần còn lại dùng để nấu món thịt kho. Mỗi sáng thứ tư, trang dạy nấu ăn cũng đăng 
tải một vài công thức nấu ăn chọn lọc. Nhờ thường xuyên tập nấu, chẳng bao lâu, Marie và 
tôi đã trờ thành hai tay đầu bếp tại gia "có hạng.” Thêm nữa, tôi cố nấu lại những món ăn 
đặc sắc nhứt mà ông bẾp của chúng tôi ở Sài Gòn đã cho chúng tôi thưởng thức. Ông nầy 
là nhân viên vê hưu của công ty hàng hải Pháp *Messageries Maritimes” có làm bếp trên 
tàu chạy đường Sài Gòn-Marseilles. (xin xem Chương 22. Ẩm Thực Trong Đời Tôi) 


Về âm nhạc, qua nhựt báo Chronicle, Marie và tôi may mắn mua được một đờn dương cầm 
còn thật tốt hiệu Steinway của một nhạc sĩ Mỹ sống trong Chinatown. Ông ta ký được một 
giao kèo làm việc ở Hollywood và bán lại cho chúng tôi chiếc đờn piano còn tốt với giá 2,500 
Dollars. Đây là vật đắt tiên nhứt trong nhà chúng tôi. Chúng tôi gặp nhiêu khó khăn cùng 
với người dọn nhà chuyên nghiệp để đưa đờn ra khỏi căn nhà trên lầu hai nhỏ hẹp của ông. 
Bây giờ Marie may mắn có piano để tập dượt rồi. 


Khi làm việc tại Bechtel, tôi quen được hai bạn thân mới là Stan Tull và Ted Paul. Trong thời 
chiến, kỹ sư Stan có qua Việt Nam một thời gian ngắn để lập một hệ thống liên lạc cho 
không quản Mỹ. Riêng Ted, Đại-tá Hải Quân, phục vụ trong một công trình xây cất của đơn 
vị Seabees, Hải Quân Hoa Kỹ, tại phi trường Tân Sơn Nhứt. Tôi nhớ rõ lê Giáng Sinh 1975 
đầu tiên bên Mỹ thật cô đơn, không bà con thân thuộc. Ông Paul mời hai chúng tôi với bạn 
của chúng tôi là bác sĩ Hưởn tới nhà ăn mừng lễ Noel với gia đình ông ta. Tôi rất xúc động 
trước cử chỉ đầm ấm và hiếu khách của ông. 


469 


Đông øấp Tây 


Một sự trùng hợp bất ngờ là hai cặp vợ chồng Paul và chúng tôi cử hành hôn lễ trong cùng 
một ngày. Kể từ năm 1976 cho tới nay, hàng năm chúng tôi đều ăn mừng chung kỷ niệm 
ngày cưới. Người Mỹ có câu tục ngữ *A friend in need is a friend indeed” đúng là "có bạn 
khi khó - bạn đó mới thần.” 


\ TT || 


lỄ Y 





sìN 
là 


Du thuyên với Dot và Ted qua Angel Island 








+2+ss> ¿2 Tư 
_-. Đ “.. —..- 
2P f2, .4 SÁ ki. uê, “sec, 


Picnic với Dot và Ted tại Sonoma Vineyard và Angel Island 
470 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 


Mỗi năm, chúng tôi chọn một nhà hàng ngon mới trong Vùng Vịnh để ăn mừng. Ted và Dot 
có villa đẹp ở San Raphael, Ca, và một chiếc thuyên máy khá tốt với những căn phòng vả 
nhà bếp đầy đủ tiện nghi. Có lần chúng tôi dùng khai vị *Champagne với foie gras” trên 
chiếc thuyền bỏ neo tại khu San Francisco Marina trước khi đi tới nhà hàng Tàu Mandarin 
danh tiếng ở Ghiradelli Square để dùng cơm tối. Chúng tôi đặt món vịt quay Bắc Kinh được 
nhà bỉnh bút sành điệu Herb Caen của tờ San Francisco Chronicle cho điểm là ngon nhứt 
trong vùng. Lần khác chúng tôi chọn quán nổi tiếng "Auberge du Soleil” ở Napa có đầu bếp 
lừng danh Masa nấu. Năm sau đó, chúng tôi tới tiệm ăn Manka xinh xắn và thơ mộng nằm 
ẩn mình trên ngọn đồi có nhiều nghệ sĩ ở Inverness của tiểu bang California. Món ăn đặc 
biệt của quán nầy là ngỗông quay của Đức. Năm nay, 2015, Dot vắng mặt vì phải dọn nhà 
đi Seattle để sống gần Cindy, con gái của bà và cũng là một đại tá trong Hải Quân Hoa Kỳ. 


Vợ chông Stan và Ursula Tull, cũng thông cảm tình cảnh cô đơn và tị nạn của chúng tôi 
sống trong một thành phố xa lạ nên nhiều lần có mời chúng tôi tới nhà dùng cơm. Để chúng 
tôi được thoải mái, vợ chồng nây cũng mời hai vị thân sinh của Marie từ Pháp qua thăm 
chúng tôi đi theo luôn thể. Người anh song sinh của tôi tên Qúi và hai con là Philippe và 
Sabine sống bên Paris cũng có dịp đi trên thuyền buồm của Stan để chiêm ngưỡng vùng 
Vịnh San Francisco tuyệt đẹp. Tôi cũng rất vui môi khi đánh tennis với Stan và các bạn của 
Stan trên sân ở Tiburon, Ca. 





Trên thuyền buôm của Stan 
trong Vùng V”nh San Francisco 


Cùng Ursula và Stan ở Falls Church, VA Đi piœŒ1/c ở California với Stan và Ruth 
471 


Đông øấp Tây 





Marie và thân sinh tại nhà của Stan 


Đương nhiên là Marie và tôi thích trả lễ và mời các bạn chúng tôi đến những nhà hàng Tàu 
ngon nhứt của San Francisco. Khi Stan và Ursula dọn đi Falls Church trong tiểu bang Virginia, 
Marie, tôi và anh Hưởn có đến thăm họ tại nhà mới. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức một 
bữa ăn vui vẻ đặc biệt có cua lột "soft shell blue crabs” ở Annapolis, Chesapeake Bay. Gần 
đây một chuyện đáng quý và độc đáo đã xảy đến cho tôi: Stan, mệnh danh con mọt sách, 
đã thuyết phục tôi nên cầm bút viết cuốn hồi ký nầy vì anh nghĩ tôi có nhiều điều thú vị để 
kể lại với độc giả và việc viết lách chống bệnh Alzheimer nếu có của người già. Chính Stan 
đã tự nguyện giúp tôi hoàn tất cuốn sách duy nhứt của đời tôi và của họ Khương Hữu. 


472 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 


Sống trong căn phòng thuê chưa bao giờ mang lại cho tôi cảm tưởng đang cư ngụ dưới một 
"mái ấm gia đình.” Sau ba năm làm việc cực nhọc, chúng tôi tiết kiệm được đủ tiền để nghĩ 
tới việc mua nhà. Việc nầy khá gay go vì bất động sản ở California nổi tiếng đắt nhứt nước 
Mỹ trong khi ở San Francisco giá nhà lại cao nhứt California. Tại sao vậy? Câu trả lời thật 
đơn giàn: đó chỉ vì luật cung cầu mà thôi. Trên thế giới hiện có 1,400,000,000 người Hoa 
sinh sống ở lục địa cộng thêm 40,000,000 người khác tại hải ngoại. Những con số thống kê 
chính thức gần đây cho thấy môi năm hàng trăm ngàn người Hoa khá giả đã mua nhà ở 
khắp nơi trên thế giới - nhứt là tại Hoa Ky và San Francisco lại là một trong những nơi họ 
ưa thích hơn cả nhờ sự ổn định chính trị, đời sống thoải mái và an toàn. Đặc biệt là về vấn 
đề giáo dục của con cái họ. Nếu muốn, họ có thể sống một cách dễ dàng tại Chinatown mà 
chỉ cần nói tiếng Hoa thôi. 


EE 


Ấy k7 Z£EEEEE EEEEI gr š "ăn 


E———.- 





Cửa chánh vào San Francisco Chínatown 


San Francisco Chinatown là khu phố người Hoa sinh sống lớn nhứt bên ngoài Á châu và lâu 
đời nhứt tại Bắc Mỹ. Du khách tới San Francisco cũng thường ưa thích đi thăm viếng khu 
nầy. Thành phố San Francisco ba mặt giáp biển còn mặt thứ tư giáp Daly City. Vì thế số nhà 
nơi đây luôn luôn bị giới hạn trong khi số cầu luôn luôn gia tăng. Thêm vào đó, giá nhà tại 
địa phương không tùy thuộc mấy vào tình trạng kinh tế của nước Mỹ. Vì sao? Người Hoa ưa 
mua nhà ở San Francisco vì cuộc sống nơi nầy thích hợp với họ và Hoa Ky là một nước pháp 
trị. Ngoài ra, tiên của người Hoa Hải Ngoại đã nằm sẵn trong các trương mục ở ngoại quốc 
hay tại San Francisco rồi. Trong lúc người dân bản xứ phải thương lượng vay tiên mua nhà 
với ngân hàng thì người Hoa Hải Ngoại có thể trả tiền mặt và đôi khi, nếu cần, họ còn trả 
cao hơn giá rao bán của chủ nhà nữa. 


Một lần nữa, số tôi may mắn nên nhà lại tìm đến tôi. Tại sao? Mỗi cuối tuần tôi chơi tennis 
với anh Hv Hưởn, Lq Thi và Nb Cẩn tại Parkmerced. Đánh xong, anh Huởn và Thi thường 
tới nhà tôi dùng cơm trưa. Một hôm, anh Thi cho tôi biết người anh em họ của Thi tên Dq 
Hồng, cựu tổng lãnh sự Việt Nam ở San Francisco, muốn bán ngôi nhà của anh ta và dọn 
về San J ose. Ngay tức khắc, chúng tôi làm giấy tờ và hoàn tất thủ tục ký quỹ. Cái may của 
tôi là nhà nầy hội đủ tiêu chuẩn rất quan trọng là địa thế, địa thế và địa thế.” 

473 


Đông øấp Tầy 


${“ Có thể anh bạn làm ngoại giao của tôi biết cách 
Ñ chọn nơi thuận tiện để sống. Ngôi nhà của anh 
Hồng gân khu thương mại Lake Shore, khu rừng 
cây khuynh diệp Stern Grove có trình diên ca 
nhạc ngoài trời trong mùa hè, trung tâm mua 
sắm sang trọng Stonetown Galleria và ba con 
đường Vicente-Noriega-Irving được coi là các 
khu phố Tàu nhỏ. Phương tiện chuyên chở công 
cộng chỉ cách nhà một bloc, còn bờ biển Thái 
Bình Dương cũng kế cận. Gần bên, có trường 
Lowell Highschool thật nổi tiếng. Với tất cả sự 
tiện lợi vừa kể, Marie và tôi quyết định cố giữ 
ngôi nhà nầy để sống lúc về hưu càng lâu càng 
tốt. Đặc biệt hơn cả là nơi đây, khí hậu ấm dịu 
quanh nằm. Mọi sự đều đúng như ý chúng tôi 
mong mỏi. Trong bốn mươi năm trời, không có 
một nhà nào bị ăn trộm trong khu chúng tôi ở. 





-GẶ r đ.- Ấ 
gói nhà mới cua tôi có mũi tên đo chỉ vao Một thai mãn khác đã đến với chú ng tôi. Chúng 
trong không ảnh của San Francisco -Lằn  tÔI vữa mua nhà xong là có một người hàng xóm 
trằng là sóng chạy dài theo bãi biển ở Parkmerced sửa soạn dọn nhà đi San Diego. 
Người nầy đề nghị bản toàn bộ bàn ghế trong 
nhà cho chúng tôi với giá 400 Dollars thôi. Ngay tức khắc, các bạn tị nạn của tôi chất những 
đồ đạc đó lên mui xe của họ để chở đến nhà mới cách đó khoảng một dặm Anh. Chẳng bao 
lâu sau ngồi nhà của tôi đã biến thành tổ ấm. Nhân đây, tôi cũng xin nói thêm là căn nhà ở 
Riverton của chúng tôi còn có giá trị về lịch sử nữa. Người chủ cũ là nhiếp ảnh gia Joe 
Rosenthal, người đã chụp bức ảnh dựng cờ nổi tiếng ở Iwo Jima trong thời Đệ Nhị Thế 
Chiến. 





T~- P ⁄B |>© ....x. 
Dựng cơ ở Iwo Jna, do Joe Rosenthal chụg/anh Associated Press 
474 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 


Tôi xin trở lại với cuộc sống nơi ngồi nhà mới. Đúng là chiến tranh là địa ngục còn hòa bình 
là địa đảng. Chúng tôi đã dùng phòng khách ở tầng trệt đề làm nơi trú ngụ cho nhiều đợt 
người ty nạn. Cả thảy là chín đợt. Cứ sau khoảng một năm, môi nhóm trở nên tự túc được 
rồi dọn ra ngoài để nhường chỗ cho nhóm sau. Thượng Đế dường như có tưởng thưởng và 
ban cho chúng tôi được khỏe mạnh và an vui. 


Việc làm ở Bechtel, giống như tại nhiều công ty Mỹ khác, có nhiều căng thẳng và tranh đua. 
Giải pháp của tôi để được sống an vui là đến gần Thiên Nhiên càng nhiều càng tốt trong 
những ngày cuối tuần. Tôi đã học được điều nầy trong một lớp vê văn chương Pháp vào 
năm 1950 tại Lycée Yersin. Lúc đó tôi làm quen với vẫn hảo lãng mạn Lamartine và thuộc 
lòng cầu thơ của ông: «La nature est là qui tinvite et qui taime» «Nhưng thiên nhiên hiện 
đó, kêu mời và trìu mến...» 

Đó là phương cách hữu hiệu "giúp” tôi `'thanh thản” khi tỉnh thần bị căng thẳng nơi sở làm. 
Tuy nhiên lúc nầy tôi nhận thấy có sự khác biệt trong lòng khi bước chân vào sở: Ơ bên 
nhà, tôi làm việc để đóng góp vào sự phát triển mở mang cho đất nước buồn khổ của mình. 
Lúc đó động cơ thúc đẩy tôi là lòng yêu nước và tinh thần hằng say, nhiệt tình. Bây giờ tôi 
làm việc cho một phi trường ngoại quốc ở thủ đồ Riyadh xa lạ của xứ Saudi Arabia rất giàu 
có. Tôi phải rán sức làm việc để xứng đáng với đồng lương tôi nhận nhưng tôi không còn 
lửa thiêng một thời đã rực sáng trong lòng tôi khi làm việc phục vụ cho xứ sở nghèo khổ 
của mình. Thẳng thắn mà nói, vào những lúc đó, tôi có cảm tưởng tôi là tên lính đánh thuê 
chẳng khác gì người lính Lê Dương của Pháp đi đánh nhau nơi đất khách quê người. 


Vào năm nay, tôi thấy mình ở trong tình cảnh hi hữu đã sống qua ba mươi bảy nằm tại một 
đất nước kém mở mang trong thời chiến bên Á Châu và bốn mươi bảy năm ở Hoa Kỳ tân 
tiến không còn phải chịu cảnh máu lửa trong xứ nữa. Tôi thắc mắc tự hỏi yếu tố nào đã làm 
nấy sinh sự khác biệt trong hai nếp sống đó. Câu giải đáp thật dễ hiểu: đó chính là niềm 
vui thỏa được thở không khí tự do và độc lập hằng ngày. Tỉ dụ như năm nay là năm kỷ niệm 
lần thứ 40 ngày Miễn Nam bị mất vào tay cộng sản. Tôi có viết một bài báo gởi tờ San Jose 
Mercury News chỉ trích nặng nê hành động hắc ám của Henry Kissinger, một chính trị gia 
còn sống nổi tiếng đầy quyền uy và cũng là cựu Tổng trưởng Ngoại giao và Cố vấn An ninh 
Quốc gia. (xin coi Chương 18.) Tôi không chút e ngại sẽ bị một sức mạnh chính trị nào trừng 
phạt cả. Đây chính là một bằng chứng hùng hồn về quyền tự do phát biểu của nước Mỹ. 
Trong số báo ngày 30 tháng tư, 2015 tờ báo ở San Jose đã cho in toàn thể bài báo tôi viết 
với hàng tít: "Kissinger's Betrayal: he sold out South Vietnam in the 1973 Paris Accords" hay 
"Sự Phản trắc của Kissinger: ông ta đã bán đứng Miền Nam Việt Nam trong Hòa ước Ba lê 
năm 1973.” Ngay tờ bào nầy cũng không sợ bị hãm hại chi cả. Dưới con mắt tôi, một lần 
nữa, đây là bằng chứng sống động của quyền tự do phát biểu và quyền tự do báo chí. Hiển 
nhiên là một việc làm như vậy có thể sẽ đưa tới sự ám hại, trả thù ở nhiều quốc gia khác 
trên thế giới. 


Tới đây, tôi xin trở lại đề tài đời sống ty nạn của tôi. Tôi lấy làm hân hoan khi nghĩ tới việc 
tôi được tận hưởng tự do cho tới cuối đời mình tại đất nước nầy. Tôi cảm tạ Thượng Đế đã 


475 


Đông øấp Tây 


đưa tôi tới bờ bến nầy thay vì một nơi nào khác. Nhờ kinh nghiệm của chính mình mà tôi 
biết được nơi đây là đất nước của "Cơ Hội.” Khi đặt chân tới trại ty nạn, tôi hoàn toàn trắng 
tay nhưng nhờ làm việc siêng năng và lương thiện mà hai vợ chồng tôi được hưởng cuộc 
đời về hưu thoải mái ngoài sức tưởng tượng của minh. Đương nhiên, tôi cũng nhận xét thấy 
một số người lạm dụng hệ thống phúc lợi xã hội của Mỹ nhưng thế hệ sau họ đã tỏ ra siêng 
năng hơn. Tôi biết khi đưa ra ý kiến như vậy có thể gây ra nhiều tranh cãi và có phần định 
kiến nơi tôi nhưng tôi đã nhiêu lần thấy dân trong nhóm "văn hóa dùng đũa” như Nhật, Đại 
Hàn, Việt Nam và Trung Hoa học hành cũng như làm việc cẩn củ hơn. Khi hành động như 
vậy, họ đóng góp một cách tích cực cho Đất Nước Tự Do đã cưu mang họ cùng với các dân 
tộc khác đến từ nhiều chủng tộc, tôn giáo và văn hóa để cho mọi người có cơ hội được sống 
cùng nhau trong cảm thông và sung túc. Tôi cầu mong những nhóm thiểu số khác sẽ chấm 
dứt việc lạm dụng hệ thống an sinh xã hội đã bị quá tải của chúng ta. 


Nhờ công việc khá vững ở Bechtel nên tình trạng tài chánh của chúng tôi khả quan hơn. 
Lần đầu tiên trong cuộc sống mới, tôi cảm thấy được an toàn và tự tin để khởi sự thiết lập 
cho mình một con đường đưa tới nếp sống vui thỏa. Nó cũng đơn giản thôi: 


1. Giữ gìn sức khỏe nhờ tập đều đặn về thể xác cũng như tinh thần và ăn uống đầy đủ chất 
bổ; 

2. Làm việc và tiết kiệm, sống cuộc đời cần kiệm; 

3. Vui vẻ với bạn bè và bà con. Giao thiệp tốt đẹp với người chung quanh mình; 

4. Bất cứ lúc nào làm được, nên luôn sống với thiên nhiên; 

5, Làm vườn; 

6. Chọn một thú vui lâu dài như viết lách, nấu ăn... 


Tôi báo tin cho đại gia đình sống bên Pháp biết về tình trang ổn định của tôi và mời mọi 
người qua thăm chúng tôi. Đông thời chúng tôi hứa sẽ có săn một phòng khách dành riêng 
cho họ khi họ đến. Những bạn cũ Sài Gòn của chúng tôi cũng nhận được lời mời. Tôi để ý 
thấy San Francisco là một địa điểm du lịch được nhiều người ngoại quốc ưa thích. Thực vậy, 
thành phố nầy có nhiều ưu điểm lắm. Tuy dân số ở đây chưa tới một triệu người, thành phố 
ven biển nầy có nhiều điểm hấp dẫn như - nhà hàng tầm cỡ quốc tế, bảo tàng viện, hội 
chợ, lê hội âm nhạc, thành phần dân cư quan trọng có học thức cao và hoạt động kinh tế 
được cải tiến. San Francisco xứng đáng được xếp vào thành thị tốt nhứt trong năm 2012 
nơi trang web của Businessweek.com. Việc xếp hạng dựa vào những tiêu chuẩn giải trí như: 
số tiệm ăn, bar bán rượu, thư viện, bảo tàng viện, đội thể thao chuyên nghiệp, và số mẫu 
đất dùng làm công viên so với đầu người. Kế đến là tiêu chuẩn giáo dục như (thành quả ởđi 
thi của các học sinh trường công, số trường đại học, tỷ lệ người có bằng đại học so với dân 
số.) Bên cạnh đó, còn có tiêu chuẩn kinh tế gồm mức lợi tức và số thất nghiệp. Yếu tố phạm 
pháp và chất lượng không khí cũng được xét tới nữa. Gần đây, nhóm chuyên viên kỹ thuật 
trẻ tuổi ồ ạt dọn vào San Francisco ở khiến chi phí sinh sống tăng cao. Tiền thuê một căn 
studio trung binh lên tới 2,705 Dollars một tháng. Tưởng cũng nên nói thêm hai thành phố 
Seattle (hạng hai) và Portland (hạng năm) đã vượt mặt hai thành phố miên Nam California 
là San Diego (hạng chín) và Los Angeles (hạng 50) trong bảng xếp hạng. Điều trớ trêu là 


476 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ẩm Gia Đình 


trong khi thành phố trở nên thịnh vượng hơn thi số người võ gia cư nơi đây lại thuộc một 
trong những nhóm đồng đảo nhứt nước. 


Tôi vui vẻ tiếp đón nhiều bạn bè tới thăm nhà khiêm tốn của mình. Anh Năm tồi, con người 
tốt bụng và rộng lượng, nhiêu lần từ Liège bên Bỉ đến nhà thăm tôi. Tôi luôn nhớ sau bảy 
năm du học ở Mỹ về tới Sài Gòn, anh Năm đã tận tình chăm lo cho tôi như một người anh 
và ân nhân nữa. Không những anh cho tôi ở trong một villa ấm cúng của anh mà còn để tôi 
dùng chiếc Peugeot 403 anh mới mua. Đôi khi anh còn cho tôi mượn chiếc xe sport VW 
Karmamn Ghia hai chô ngôi láng bóng của anh. 






—=+x* 
2s. 
PˆI v ¬ v Lo" ^1 
đã... ' ạ ““  =ằĂ«< F—-..x: |~: 
% š “sát . : Ề SN. : Ta. ' l 
. ch « 1 + h _-Ñ_. = —— „, 
. § ¬ F LÁ _ l - 
ñ k - `»: m—~“ 2z h l _ F - 
x , + pc, "by ^‹.k Ä F ' 
-< _ = - ' An : - _ v 
* là, —— Lư N - X^” Í - e 4 h 
mm = . v-1 r ^ _ É 
ọ - G = h Lm 
- t m N _ đ 
: — b lL (@ ĩ bị 
ky kc l L : Ị —— 
h " x 1 LŨ F_ h ^ “SN IS: 
ì : .* : -ÊN x & - K=—~ 
] ⁄ Ƒ m , -T 
l TS GA) .ˆ®x -.' 
~ = — r ; X—=- 
, ` Ủ 


Xe VWM/ Karmann Ghia láng bóng Anh Nấm, con người hao phóng, đến tư Liège, Bỉ 





Chúng tôi hết sức gần gũi nhau. Anh qua đời cách đây vài năm và tôi tiếc nhớ anh nhiều 
lắm. 


Tỉnh thần tôi thật nhẹ nhôm khi biết mình đang sống an toàn trong nhà mới và không còn 
bị ám ảnh bởi những bất trắc hay thảm họa của chiến tranh nữa. Chúng tôi khởi công tìm 
kiếm các bà con bị thất lạc đăng họp mặt trong những ngày lễ giô. Ngoài ra, chúng tôi còn 
tụ tập được một nhóm bạn hữu cũ thời còn ở Sài Gòn nay đang định cư tại Vùng Vịnh để 
lập Hội Cửu Long với những sinh hoạt đều đặn. Điêu may mắn nữa là San Francisco thu hút 
được nhiều du khách kể luôn cả các bạn, anh chị em, anh em họ, các cháu từ Pháp qua. 
Chúng tôi không còn cô đơn như trước. Lòng hiếu khách, thành thực, "thấy sao nói vậy” 
của tôi giúp chinh phục được các bạn bè mới cũng như cũ. Tính thích ăn ngon của chúng 
tôi cũng giúp ích phần nào. 


"Tổ ấm” của chúng tôi được dùng cho nhiều hoạt động đa dạng: một hội quán để bạn hữu 
gặp nhau, bản doanh tổ chức những cuộc đi cắm trại trên cả nước Mỹ, nơi giúp đỡ người ty 
nạn mới tới. Ngoài ra cũng tại nơi đây tôi làm những việc như nấu ăn, làm vườn, viết sách, 
tìm hiểu những sở thích khác nữa. Cám ơn Thượng Đế đã ban cho tôi cuộc đổi đời tại Tân 
Thế Giới nây. Trong những năm đầu, chúng tôi tận hưởng những thú vui, giải trí công cộng 
của San Francisco như: nghe nhạc nơi công viên, thăm viếng bảo tàng De Young Museum, 

471 


Đông øấp Tây 


Museum of Modern Art, Botanical Garden, công viên Golden Gate Park, sở thú, 
Exploratorium, hai hòn đảo Angels island và Alcatraz... 


V€ " | luật Ầ 


b4 Ta 


J4» NÓI TÉ JbTES ụ AT VI” 


' Wxưa l2 GÀ Vị ›1 lồ: 


tệ N 





Mùa hè nghe nhạc tại Stern Grove 


Ở tuổi 85, tôi cảm thấy vui vẻ và thỏa lòng được chia sẻ những giờ phút vui tươi với tất cả 
mọi người trong đại gia đình từ những nơi xa xôi đã đến "tổ ấm” thăm hỏi chúng tôi: Chị 
Ba và hai người con từ Nice, Pháp, hai người con ở Soissons và Reims; Chị Tư từ Garden 
Grove cùng các con; Anh Năm từ Liège, Bỉ; Chị Sáu và các con từ Aubervilliers, Pháp; Chị 
Bảy từ Los Angeles cùng các con; anh song sinh với tôi và gia đình tử Ba lê. Còn những 
người khác trong đại gia đình đến từ những góc trời xa lạ như Marquesas lslands, New 
Caledonia, Reunion Island hoặc Paris, Bordeaux, Houston, Chicago, Orlando, Las Vegas, 
Garden Grove, Des Moines, Pinellas Park, Florida. Một vài nhân viên trước kia làm việc với 
tôi ở Sài Gòn đến từ Úc Châu, Tân Tây Lan và Gia Nã Đại. 


Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng có thể sống một cuộc đời tốt đẹp và vui tươi như vầy 
chỉ sau vải *năm lận đận lúc ban đầu.” Niêm vui của chúng tôi thật bao la khi cháu Sáng và 


478 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 


chồng Renaud đã bỏ công đến từ Reims thám chúng tôi chín lần trong mười nắm liên vào 
dịp hè. Mỗi bận, chúng tôi tổ chức đi thăm viếng một nơi hấp dẫn khác nhau trong tiểu 
bang California, cùng nhau thưởng thức hải sản tươi ngon của San Francisco uống kèm với 
rượu nho tuyệt vời hai cháu đem qua từ Pháp hay của Napa, Sonoma, San Luis 
Obispo,Oregon, ... Quả là ky diệu, khi dùng Internet, Renaud từ Reims đã kiếm được những 
nơi nghỉ hè tốt nhứt ở California trong khi tôi đang sống ở San Francisco lại không làm được 
như thế. 






"1h bu L6 L 
r PIN" h.ếu Na” " = 


Renaud và Sáng (trái) tư Refms, Pháp đã tới thăm chúng tôi 9 lần trong 10 nắm. 
Hình chụp hai vợ chồng cháu dung cơm trua hàng tuần với bạn của chúng tôi 


' | 
bì £ 


4 
¬_ 


\ 
\ 


\w 


: ° = : Ẹ 5 4®. - "( , x= 

XS í ˆ="“ SG nmnc —.. vs sa 
Trái qua phải: Minh, Đảng, Hoàng, Điêu, Sáng, Marie 

cung thưởng thức tôm tươi luộc với rượu Chardonnay của Napa 

479 


Đông øấp Tây 


Đặc biệt năm 2015: (xin xem hình bên trên) tất cả các con của Chị Ba tôi dự tính họp tại 
nhà tôi. Tôi lo sao lúc nào cũng có đủ thức ăn và rượu ngon để thết đãi các cháu. Các cháu 
gọi tôi là "The last of the Mohicans “hay "Người bộ lạc Mohican cuối cùng.” Nghĩ cũng đúng 
vì tất cả các chị và anh Nằm của tôi đã qua đời nên tôi là người duy nhứt thuộc thể hệ lớn 
tuổi có thể đứng ra tụ họp gia đình. Tôi cầu mong sẽ còn nhiều cơ hội làm được việc nầy! 
Chúng tôi cũng có dịp tổ chức đám cưới cho hai cháu Định và Linh tại nhà và bữa tiệc buổi 
trưa với gia đình ở vườn sau nhà. (Xin xem hình) 


ca 





n a ". 
1 TƯ . ¬ ME 
2l Ma. _ H. "¬Ụg ccc s2 L c7 LỂU vn = Me. 
1}, Ý. 1: - "kh — " - ` ˆ — mi 
Fˆ.. —ì= PC c1 oi 7 4 2Ï ĐẾN 7 l L = ' 


co TP LG G n Thái -DẤM':rị:.rruUÊ ‡^ NT -..—: 


Tiệc cưới của Định-Linh tại nha trước bàn thở ông bà 


Ni 
Xu  P/ 


K-N N-: vị 


Bà con về dự đám cưới của Định-Linh. Trái qua phải: Nghĩa, An, Quí. Bá, Điêu, Lợi, Cang 
4850 





Ch.20 - San Francisco, Mái Ẩm Gia Đình 


Mối liên hệ với gia đình và họ hàng rất khẳng khít ở xứ mình. Nhưng sau khi tới Hoa Kỳ, tôi 
thấy không còn bị lệ thuộc quá nhiều vào đó như xưa nữa. 


Bây giờ, tôi xin đề cập tới thời kỳ tôi đi vào tuổi 70. Tôi còn hăng say lái chiếc VW Westphalia 
camper để tìm những thú vui ngoài trời như đi cắm trại, thả bộ theo những đường mòn 
hoang vu. California là nơi lý tưởng cho lối sống nầy nhờ có nhiều sông, hồ, núi, bãi biển, 
vườn nho nằm trên sườn đồi, rừng cây redwood khổng lồ... Trong những dịp cuối tuần hay 
nghỉ hè, Marie và tôi thường hay cùng bạn hữu thăm viếng những khu cắm trại hữu tình 
như: Sierra Foothills, Lake Tahoe, miên duyên hải Pacific Coast, Redwood State Parks, vùng 
trồng nho Napa và Sonoma, Mendocino, Carmel, Monterey... Tùy theo thời tiết cuối tuần 
chúng tôi quyết định hướng đi. Đa số những khu cắm trại bên Mỹ có đầy đủ tiện nghi, sạch 
sẽ, có nước lạnh và nước nóng, có bồn cầu giật nước. 


Có lần đi cắm trại tại một vùng rộng lớn của bộ lạc Navajo Nation (Ariz.-N.M.-Utah) tôi bị 
bất ngờ mãnh liệt, khi đi thăm một trường trung học của họ và gặp những học sinh trông 
giống hệt các bạn học của tôi bên nhà hồi nhỏ. Tôi nghĩ với kinh nghiệm về phát triển kinh 
tế của mình trong suốt mười bảy năm trời có lẽ tôi có thể đóng góp chút gì cho bộ lạc nầy. 
Tiếc thay đây chỉ là một giấc mơ không thành tựu. Thực ra có thuyết cho rằng người thổ 
dân của Mỹ Châu (bây giờ được cho biệt danh "First Americans”) chính là con cháu nhiêu 
đời của nhóm di dân đầu tiên đi từ A Châu bằng qua cầu đất liên Beringia (nay là Bering 
Strait). Theo các nhà nghiên cứu làm việc dưới sự điều hợp của Giáo sư Andres Ruiz-Linares 
thuộc phân khoa Genetics, Evolution and Environment của University College London (UCL) 
bên Anh, sự kiện đó xảy ra trong thời kỳ bằng hà cách nay hơn 15.000 năm. 





-.  xŒ: ~ 
L “ NN  KS S 4 ng cà - k2 9 v92 ng 
K2. .c,....—.-. 
L9 4Ð - Am. <z = 


Gia đỉnh đi picníc ở bãi biên Gò Công với má, chị Sáu và các con gái, chị Bảy và bà con, 1951 
461 


Đông øấp Tây 


Theo truyền thống gia đình, từ thời thơ ấu, ba tôi đã dạy cho chúng tôi biết thú vui của cuộc 
sống ngoài trời để có được một tâm hồn lành mạnh trong một cơ thể cường tráng. Tuy vậy, 
chúng tôi gặp nhiều trở ngại vì những hoạt động của cộng sản trong các làng xã. Gần như 
không thể nào *cắm” trại được vì lý do an ninh trong thời chiến. Nơi đi chơi tốt nhứt cho 
dân Sài Gòn thời đó là thành phố ven biển Vũng Tàu (trước đó là Cap St Jacques) với những 
bãi cát trắng cách thủ đô lối 2 giờ lái xe. Hồi còn ở Mỹ Tho, chúng tôi thường đi biển Gò 
Công, có bãi cát xám nằm tại cửa sông Cửu Long với dòng nước "chè hai” trộn bùn. Tôi 
cũng xin lưu ý bạn đọc là vào năm 1951, kỹ nghệ du lịch chưa được phát triển nên biển Gò 
Công vần còn ở trạng thái thiên nhiên với cát xám. Chúng tôi không kiếm đầu được một cái 
bàn để ăn picnic nên phải trải chiếu trên bãi cát để ngồi ăn trưa. 


Ngược lại, trong thập niên 1970, Vũng Tàu là một địa điểm được dân Sài Gòn ưa thích viếng 
thăm vào cuối tuần nhờ có cát trắng và nước biển trong. Các quán cơm hải sản mọc lên 
như nấm gần bãi biển. Việc đi lại bằng đường bộ đôi khi cũng nguy hiểm vì thường bị Việt 
Cộng đắp mô hay phục kích. 





Thật là cả một sự khác biệt so với cuộc sống thanh bình của tôi lúc nầy tại San Francisco! 
Tôi thích tổ chức những cuộc đi cắm trại rất an toàn dọc theo bờ biển Thái Bình Dương từ 
thành phố San Diego lên "Super Natural British Columbia” tới vùng phía Bắc của Alaska. Lúc 
mới đi cắm trại năm 1975, chúng tôi có chiếc xe rẻ tiên Vega station wagon của thời nghèo. 
Sau khi tiết kiệm được kha khá, chúng tôi đổi qua chiếc Volvo 240-DL, có mang theo lầu 
nylon màu đỏ đủ cho 5 người nằm và các dụng cụ cắm trại của hãng Coleman. Sau cùng, 
chúng tôi sắm được chiếc xe khá hơn "VW Westfalia camper”, nhỏ gọn và tiện ích cho những 
buổi đi cắm trại ngoài trời. 


482 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 





\1É: 


-.x. ca b " _W ø F. + . ` = _. + 


Buổi đi cắm trại với chiếc xe hơi đầu tiên của tôi hiệu Chevrolet Vega Kammback wagon đời 1975 


Chuyển qua chiếc Volvo tốt hơn với lều màu đỏ. Gia Nễ Đại là quốc gia duy nhút có nhân viên kiểm 
lâm/Park Rangers phân phát củi trại miễn phí tại chó. 


Chúng ta có câu: một tâm hình đáng giá một ngàn chữ. Sau 40 năm hưởng thú sống với 
thiên nhiên, tôi đã chọn được những nơi cắm trại tốt nhứt để ghi lại trong cuốn hồi ký nầy: 
Đứng đầu số là những nơi ở California và các tiểu bang miền Tây nước Mỹ, kế tới là vùng 
phía Bắc "Super Natural British Columbia”, vùng núi Rockies bên Gia Nã Đại rồi sau cùng là 
vùng hoang dã của Bắc Alaska. 


483 


Đông øấp Tây 





nutdœ la .'. 


Cẩm trại, bơi thuyền với gia đỉnh tại Lake Siskiyou, Mt Shasta 
484 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 


(xÙ, 


` ` \ 
: 5 bố ẹ : ° VÀ ` VN VN 
” =œ.ốề `. ^^ < S. ˆ ® ` À 


^-- 


P 
1` `: 


( đ? tnn xà \ tức 


( 'AO : 
\ | 
R_ x4 


#-< - hạ _` K 


C72 





Cẩm trại tại S/erra đầy đá 'granite“ thật to với chiếc xe camper VW W/estfalia 
485 


Đông øấp Tây 





Xe camjper có hai bếp ga, một bồn rửa chén, một tủ lạnh chạy bằng ga hay điện loại ÁC và DC, 
bốn chúa nước uống, hai bản ấn có bốn chỗ ngồi 


Lý do nào mà chiếc xe loại đi cắm trại VW Westfalia được coi là "mobile home” lý tưởng của 
chúng tôi? Với mắt của một kỹ sư cơ khí, tôi rất thích sự chính xác, tỷ mỷ trong cách thiết 
kế kỹ thuật của người Đức. Loại xe VW Vanagon camper rất được ưa chuộng tử thập niên 
1950 và suốt cả nửa thể ký sau đó. Trong khoảng thời gian nầy, người Đức tiếp tục cải tiến 
chiếc xe để đạt được tình trạng hoàn hảo ngày hôm nay. Khi mà bốn người Đức dân "uống 
bia” có thể sống thoải mái trong chiếc xe cắm trại nầy thì tôi và Marie nhỏ người hơn lại 
cảm thấy chật chội sao? Hãng VW giao cho công ty nổi tiếng Westfalia-Werke sản xuất và 
ráp dụng cụ trang bị cho chiếc camper. Chiếc mobile home nhỏ gọn có hai bếp ga, một bồn 
rửa chén, một tủ lạnh chạy bằng ga hay điện loại AC và DC, bồn chứa nước uống, hai bàn 
ăn có bốn chỗ ngồi, cộng với nhiều tủ để chứa đồ ăn và quần áo. Vào những ngày mưa, 
chúng tôi có thể ngồi ăn trong xe một cách thoải mái. 








'bếD“ Đảng đến từ Pháp ngôi bên bản ấn 


Mùa hè năm 1987, Marie và tôi tổ chức cuộc đi cắm trại dài nhứt trong đời chúng tôi: San 
Francisco-Vancouver-Fairbanks-Polar Circle và Homer Alaska, thành phố nằm ở điểm tận 
cùng của xa lộ Pacific Coast Highway. Chúng tôi có nhờ Vĩnh em của Marie từ Paris qua lái 
phụ trong cuộc hành trình gần một tháng, quãng đường dài 8,000 miles nay 12,800 Km. Ở 
một vài nơi, phong cảnh hoàn toàn còn trong tình trạng hoang dã. Tôi có cảm tưởng như 


486 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 


trái đất khi còn rất trẻ! Có khi đi cả 160 miles mới kiếm được một trạm xăng. Khi tới nơi, 
chúng tôi rất ngạc nhiên chỉ thấy có một thùng chứa xăng với máy bơm tay. Tại một trạm 
khác, người chủ rất thân thiện, ông sống cô đơn ngoài rừng, lại vui vẻ tặng chúng tôi một 
mớ thịt hươu « moose » để đem theo ăn trên đường! Khi đang lái trên xa lộ thình lình tôi 
phải ngừng xe nhường chỗ cho một con gấu mẹ đứng giữa xa lộ chờ cho gấu con bằng qua 
đường! 


Sáng sớm tinh sương chúng tôi lái xe tới chợ cá có nhiều hồ nước khổng lồ chứa đầy cua 
loại Dungeness. Chúng tôi chọn mua 9 con cua thật lớn mà chỉ phải trà 30 dollars thôi. 
Khoảng cách biệt giữa thủy triều cao và thấp nơi đây có thể lên tới 10 thước. Một ngạc 
nhiên khác là chúng tôi có thể đọc báo lúc 12 giờ đêm mà không cần dùng đèn. 


“Welcome tO the 


[âu “ 


P2218 


vn Coldfoot x°2 
Deadhorse 3OO 


Arctic Circle _ 


 `W . œ6 9ô 6. , 
mm VN „ : 





Một tỉnh nhỏ nắm theo xa lộ và Sign Post Forest ở Yukon 
487 


Đông øấp Tây 





486 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 






fair-barik 






#rchnradqt 





Ỉ l 
: # 


lệ 
R, 
{ 
. 
# 
Í 
} 
= 
lạ 
“ã 


—.. 





Chứm ưng ở Homer 


Thành phố Homer với nhiều cảnh đẹp khó tả nơi các đỉnh núi lởm chởm phủ đầy tuyết 
trắng; dưới chân núi là những bến tàu, nơi thuyền đánh cá đổ xuống vựa cá halibut và cua 
Dungeness đánh bắt được mỗi ngày. Chúng tôi rất vui mừng đã thực hiện được chuyến đi 
dài đăng đẳng đó vào năm 1987. Bây giờ nghĩ lại, chắc Marie và tôi sẽ không đủ sức khỏe, 
thời giờ và nhân nại để làm như vậy trong lúc về hưu như bây giờ được. 


Nhờ có thêm cơ may người cháu gái tên Thu và chồng tên George Barnes quyết định về 
hưu tại căn nhà xinh xắn của họ năm ven biển trong tiểu bang Oregon nên cháu tôi đã đồng 
ý bán lại cho tôi chiếc xe hai chỗ ngồi Mercedes 560-SL thật đẹp với giá phải chăng. Bất 


ngờ, tôi đã được làm chủ chiếc xe lý tưởng của mình! 
489 


Đông øấp Tây 





Chiếc xe trong mộng của tôi đậu trước 'lâu đai“ của Thu và George ở Oregon 


¬—  — 


Tới đây, tôi xin trở lại viết vê những thú vui ngoài trời đòi hỏi ít công phu hơn: đi cắm trại 
ở California và các tiểu bang miền Tây khác. Chờ đúng mùa, chúng tôi mua một giấy phép 
câu cá rồi lái xe tới bờ biển Pescadero beach cách San Francisco khoảng 45 phút để đi bắt 
những con sò "*mussels” bám sát vào các tảng đá đen lớn. 





Tại bờ biển Pescadero Beach (Half Moon Bay, CA) những khối đá đen có sò phủ kín. 


Đem sò đi hấp với "sake” là chúng tôi có thể thưởng thức một bữa ăn trưa ngon miệng với 
bia thật lạnh. Sau khi đi bộ trên bãi biến nắng ấm, chúng tôi đánh một giấc ngủ trưa trong 
mobile home trước khi lái xe vê nhà. 


Tại San Francisco, nhiều khi chúng tôi nấu sẵn bữa ăn tối ở nhà rồi lái xe dài theo bờ biển 
đậu tại một bãi nhìn về hướng Tây để có được trước mắt mình một phong cảnh màu trời 


490 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 


lăn tuyệt đẹp. Đến bây giờ, đôi khi chúng tôi vẫn giữ thói quen nầy để vừa dùng cơm tối 
vừa chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn nhiều màu sắc và gợi cảm nơi chân trời xa thắm. Chúng 
tôi không nấu ăn như trước kia nữa mà chỉ cân ghé vào bất cứ tiệm bán BBQ Hồng Kông 
nào đặng mua hoặc là vịt, gà hay heo quay ăn trong khi ngắm cảnh mặt trời lặn thật tuyệt 
VỜI. 





Chiếc xe cẩm trại Westfali đậu gần Clff House hướng về phía mất trời lặn để dùng cơm tối 


Vào cuối tuần, các hội viên trong nhóm Mekong cùng nhau đi tới vườn Nhật Bổn Hakone ở 
Saratoga, Ca để ăn picnic (Xin xem những tấm hình chụp phía dưới) 








Vườn Nhật Bổn Hakone 


491 


Đông øấp Tây 


—=.—=-._—ẽ— = 
' Ắ T ¬ = 
si.  - #z m 
=====—=_= "Ñ 





Ũ sử = He», kh KU yVH Ái ¬ nh n ]n Ề ho X I ' 5 Nha c (Ñ ẤN, = 


Khu trồng tre tại vườn Nhật Bổn Hakone 
Vùng Vịnh San Francisco 


Những thú vui của thành phố San Francisco đã lừng danh thế giới. Thành phố nằm bên 
Vùng Vịnh nầy được ái mộ nhờ có phong cảnh hữu tình, bảo tàng viện hấp dân, cuộc sống 
về đêm đầy quyến rũ, những địa điểm du lịch đa dạng như Alcatraz, Fisherman's Wharf và 
Chinatown. Bạn có thể lái xe lên phía Bắc tới thăm Bolinas, Reyes National Seashore, hay đi 
bộ trong cảnh tĩnh mịch của khu rừng Redwood huy hoàng trong Muir Woods National 
Monumert. Sau đó bạn hãy tiếp tục đến viếng Mendocino, Fort Bragg. 





492 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 





Fort Bragg, Ca với đường quyên hải quanh co, ngoạn mục; bãi biển CÔn ngU/Ên sơ, sóng lớn; 
hoa rưng nở trong mùa xuân 





Lặn sâu kiếm bảo ngư ở Fort Bragg Glass beach 


Đi xuống bờ biển phía Nam của San Francisco, nếp sống trở nên đơn giản và trầm lặng hơn 
với những khu dân cư nhỏ nhắn nằm dọc theo quốc lộ Highway 1 như Pacifica, Half Moon 
Bay. Nếu đi vê hướng Đồng sẽ gặp vùng Tahoe và Mother Lode với những tỉnh nhỏ 
Markleeville, Jamestown, Downieville, và Calavares Big Trees State Park. 





mm at Grover Mineral Hot Spring, Markieeville, ca 


493 


Đông gấp Tây 


Ế. 


Ằ 


Tm.=—`__ PHƯN HH Tom —m 


STATE 49 | 


= : rT? 
1 
= — 


HISTORIC 


ll nrc - ———_ 





Downieville, Ca, trên xa lộ Mother Lode Highway 49 
494 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ấm Gia Đình 


5 ¡ „ng : 
". 1ý Mz)n" `. 
1 + Ầ gị” / T 
___ ỹ NN - 
= ¿ = _ 4 , xi , 
X `: tí! !I 
r. k F ỦJ “ tua 
(( lu P 
, + A Ỉ 





Trong tuổi dưới 75, tôi vẫn lái chiếc VW Westphalia nhỏ nhắn đi tìm thú vui ngoài trời. Tôi 
được sống với thiên nhiên, thả bộ theo những đường mòn trong hoang dã nơi California 
Sierra Foothills, Lake Tahoe, Pacific Coast line, Redwood State Parks, Napa và miên trồng 
nho làm rượu Sonoma, Mendocino, Carmel, Monterey... 


Bây giờ đã quá 80, tôi đem bán chiếc xe đi cắm trại cho một đại lý xe hơi của hãng VW ở 
San Francisco và giã từ nếp sống ngoài trời vì nó đòi hỏi một cơ thể cường tráng cũng như 
phản ứng lanh lẹ khi lái xe từ xa lộ tới bãi cắm trại. Thú vui sống ngoài trời của tôi bây giờ 


giới hạn trong việc 
đánh temnis và đi bộ 
theo những đường 
mòn nên thơ nằm rải 
rác trong Vùng Vịnh. 
Khi nào hết còn chạy 
trên sân tennis được 
nữa, có thể tôi sẽ chọn 
đi lội tại một hồ bơi tân 
tiến chỉ cách nhà vài 
blocks. Tôi sẽ tiếp tục 
tập thể dục bằng cách 
đi bộ ngoài bãi biển, 
trên các đường mòn, 
làm vườn và nấu ăn tại 
nhà. 


Đi vào tuổi 85, tôi thư 
dẫn trong nhà, viết hồi 
ký, làm vườn phía 
trước hay đàng sau 
nhà, trông thêm tre và 
hoa nơi cửa chính... 





495 


Đông øấp Tây 


Một trong những niêm vui lớn nhứt là được đón tiếp những bạn hữu đến thăm từ phương 
xa. Anh Hồ Tấn Phát, bạn của tôi từ năm 1959 tại Sài Gòn, thường tới San Francisco để 
cùng thăm các bạn cũ. Anh Phát trước đây làm Tổng giám đốc Công Ty Điện Lực Việt Nam 
nay đang vui hưởng cảnh điền viên ở Beaverton, Oregon. Marie và tôi cũng thường đến 
Beaverton ở nhà anh Phát lai rai và đi dự tất cả đám cưới của các con anh chị Phát tổ chức 
tại vùng Beaverton. 








Hình chụp anh Phát đến tư Oregon và các bạn ở San Francisco 
Chúng tôi được trải qua những giờ phút thoải mái ở biển Rockaway gần Beaverton với vài 
đứa cháu từ Pháp đến. Gia đình anh chị Phát có nhà nghỉ mát ngoài biển Rockaway, OR. 
Chúng tôi cũng vui vẻ cùng nhau đi bắt nhiều cua loại Dungeness và ngao thật hấp dẫn. 





Bãi biển nơi có cua loại Dungeness ở Rockaway, OR 


496 


Ch.20 - San Francisco, Mái Ẩm Gia Đình 


Anh Phát cũng là một thành viên của nhóm Mekong ở San Francisco. 





Ngày giỗ tại nhà với Sáng và Renaud từ Reims Ngày giỗ tại nhà 
497 


Ngôi nhà của chúng tôi được dùng làm nơi họp mặt của họ hàng trong ngày giỗ và lễ bái. 
Ba tôi luôn nhắc nhở những ngày đặc biệt như vậy phải là dịp để cho mọi người trong đại 
gia đình được gắn bó, gần gũi với nhau hơn. Căn nhà ở San Francisco của chúng tôi có 
những tiện nghi của nếp sống bên Mỹ nhưng cách trang trí vân phảng phất sắc thái những 
tập quán và tục lệ của tổ tiên. Chúng gợi lại hình ảnh của quê hương, của các bậc sinh 
thành cũng như của những họ hàng và bạn bè đã khuất. 


Tôi vẫn được sống an lành trong khi bước vào tuổi 86 và may mắn có được sức khoẻ và 
niêm vui thỏa trong cảnh sống về hưu hiện tại. Tuy nhiên, tôi không sao quên được là Marie 
và tôi đã phải bắt đầu cuộc sống mới tại San Francisco với hai bàn tay trắng và nếm trải 
nhiều nỗi cam go thử thách. Chúng tôi đã mất bao mồ hôi nước mắt trong nhiều năm tháng 
mới có được ngày hôm nay. 


Tôi coi căn nhà ở San Francisco của chúng tôi là chặng nghỉ cuối cùng và là cao điểm của 
cuộc hành trình kéo dài suốt tám thập niên đầy phong ba sóng gió, vui buôn lần lộn. Nhưng 
ngược lại, tôi cũng được diễm phúc có Marie trong suốt gần sáu thập niên cùng sống bên 
tôi và chăm sóc cho tôi dưới mái "tổ ấm” ở San Francisco . 


Tôi quả là một kẻ may mắn và không ai có thể phủ nhận được điều nầy! 





A? ( Lạc Nghiệp 
Hai Mươi Hai Năm Làm Việc 
Để Vui Hưởng Tuổi Về Hưu 


Làm Lính Lê Dương Trong Một Đại Công Ty 
Từ Tổng Giám Đôc Ngân Hàng Phát Triển 
Tới Phụ Tá Giám Đốc Dự Án Để Sông Còïn 





Trong các chương trước, tôi đã viết về cuộc đổi đời của tôi từ khá giả ở Việt Nam sang trắng 
tay ở trại ty nạn Pendleton trên đất Mỹ. Trong chương nầy, tôi xin trình bày cùng bạn đọc 
những phương cách mà ở tuổi 44, tôi có thể lật ngược thế cờ từ "nghèo sang giàu.” Làm 
sao vào cuối thập niên 1970, một người tị nạn cùng khổ như tôi lại kiếm được việc làm tốt 
đẹp trong một công ty thật lớn ở nước Mỹ. Đó là một diên tiến kéo dài suốt 15 năm khi tôi 
làm việc trong chánh phủ ở cấp chỉ huy cao cấp thuộc lãnh vực phát triển kỹ nghệ tại miền 
Nam Việt Nam. Ơ chức vụ đó tôi đã có những tiếp xúc với các quan chức của Tòa đại sứ 
Hoa Kỳ cũng như chánh phủ liên bang Mỹ tại Hoa Thạnh Đốn kể luôn cả nhiều buổi làm việc 
với các vị dân cử của Quốc hội lưỡng viện xứ nây. 


Tôi đã đem theo hành trang kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn đó khi nhận việc làm 
mới ở Bechtel. Thời gian này đem lại cho tôi nhiêu lo âu cũng như đòi hỏi nơi tôi sự bên chí 
và quyết tâm môi khi được giao phó công việc quan trọng. Ngược lại, đó cũng là lúc tôi tìm 
được tình bạn sâu đậm, chan chứa tương kính và cảm mến nơi những bạn làm cùng sở khi 
chúng tôi phải cùng nhau đối đầu với những thử thách lớn lao. Đây là cơ hội cho tôi hiểu 
thấu và trần trọng cuộc đời một cách trọn vẹn. 


Đông øấp Tây 


Như đã đề cập trước đây, sau khi ra trường MIT, tôi làm việc liên tục 15 năm cho Chánh 
Phủ Việt Nam Cộng Hòa tới khi Sài Gòn thất thủ tôi hối hả rời bỏ Sài Gòn qua Mỹ vì vấn đề 
sinh tôn. Tại Xứ .Sở của 7ựư Do và Đất Nước của Cơ Hội, tôi đã trải qua 22 năm làm việc cực 
nhọc để có thể vui hưởng tuổi về hưu ở San Francisco vào năm 1996. 


Làm sao tôi có được việc làm ở Bechtel2 


Khi rời trại tị nạn Pendleton của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tôi không sao kiếm được việc làm 
trong vùng Santa Barbara nơi người bảo trợ của tôi là Roy Muelhberger cư ngụ. Marie và tôi 
quyết định lên miên bắc Vùng Vịnh San Francisco. Tôi gởi đi nhiều đơn xin việc làm kỹ sư 
và hết sức thất vọng cũng như buồn nản khi kết quả không có gì khả quan. Dựa vào lý lịch/ 
resume thì tôi dư điều kiện để làm những công việc sẵn có. Tôi trở nên thiếu kiên nhẫn và 
tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ không sao kiếm được việc thuộc ngành kỹ sư. May mắn thay, 
hồi còn ở Sài Gòn tôi có quen người bạn cùng trường MIT là Bob De Lucia. Trước đây, Bob 
điều hành công ty và nay đã về hưu tại tiểu bang Oregon. Cuối năm 1975 tôi được ông chia 
sẻ một lời khuyên đầy phấn khởi qua một bải viết. 


DON”T QUTT 


JWWhen things go wrong as they sometlimes MII, 
When the road you7e trudg1g seerns all uD hi! 
J/hen funds are low and the debts are high, 
And when you want to smile, but you have to sigh, 
J/hen care !s pressing you down a btt, 

esf !f you mustf, but đon† you quft. 

Life Is queer with Ifs fWIsts and turns, 

As eVerJ/one of us sometimes learnS, 

And many a fallure turns abouf 

JW/hen he might have won had he stuck !F out. 
Đon† give uD though! the pace seerns SÍOW, 

You may succeed with another blow- 

Success Is failure turned Inside out. 

The sIlver tínt of the clouds of douôÐt. 

And you never can tell how close y0u are, 

/t may be near when !† seems so fAr; 

SO SfCK to the fIghf wherìn you7e hardest lít - 
1s when thíngs seem WOrst that you rmust not 
QUIT. “ 


ĐỪNG BỎ CUỘC 


500 


Ch.21 - Hai Mươi Hai Năm Làm Việc Để Vui Hưởng Tuổi Về Hưu 


ơi ta bão tổ cũng thương 

Dốc ta leo đó con đường gian truân 
Khi tiên hét, nợ chát chồng 

Muốn cười sao lại thấy lòng thở than 
Khi lo bối rối tâm can 

Mỏi chân hãy nghỉ nhưng can đảm còn 
ĐỚơi người mới lạ xoay tròn 

Ai mà chịu khó cũng rn On thấy ngay 
Có khi kế cận vận may 

Con thuyên ta quyết vững tay sóng gầm 
Thơi cơ du chậm tiền gân 

Ráng thêm một bước đến sân danh tái 
Khác xa khổ cựt miệt mài 

Miêm vui khi biết không côn sợ lo 

Tư đáy tớ bến bao xa?_ 

Gần kê mà hỏi mà lo nối gì! 

Dù khi kiệt sức sá chi 

túc võ phương lại là khi vững lòng. 


Lời khuyên nhủ của người bạn từ Oregon giúp tôi giữ vững tinh thần trong một thời gian và 
làm như là một lời tiên tri vậy. Không hiểu vì số phận hay vận mạng, tôi đi tới thư viện của 
Lone Mountain College, SF, để đọc Time, Newsweek, và The New York Times... về tin tức 
nước nhà đang sống dưới chế độ cộng sản. Trong khuôn viên nhà trường tôi gặp anh Chung 
Hoàng Chương. Anh là người bạn của tôi và cũng là con trai của một trong những người 
thân thuộc tôi quen biết trước đây ở Sài Gòn. Anh Chương lúc đó làm việc trong ban an ninh 
của nhà trường và tỉnh nguyện giới thiệu tôi với ông xếp lớn của anh mà không ai khác hơn 
là ông Viện Trưởng. Tưởng ai, tôi hoàn toàn sửng sốt và vui sướng khi được gặp lại Bob 
Coate, người tôi đã quen biết vào năm 1966 tại Sài Gòn. Quả là một sự ngẫu nhiên đầy lý 
thú! Chúng tôi vừa uống rượu vừa ôn lại những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Bob tới 
Sài Gòn năm 1966 để tìm hiểu đầu tư về tàu đánh tôm với thiết bị đông lạnh để xuất cảng 
qua Mỹ. Với tư cách là Tổng giám đốc Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ, tôi tường thuật cho 
Bob nghe về tiêm lực của các dự án đầu tư và tinh trạng kinh tế của Việt Nam. Tôi cũng 
đưa ông đi viếng Khu Kỹ Nghệ Biên Hòa, nơi tôi đã giúp thiết lập và đang hoạt động tốt 
đẹp. Ông chứng kiến những thành quả phát triển cụ thể trong một đất nước đang bị chiến 
tranh tàn phá. Ngoài ra tôi có mời ông về nhà tôi để có thì giờ cùng nhau thảo luận tiếp. 
Tiếc thay, cuộc chiến càng ngày càng trở nên khốc liệt hơn, và sau đó chúng tôi mất liên 
lạc với nhau. 


Làm như Thượng Để một lần nữa lại ra tay cứu vớt tôi khỏi hoàn cảnh khó khăn bởi vì sau 
ngày tái ngộ đó tôi khám phá răng Bob đương là một nhân vật quan trọng. Ông là cựu sinh 
viên của đại học Stanford và giữ chức Chủ tịch của phân bộ đảng Dân Chủ ở California. Ông 
có ấn tượng rất tốt về những phát triển kinh tế tôi đạt được tại nước nhà trong kỳ ông ghé 

501 


Đông øấp Tây 


Sài Gòn lần cuối. Ngạn ngữ có câu: "có bạn khi khó - bạn đó mới thân.” Bob vui vẻ viết một 
lá thơ giới thiệu tôi với Bechtel Corporation, một trong những công ty có uy tín nhứt ở San 
Francisco nội dung như sau: 





LXJIEDIEP {7Á 1: (Vm®IIE71ATEEm, XP 
Ï kk 1háx shƑ 


ID 6 000100. 


[15] iIn:igilii 


c Ngvember 17, 1975 


SP, staướn Eechlel, dr: 

;hqãT*mail 
_8echlœl arpmuratlinn 

53Ũ ñtale Štroet 

-aãn FFarit:1sEe, Califdrdia 53103 


Deär Stewe: 


FEHĐNNTIMU, BI EH l$ ảltg dể khả. jietHanltsẽ maiugeez„ and hạ and l:15 wlfe have 
TY tráy „ Tàn ha coi Ẩiterig tìie r1 Feanle Ï- mert anu wnt-ked with 
px ¡ TIẠC CĨg: TH3% rỊDPe [IDTEESETVE than -l1‡ei :Nœz †‡ 1 x ị - 
Hith xtarting liie a1l nưara tệ KẾ GEN GHẾ lộ, HEƑẺ. F0Cerl 
Bế HOT nH4|ñ; I-vplufILeerpd tụ, nrite Te saue2 KiệP 

kho máy be Tikeïy to annrecinEe the 0 E1 To e r HE Tn Be nha 

: \ NN HaOT : Si nÌuE nÝ à¡ wirk=“ hũ 1s £ ca mn 

the sztandards uf HƠỢ LUỤNTEW. HgrE ãf0 4 Íew key palns: 2iobi2b-el2oslal vu 


= HiBU has az HasEers cÍ: L- VN _ 
ÍE exeallark CC uÐee Tn Engineering frem MIT; ohVjgus]y hs Engl1sh 


: 'tể thư TTEy[ te 10p To cbip tien {udusErial Develapient. Bank gf ViœtnaIn; 
: DỊ 1h ' „ “1IŠST1t P]I@T1T & ưr! | apTieni E-s =—=' 1neTludän nu KIẾP F 
Hark tát ¡is nành aUwanEer than ar -nthEr I h € ng S2. 0H 1REW%ET 1a] 
dẻ3IEý invented, rasnpni PitTft S15 PLKT Ì- ñšiay Diệu caJpled 
: ]nnrde‹l ¡ni qñtd B]] the FrIundz“azil DÈhPF ¿híng . 
tủ. Lransfomu a1 nian in‡n a:- ng EU, TỦ TT EIjHHS H65 šary 
:ng1nesring, H 1€ Hrešät nñnraj¿ct; he †š 1š. adDAŸ äš finance a5 1= 


= ` hawe ưlã{Ead hÌs hôma in Sai thi 
: E JÄlq6F:;¿ and tết hís frP?end5; nề fetL thụ 
qarden club in Wietaam, and hỉs homa was ñä shũrwplacg ñ7 PT Sto R0 nEET 


= He q cenplste CIEizen, sertưïng aá đẻnuty PlfnisteE* &Ff Ecgnaimies- £nr 
'iET/laaly and hạTiing pũsiEinns ịn IIia112: aE.EPE ÌAEÏ0nlš:- and Brtanizatidae LỆ - 
[IEluding 'Fres†danl. gf: the ietnaliEse- ñuarl can Mssoclat tan” Ễ 


- Hạ wnrFkéd avidfy {n Ínterratinnal a=ssncš i 
KH va c4 ñ5DE174Cl0nä5, ñnnt Ƒ Em 1xŸd 
friends in ạ đezen Asian alld mĩd-Egst countriev. PL 008000307 -MÁI-LAP TU ÊU 


Tà An HT HH b UiẽU 15 ï Excb}FEIE: lieä1LH -3nd: snuipg 4š “3ú exsce†TenL 
lên SP be TT UP t lo EHHÁE lís lifc qét shartered lịecause @f hìs canmiE- 
i HT ECd. 4 ul pDS]Liwr Chat te can bring Elie sạme inkallifupnE g 

Ei": : VU k t1 iTUPHE 0rwe 
hề BIẾT In deữ mỹ # mạryelaus foree ïn any urJanization == particularlz 
h2 : I:OEVEIOHIHN ðVarseas nlaFkets- TT ÿöÙ œan Fefar +hÌls SE Ch 
©0- äIy96- W0, can con5sider:a ảnh Tạp Mr, nïeu. reiet tHiš material 
¬ :  Hấc „ Hiệu; gleaa aliEazE hĩ CC 
¿all Ile for ndd{tipnal tnfbfaiati0n, z› HlEäd5E colEact hĩm đÌrertE, ũn 


TFRanks „ 


Tản] 
đc 


Eũlầer+‡ Ji Ca tœ 


502 


Ch.21 - Hai Mươi Hai Năm Làm Việc Để Vui Hưởng Tuổi Về Hưu 


Robert Coate Assoclates, lnc. 
PO Box 247 
Tiburon, California 


Ngày 17 tháng 11, 1975 


Ông Steven Bechtel, Jr. 

Chủ tịch 

Bechtel Corporation 

50 Beale Street 

San Francisco, California 94105 


Sfeve thân mến, 


Ông Khương-Hữu Điều là một người Việt Nam tí nạn đã cùng vợ đến tại San Francisco. 

Trong số những người Việt Nam tôi gặp và cùng lam việc chung, không ai gây ân tương tốt 
với tôi bằng ông ta. Bây giờ ông đã tới đây để bắt đầu một cuộc sống mới nên tôi tỉnh 
nguyên viết thơ giới thiệu ông Điêu tới một số người tôi tin sẽ biết trân quý một công tác 
viên hội đủ những đúc tính đặc Điệt tại bất cứ đất nước nào. Sau đây là một vài điểm nổi 
Đát: 

- Ông Điểu có bằng cấp Master về Engineering của MIT; đương nhiên ông biết Anh ngữ lưu 
loát. 

- _ Ông là người sáng lập và làm Tổng giám đốc Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam. 

Tôi đã bỏ công nghiên cứu việc làm của tổ chúc nầy, tới thắm viếng các cơ sở của họ -- 

luôn cả khu Kỹ nghệ mà tôi nhận thấy là tân tiến hơn bất cứ nơi nảo tôi viếng thắm bên Á 
Châu. Ông Điều thuyết phục thương lượng, đối đáp và làm trắm điều cần thiết để biến một 
dự án thanh hiện thục. ông cũng tỏ ra thông hiểu về các vẫn đề tài chánh cũng như về kỹ 
thuật. 

- _ Tôi có đến thăm nhà ông tại Sài Gòn và gặp các bạn hữu của ông nữa. Ông đã đứng ra 
sáng lập hội Phát Triển Hoa Kiểng duy nhút ở Việt Nam và ngôi nhà của ông là một nơi 
trưng bảy hoa và cây kiếng. 

- _ Ông là một công dân toàn diện đảm nhiệm những chức vụ như Thứ trưởng Bộ Kính tế 
của Việt Nam, hoặc trong các tổ chức và hội đoàn khác nhau cũng như làm Chủ Tịch Hội 
V/ệt- Mỹ. VÌ. 

- Ông hãng hái tham g/a các tổ chức quốc tế và quen biết nhiều nhân vật quan trọng 
trong hang chục các quốc gía Á châu và Trung Đông. 


Ở vào tuổi 44 ông Điểu còn khoẻ mạnh và có một tính thần vững mạnh mặc dầu cuộc đời 
ông đã bị tiêu tan vị lập trường ủng hộ Mỹ của mình. Tôi tín tưởng ông cũng sẽ giữ được 
nêm hãng say lam việc hữUu hiệu ở đát nước nâãy cũng như sế là nguồn cảm hứng tuyệt với 
cho bát cứ tổ chức nao, nhút la cơ quan muốn phát triển thị trường ở nước ngoai. Nếu ông 
có thể giới thiệu ông Điêu với nơi nào có một việc làm cho ông thì xín liên lạc thẳng với ông 
ấy hoặc gọi cho tôi để biết thêm chỉ tiết. 
Tôi xín cảm tạ. 
Robert L. Coate 

503 


Đông øấp Tây 


Khoảng một tuần sau đó, trong lúc tôi đang lo việc mua trang bị cho nhà hàng Pháp trên 
Union Street, chuông điện thoại reo vang. Ơ đầu dây, ông Polvi, Chủ tịch của Bechtel Hydro 
and Communities Division muốn nói chuyện với tôi. 





Chủ tịch của Bechtel: Robert PolVi, Engineering Hall of Fame, 
mướï tôi vào lam sau lần nói chuyên điện thoại đầu tiên 


Ông nói ông chỉ có việc làm với chức vụ Phụ tá Giám Đốc Dự Án cho tôi thôi. Tôi trả lời là 
một người tị nạn như tôi không thể đòi hỏi gì hơn về điểm nầy và cho biết hiện giờ tôi đang 
điên giấy tờ đặt mua một máy pha cả phê cho một tiệm ăn nhỏ. Ông tỏ ra hơi ngạc nhiên 
và hỏi khi nào tôi có thể đi làm với Bechtel được. Tôi nói ngay ngày hôm sau và tôi bắt đầu 
làm với Bechtel trong 12 năm kể từ đó. 


Chúng tôi hết sức bàng hoàng và đau buôn khi Bob qua đời một năm sau. Với niêm thương 
tiếc sâu đậm, chúng tôi dự lề vĩnh biệt Bob tại nhà nguyện Lone Mountain College Chapel. 
Chúng tôi nhớ Bob rất nhiêu và môi năm vào mùa Giáng Sinh, Marie và tôi tới thầm Margy, 
vợ của Bob, sống ở Berkeley. Chúng tôi cũng thường dùng cơm trưa hay tối với Margy. 





.. na ' 
rại nhà của Margy 2011 Ông Robert Coate, 1975 nay đã quá cố 





504 


Ch.21 - Hai Mươi Hai Năm Làm Việc Để Vui Hưởng Tuổi Về Hưu 





Là amem.—==' 


__ Toä nhà Bechtel cao óc mâu đen 
nấm tận bên trái của trung tâm hình chụp 


Trụ sở chính của Bechtel, San Frarìcisco 
Tồi đã học hỏi được gì vê Bechtel Corporation trong 12 năm làm việc tại đây? 


Phải nói rằng tôi rất khâm phục sự thành công của công ty khổng lồ do một gia đình làm 
chủ liên tục trong bốn đời. Suốt thời gian đó, gia đình Bechtel được may mắn và diễm phước 
có bốn đời con trai học hành giỏi và được huấn luyện đúng đắn để lãnh đạo công ty có hiệu 
quả. Đây là công ty xây cất và kỹ thuật do tư nhân làm chủ lớn nhứt Hoa Kỹ. Trụ sở chánh 
của công ty đặt ở trung tâm San Francisco. (Xin xem hình chụp.) 


Bechtel tham dự vào việc xây cất đập thủy điện Hoover trong thập niên 1930. Từ đó tới 
nay, công ty này đã thực hiện nhiều công trình xây cất nổi tiếng với những giao kèo đáng 
giá hàng tỷ dollars môi dự án như nhà máy lọc dầu, lò sản xuất điện nguyên tử, đường hầm 

505 


Đông øấp Tây 


English Channel Tunnel, hệ thống xe Bart San Francisco, phi trường quốc tế King Fahd ở 
Dammam, phi trường quốc tế Saudi Arabia Riyadh, phi trường quốc tế ở Hương Cảng, đường 
hầm Big Dig ở Boston, thành phố kỹ nghệ Jubail ở Saudi Arabia, kể cả việc chuyên chở và 
ráp đặt hơn 35,000 trailers và mobile homes cho nạn nhân trận bão Katrina ở Mississippi ... 


Công việc mới của tồi ở Tần Thể Giới 


Tôi khám phá ra vai trò của một phụ tá giám đốc dự án rất tốt vì nhiêu dự án ở Bechtel có 
ngân quỹ lên tới vài tỷ dollars. Ở công ty, chức vụ của tôi tương đương với cấp đại tá” 
trong quân đội. Nhiêu đồng nghiệp cho tôi biết số người được lên tới cấp tướng rất hạn chế 


và có việc ky thị. 


Chỉ ít lâu sau khi tôi gia nhập Bechtel, tờ báo của công ty có đăng một bài về tôi như sau: 


Tờ "Bechtel News” được phát hành hàng tháng tới tay nhân viên của Bechtel trên 


toàn cầu - Tập 12, Số 3, Tháng 3, 1976 
Một Giấc Mơ Tiêu Tan Ở Việt Nam 
H&CH'S Điều Lập Lại Cuộc Đời Mới Ở Hoa Kỳ 


506 





Bechtel 


HE gỤI Em S8 TỚI [G NET CS 


A Dream €;rumbles In Vietnam 


H&CFˆs Dieu Finds a New Life in The U.S. 


Cà" April Z3, 1875 — oniy đdays haiqre 
the fall af 5Auth: VIiatriam — huarg Huu 
Die\t waø lì is Salãnan cflics. 

Dlgu wszs prgsldent qf the Indluslrial 
EBavelnmmenl Hank 6Ï Vietnam, Ihe pñÌn- 
nacla pñninl œf aä caresr thai Inplurlsri 
Irlxndsmmnn wlIh ñffircials of 1+1 naliann, 
|laãadigrehil rôfa5 In pñnrnetlnlmiin 6øulHIraäl 
Rñnd rraffBslnnnl nraanlzallann, and +# 
ññ HUIHöF wWéhösp wafrkäs ñnñnpnearelL In 
|#Urrais gmm1(Ì rtrar1azinag, 

lÄ, [IHi6TnIE E8ÍI |nfEZFUSISFI T8 WGFTE, lÍ 
Uwzs.Ir0tẢ(đ tha LÍ.5, E¿Tnihag5y, WVhiElT BmH- 
|JSLEO ?mi Ea rẽlItLirrt fñ Eïiã hHGIRBG ñTI FBBIE 
f1 fiortam1 lẽHer. ¿À4 shnrL whilg Idter, 
Hœ ñänenegd lig 1eller? 0n lhẽ DBresegiiGe GÌ 
HFt Ernliassy s'all mearnlirgr. ÍL aulhurtzed 
hưn ang híá wifa, Maria, Ea leävp SÓUtH 
VIeftiigdrrl. 

'*Húw suon?'?) hiệu asked, 


""Xnu Tave alhoUut 3ñ minutes, the 


taH rember raplled 

Bieu ññncl Miarile gqraBbed twăa sn1elielä, 
IlirEvw t1 œäspalin|l clothlng, and teiL Tới 
la Saigon ñirpprL, Everylhing gisa — 





Maiin #armd Khuong Huu Điệu 
an rooflap aøÍ thelr Saigan luànre, 


BLlsifEšš, nñúofrie, cär, LiéuLl'šS hãng [af 
nam developnrmmenit of hiã netlön = 
a became meanindless mm thạ callaps 
I4 IramiewrnrK ðf a llfe C2IsLl hd waorxed 
1 hHzaftcl tạ EbìuLulld 

WWithin gurä, DieLl ñmđ Miarle vưữrữ ôi 
thpir wav  Dy Ủ.5 jhÌfr Forcg plinne ta 
Guam ñä gBarl| di the evacuallon eltan 
|nivaøiving thạusanitfs ö[ V|ztngan6sẽ- 


— di 


Published Every Mlonth For 


Bechitel Employees Worldwide 


Volurne 12, Humber 3 
Miarch 197B 


Tariay, HisLt wrEs lar đgchizl aã an 
aiegistanl nrr|Rzl manngEr lar te Tiydrn 
anri Cammnurmiv Eagililiee Dt2isfar: mì h8 
Hirmrmnrt tHỉie. 

VWWliBr le all S5gIiq0:t, Fliš⁄ ãH1ÍE [10ãE®- 
2191714 webr# trf1fPfimewdad In lá Garry0ttgl ban 
— at S200 r1 œ1šh. Àlle? Guafrl, nẽ a1 
M4äfir wwHfI{ tö Gan F*endlntfmri, Œallfũr= 
nịÌn, Wwhpnre thứ tiqupHÌd ãt4yứđ ñ miöï1H. 
Th ÍLLIr pm adred HÌgak, Eiui Elïiát rớ< 
fTI8IfIEd Hiisy. 

HE sẽrverl  chmirinrhqi HnÍ H VinlriärTr:- 
#t @vi6Ul81|GTf( Iträrtã@fT18Đ51 Eennifiltếe 
al 2gndlatdt Hntll ã &öfrnipglalg S1fäI113#t 
— Hũy Muehlnsarge:, whio hai seeft a 
f10W'sEØaner phúốtg dÍ Dieo — 8cicd gs 
söansor föt Dieu and Migrie, and taoök 
theưn Intb hs Sarnla Barbara horne 

đÑ[tuf Iwll miHHE15, DinH camig narth Ea 
Húrklay ì seadfrchi gÍ Wwrcsrk, Eirtllr:fq H [asi 
DœcernbBdar H1 BĐứchIBl. 

À|l[Ef @qfñUIDAU mđ1đgHg EU [ititle 

fam Tìie Lựcee Ye@rsin (II. sữhedl] In 
tHaim, DĐiaàu cam 1á tha LÍ,5. fọf I%|4 ađ- 

tancfdl œd11Eäliön, Pịẽg gáarrnedt a H.5. ai 
riechanieal enginggring lrarm Lafayetle 
College in Easten, Pannsvlvania |n 
1855, and an engineerinn miaster`s [roi 
Mlassachusettz Insritule mỉ Technalagy. 
He wñrked hišs waãy throöugh cclleqe 
washing sllshes. 

The deavagiatlng lurr: 8Í evenls in 
tHRII'# lifn hasrL đarnBønerl his œullaöEk 

"" hayn In be hũnesf nnounh tñ saw 
FlTãF ñí lim F hãve raijfä15 ñBaUHÍ[E whaäit 
hanjipned  Yet | règard mự gareer Ìn 
\'ltnmam as Farl Cine ñĩ my le. ÍVs na! 
Hmw l havœ äã new lẽ th chäanee 
kñ hth{rf In imäakEe ai zœmrllaiiriar '* 


Ch.21 - Hai Mươi Hai Năm Làm Việc Để Vui Hưởng Tuổi Về Hưu 


Vào ngày 23 tháng 4, 1975 - chỉ vải ngày trước khi Miền Nam Việt Nam sụp đổ - ông Khương 
Hữu Điểu còn hiện diện tại văn phòng của mình ở Sải Gòn. 


Trong thơi kỷ đó, ông Điêu giữ chúc vụ Tổng. giám đốc Ngân Hàng Phát Triển KƑ ⁄ Nghé Việt 
Nam. Ở cao điển trong sự nghiệp của minh, Ông đã quen Điết với các yếu hân của 14 quốc 
gia, giữ những chức vụ lãnh đạo trong nhiều tổ chức văn hóa và chuyên nghiệp, cũng như 
/a tác giả của nhiều bài viết được đăng trên nhụt báo va tạp chí. 


Một cú điện thoại lam gián đoạn Công Việc của ông. Tòa đại sứ Mỹ kêu cho biết ông cần về 
nhà để đọc một lá thư quan trọng. 1t lâu sat, Ông mở lá thơ ra đọc trước sự hiện diện của 
một nhân viên tòa Đại sứ. Ông được cho biết ông và Marie vợ ông, có thể rời khỏi Việt 
Nam. 


'Bao giờ thì đï?” ông Điều hỏi. 
"Ông có 30 phút “ người nhân viên trả lỚi. 


Ông Điều và Marie lấy vội hai túi xách, nhét vào một vài thứ quần áo cần thiết rồi đi lên phi 
trường ở Sai Gòn. Mọi thứ khác như công việc làm, nhà cửa, xe hơi, hoải bão phát triển đất 
nước... bỗng chốc đã trở thành vô nghĩa khi cả một dự tính cho cuộc đời ông Điểu bỏ bao 
công lao vun đắp về trước đã tiêu tan theo máy khới. 


Chỉ vải giờ sau, ông Điểu và Marie đã ngồi trên máy bay của Không Quân Mỹ trực chỉ đảo 
Guam trong chương trình di tản láng ngân người Việt Nam. Bây giờ ông Điều làm với Bechtel 
Với chức vụ Phụ tá giám đóc dự án cho /Jydr0 and Comưnurnity Facilities“ tại văn phòng 
trưng ương. Khi rơi khỏi Sai Gòn, tất cả tải sản của ông được dựng trong mót túi xách tay 
va 150 dollars tiên mặt. Tư Guam, ông va Marie di chuyển tới Camp Pendleton. Họ ở lại nơi 
đây một tháng và phải đối mặt với một tương !Iai không mấy sáng sủa. Nhưng ông Điều vẫn 
rát bán việc. 


Ông làm Chủ tịch Ủy Ban điều hành di tản tại trại Pendleton cho tới lúc một người hoàn toản 
xa lạ tên là Roy Muehlberger nhìn thấy tấm hình chụp ông trên mất báo. (ng nây đứng ra 
bảo trợ ông Điêu và Marie rồi đua vợ chồng họ về sống trong nha của mình ở Santa Barbara. 


Hai tháng sau, ông Điêu dọn lên miền bắc ở Berkeley để kiếm việc làm. Tháng mười hai vừa 
röi ông vao lam với Bechitel. 


Sau khi ra trường Lycée Yersin ở Đà lạt với hạng tối ưu, ông Điểu qua Mỹ tiếp tục việc học. 
Ông đậu bằng B.S. về Mechanical Engineering tại Lafayefte College ở Easton, Permsylvaria 
vào nắm 1956, và lãnh bằng Master về Engineering của MIT (Massachusetts Institute of 
Technology). Ông đi rửa chén để tự trả tiền học. 


Những Điển cổ đây tai họa xảy ra trong đời mình đã không làm ông xuống tính thân chút 
rào cả. 


507 


Đông øấp Tây 


"7ôj thực lòng thú nhận rắng đôi khi tôi tiếc nuối những gi đã xảy ra. Tuy nhiên, tôi coi sự 
nghiệp của tôi ở Việt Nam như là Chương Một của đời mình. Giờ đây, tôi có một cuộc đời 
mới... có cơ hội để xây dụng... đề đóng góp. “ 

*% 


*x  % 


Lúc đầu, Bechtel muốn đưa tôi vào làm ngành Business Development/Phát Triển Kinh Doanh 
vì tôi quen biết nhiều đồng nghiệp trong tổ chức APO (Asian Productivity Organization) ở 
Tokyo. Họ thuộc thành phần nội các hay các nhân vật cao cấp trong lãnh vực phát triển 
kinh tế tại nhiêu quốc gia như Đài Loan, Hong Kong, Singapore, Phi Luật Tân, Nam Dương, 
Iran, Thái Lan, Nam Hàn, Nhựt Bổn, Mã Lai, Pakistan, Ấn Độ, và Sri Lanka. Công việc phát 
triển kinh doanh nầy không đòi hỏi phải có bằng về PE (Professional Engineer) nhưng ngược 
lại tôi sẽ phải thường xuyên có mặt tại nhiều nơi trên thế giới. Tôi phải giải thích cho công 
ty Bechtel hiểu rằng vì chúng tôi là người tị nạn sống ở San Francisco, tôi không sao yên 
tâm để Marie, lần đầu tiên trong đời mình, sống đơn độc tại một thành phố xa lạ một thời 
gian lâu dài được. Cảm tạ Thượng Để, Bechtel tỏ ra rất thông cảm và cho tôi làm việc tại 
San Francisco. Sau này nghĩ lại, một trong những thành quả trong cuộc đời sự nghiệp của 
tôi là được làm việc tại trung ương San Francisco liên tục 12 năm trong lúc các dự án tôi 
phụ trách được thực hiện tại những xứ như Saudi Arabia, New Zealand... 


Việc làm đầu tiên của tôi ở Bechtel là tìm cách đối phó với tỉnh trạng lạm phát đang đe dọa 
dự án đập Gury ở Venezuela. Tôi rất may mắn là khi ở bên nhà, tôi đã liên tục phải đối đầu 
với vấn nạn lạm phát phi mã của nền kinh tế thời chiến. Tôi áp dụng kinh nghiệm đó để giải 
quyết một cách thỏa đáng trường hợp của dự án đập Gury. 





Đhí trường Riyadh, thủ đó của Saudi Arabia 


508 


Ch.21 - Hai Mươi Hai Năm Làm Việc Để Vui Hưởng Tuổi Về Hưu 


Dự án kế tiếp tôi phụ trách đáng giá nhiều tỉ dollars và liên quan tới phi trường quốc tế King 
Khalid International Airport (KKIA) ở Riyadh, thủ đồ của Saudi Arabia. Bechtel đứng ra thực 
hiện công trình xây cất thay mặt cho chánh phủ Saudi. Tính tới ngày khánh thành vào năm 
1983, phi trường nây lớn nhứt thế giới vê diện tích khởi thủy (225km2). Tới năm 1999, một 
phi trường lớn hơn cũng ở Saudi Arabia là King Fahd International gần thành phố Dammam 
được xây xong. Đây cũng là một dự án do Bechtel đảm nhận. 


Trong dự án phi trường, tôi có trách nhiệm thiết kế vê kỹ thuật hệ thống điêu hòa không 
khí để làm mát toàn thể phi trường nằm giữa sa mạc với nhiệt độ trung bình tối đa lên tới 
113F. Hệ thống này gồm 5 máy lạnh "*compressors-chiller” khổng lồ có công xuất 5000 kw 
môi máy. Trong suốt đời làm việc, tôi chưa hê gặp máy nào lớn như thế cả. Điêu đáng chú 
y nữa là phi trường có một diện tích cảnh quan lên tới 500.000m2 bao gồm hơn 225.000 
cây cỏ đủ loại, gồm bụi cây và loại mọc che mặt đất. Tất cả những cây trồng nơi đây đã 
được lựa chọn để có thể chịu được khí hậu khô cằn của địa phương. Có cả một hệ thống 
đặt ngầm dưới đất để tự động tưới cây khi cần. Phi trường nầy có thể được dùng làm bãi 
đáp phụ cho phi thuyên Space Shuttle của NASA nữa. Tôi còn nhớ một sự kiện không được 
chỉnh lắm. Trên nóc *dome” chánh của phi trường, vì vô ý, có trang trí nhiều hình ngôi sao 
David của người Do Thái. Dĩ nhiên, điều nầy không thể chấp nhận được đối với hoàng gia 
Arabe đương thời! 


Làm xong dự án phi trường ở Saudi Arabia, tôi được thuyên chuyển qua dự án *Gas to 
Gasoline” dùng khí thiên nhiên để biến chế ra xăng chạy xe hơi của Tân Tây Lan. Nước nầy 
có ít dự trữ dầu hỏa nhưng nhiều khí thiên nhiên. Năm 1980, công ty New Zealand Synfuels 
Corporation mướn Bechtel xây một nhà máy để khai thác nguồn năng lượng dồi dào đó tại 
Waitara. Đây là nhà máy thương mại loại nây đầu tiên trên thế giới sản xuất xăng có chỉ số 
octan cao tử khí thiên nhiên. 


Vị thiếu nhân công cần thiết trong việc xây cất, Bechtel đi tới quyết định dùng *modules“” 
để xây một phần của nhà máy đặng có thể hoàn tất dự án đúng hạn kỳ. Công ty Hitachi- 
Zosen của Nhật Bổn được dùng để chế tạo tất cả 76 `modules.” Mỗi cái nặng 650 tấn được 
chở tới Tân Tây Lan trên những chiếc tàu hạng nặng. Tới nơi, người ta huy động những xe 
tải loại đặc biệt để chở những *modules” nầy trên đoạn đường dài 24 cây số tới nhà máy. 
Đây là một trong những công trình chuyên chở trên bộ lớn nhứt tử trước tới nay. 


Công trường còn bị đe dọa bởi hiện tượng hóa đất thành chất lỏng nếu gặp động đất. Để 
giải quyết, công ty cho đào 500 cái giếng sâu 25 thước để bơm nước tích tụ ở dưới mặt đất 
ra ngoài. Dự án được hoàn tất đúng kỳ hạn vào năm 1985 và nhà máy có thể sản xuất 
khoảng 14.500 thùng dầu mỗi ngày. Đây là cơ sở thương mại lớn nhứt trên thế giới biến 
chế khí thiên nhiên ra dầu xẵng. 


Sau dự án đó, Bechtel muốn tôi qua làm với chương trình phát triển kinh doanh thời hậu 
chiến ở Việt Nam. Ngày hồm nay, sau nhiêu năm trời, nhờ được đọc các tài liệu đã giải mật 
(xin xem bức thư của tổng thống Nixon gửi cho Miền Bắc) nên tôi hiểu biết nhiều hơn về 


509 


Đông øấp Tây 


chuyện bên trong của những triển vọng làm ăn của các công ty Mỹ vào thời điểm đó. 


Thơ Tổng Thống Nixon Gởi Cho Bắc Việt ¬ 
[BAN VAN CỦA THONG ĐIẸP TONG THONG HOA KY Gởi TƠI THU TƯƠNG NƯỚC DÂN CHU 
CỘNG HÒA VIỆT NAM.] 


'Wgay 1 Tháng 2 1973 


Tổng thống muốn báo để nước Dân Chủ Công Hòa Việt Nam thông hiểu về các nguyên tắc 
chỉ đạo cho sự tham gia của Hoa Kỹ vào việc tái thiết thời hậu chiến của Miễn Bắc Việt Nam. 
Như điều 21 trong Thỏa Hiệp Chấm Dút Chiến Tranh Va Vấn Hồi Hoa Bình Ơ Việt Nam ký 
kết vao ngay 27 tháng Giêng, 1972 tại Paris đã ân định th! Hoa Ky sẽ tham gia theo chính 
sách cố hữu của mình. Các nguyên tắc đó như sau: 


1) Chánh phủ Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỹ sẽ đóng góp váo Việc tái thiết thời hậu chiến tại 
Miền Bắc Việt Nam một cách vô điều kiện. 


2) Nghiên cứu sơ khởi của Mỹ cho thấy những chương trình tái thiết thời hậu chiến ma Hoa 
Kỹ có thể viện trợ dưới hình thức grant-in-aid sẽ lên tới khoảng 3,25 tỷ dollars trong 5 nắm. 
Những loại viện trợ khác sẽ được hai bên thỏa thuận sau. Việc ước tính nầy có thể được 
điều chính tuy theo những cuộc thương lượng đi váao chỉ tiết giữa chánh phủ Hoa Kỹ vả 
chánh phủ Dân Chủ Cộng Hỏa Việt Nam. 


3) Hoa Kỹ sẽ đề nghị với nước Dân Chủ Cộng Hòa Việt Nam việc thành lập một Ủy Hội Hỗn 
Hợp Mỹ- Bắc Việt Về Kính Tế trong vòng 30 ngày kể từ ngày của thông điệp nầy. 


4) Ủy Hội nầy có trách nhiệm hoạch định những chương trình tái thiết Bắc Việt để Hoa Kỳ 
có thể đóng góp vào. Việc tham dự của Hoa Kỹ tùy thuộc vào những yếu tố như: 


(a) Nhu cầu của Bắc Việt tùy theo sự xáo trộn do chiến tranh gây ra; 
(B) Nhu câu của Việc tái thiết thời hậu chiến trong lãnh vực canh nông và kỹ nghệ 
của nên kinh tế ở Bắc Việt. 


5) Thành phần trong Ủ y Hội Kinh Tế Hỗn Hợp gồm số thành viên chia ra đồng đều đại diện 
cho hai bên. Hai bên sẽ thỏa thuận VỀ một phương thức điêu hanh chương trinh tái thiết 
Bắc Việt do Hoa Kỳ đóng góp. Ủy Hội sẽ hoàn tất nhiệm vụ trong vòng 60 ngày kể từ ngày 
thanh lập. 


6) Thành phân hai bên trong Ủy Hội sẽ hành sử theo nguyên tắc tôn trọng chủ qU, yên của 
na, không can thiệp vao nội từnh của nhau, Đảo đảm sự bình đẳng và quyên lợi của nhau. 
Địa điểm làm việc của các thành viên trong Ủy Hội sẽ được Hoa Ky và nước Dân Chủ Công 
Hòa Việt Nam đồng chỉ định. 


310 


Ch.21 - Hai Mươi Hai Năm Làm Việc Để Vui Hưởng Tuổi Về Hưu 


7) Hoa Kỳ quan niêm việc thực thi những nguyên tắc nêu trên sẽ cổ võ liên hệ giữa Hoa Kỷ 
va nước Dân Chủ Công Hỏa Việt Nam vé mặt kính tế, thương mại và những lãnh vực khác 
nữa. Ngoài ra nó cũng bảo đảm cho một nền hòa bình ổn định và lâu dâi ở Đông Dương. 


Những nguyên tắc trên phù hợp với tính thần Chương VIII của Thỏa Hiệp Chấm Dút Chiến 
Tranh Va Vấn Hồi Hoa Bình ở Việt Nam được ký két tại Paris ngây 27 tháng Giêng, 1972. 


Vấn đề Mỹ viện trợ tái thiết Bắc Việt là một trong những khúc mắc quan trọng chưa được 
giải quyết xong của cuộc thương thuyết trong vòng bí mật giữa Kissinger và Lễ Đức Thọ. 
Cuộc thương thuyết nầy kéo dài cho tới buổi họp chót khi hai bên ký tắt vào bản thảo cuối 
cùng của Hiệp Định Ba Lê trong ngày 23 tháng Giêng - đúng bốn ngày trước khi hai bên 
chính thức ký kết Bản Hiệp Định Ba Lê vào ngày 27 tháng Giêng, 1973. Vào những phút 
cuối của cuộc thương thảo, Lê Đức Thọ vân cố đòi thêm tiên viện trợ. Vì dư biết Hà Nội đã 
chấp thuận bản thảo cuối cùng của Thỏa Hiệp Ba Lê nên Kissinger không thấy cần thiết phải 
đồng ÿ trả nhiêu hơn số tiên 3,25 tỷ dollars do Nixon đưa ra. 


Tuy nhiên, vấn đề chính ở đây không phải là thêm bớt một vài tỷ dollars mà là thái độ cố 
chấp của chế độ cộng sản Hà Nội đòi hỏi phải coi số tiên đóng góp của Mỹ là "tiên bôi 
thường những tổn thất chiến tranh do sự xâm lược quân sự của Mỹ gây ra tại Việt Nam.” 


Về phía chúng tôi ở Sài Gòn, việc nầy làm chúng tôi nực cười. Nói theo kiểu dân gian, Phạm 
Văn Đồng có thể đợi đến "Tết Congo” mới nhận được tiên của MỹI 


Tuy vậy, đề nghị của Nixon vẫn còn đó để Hà Nội sử dụng nếu muốn cải thiện liên lạc ngoại 
giao với Hoa Thạnh Đốn sau ngày ký kết Hiệp Định Ba lê hay bất cứ lúc nào trong tương 
laI. 


THỎA HIỆP VỀ CHƯƠNG TRÌNH TÁI THIẾT KINH TẾ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ HOA KỸ ĐỊNH 
NGHĨA NHƯ SAU: 


Mỗi bên sẽ thực thi những đề nghị của Ủy Hội Kinh Tế Hỗn Hợp ghi trong văn bản Tổng 
Thống (Mỹ) gởi cho Thủ Tuống (Bắc Việt) theo đúng những điêu khoản trong hiến pháp 
của mình. 


GHI CHÚ VỀ NHỮNG LOẠI VIỆN TRỢ KHÁC 


Vé vấn đé các loại viện trợ khác các nghiên cứu của Mỹ cho thấy những chương trinh thích 
hợp có thể lên tới từ 1 tới 1,5 tỷ dollars tùy theo nhu cầu về thực phẩm hay sản vật/hàng 
hóa của nước Dân Chủ Cộng Hỏa Việt Nam. 


Bechtel muốn tôi tiếp tục làm việc phát triển kinh doanh cho các dự án tái thiết thời hậu 
chiến của Việt Nam vi tôi có liên lạc mật thiết trước đây với Đại Sứ Bunker (ngày 5 tháng 4, 
1967 — 11 tháng 5, 1973.) Trong thời gian làm việc ở Sải Gòn, trong chức vụ Thứ trưởng 


511 


Đông øấp Tây 


Kinh tế và Tổng giám đốc Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ tôi thường được ông Đại sứ mời 
tới tư gia để tiếp xúc với các Thượng nghị sĩ, dân biểu và những yếu nhân người Mỹ đến 
thăm viếng Việt Nam. Tôi trình bày cho họ hiểu về những chương trình phát triển tôi đang 
thực hiện. Tôi đáp máy bay trực thăng từ mái nhà tòa đại sứ Mỹ đưa họ tới Biên Hòa, nằm 
trong vùng ngoại ô Sài Gòn, để đi thăm Khu Kỹ Nghệ và những trang trại nuôi heo và gà 
bằng bắp do USAID cung cấp. Chúng tôi tiếp tục cuộc thảo luận trong lúc dùng cơm tối tại 
tư gia của ông Đại sứ. Khi thành người ty nạn, tôi biết ơn Đại Sứ Bunker đã viết nhiêu thơ 
giới thiệu giúp tôi kiếm việc làm (xem Chương 15). 


Một bất ngờ lớn! 


Một buổi sáng tháng 9, 1978, tại cả hai cửa ra vào ở trụ sở trung ương của Bechtel, vài 
người đứng phần phát cho nhân viên công ty số báo tháng 9/10 của tạp chí Mother Jones. 


Đây là một tạp chí Mỹ khuynh tả chuyên đãng các bài báo loại điêu tra và những tin mới 
nhứt về chánh trị, môi trường, nhân quyền, và văn hóa. Trong trang 35, tôi đọc được những 
dòng chữ viết về mối liên hệ giữa tôi và Bechtel. 


`"The Bechtel File 

How The Master Builders Protect Their Beachheads 
By Mark Dowie 

I llustrations by Lou Beach 

SEPT/ OCT. 1978 

35 


xã?|EiI-H. tF¬5I:5 


cchreÍ will work fur | 
anvone +vÌtqœliasdr -ˆ 
can boarraw large sua 
GÝ mrianey. Xawhiere Ìš 
this múrpr evident than 
in Bechrel's eagerness 
tũ nartiripate In the re= 
cñfnstrtIction 0É Viet- 
Tim, ñ cnunittry whiase 
đestruction the Bechtel 
farmnlÏy sưpported 
\  thraugh generois giÍts 
HỊ. tù Hichard Nixan's 


= ..ướế. É |. carnphaigns, 
ve F 










J 
H 


NHI 









.._ =m=———— — TmmmE=———ml 


"Lập trường phi chánh trị của Bechtel được thể hiện rõ rệt qua sự sốt sắng của công ty 
muốn tham dự váo Việc tái thiết Việt Nam, một quốc gía mà gia đình họ đã dự phần váo tản 
phá qua Việc tích cực đóng tiên ủng hộ cuộc vận động tranh cử của Nixon. Sau khí chiến 
tranh chấm dút, Bechtel mướn Cựu Thứ Trưởng Kỹ Nghệ lưu vong, Khương Hữu Điểu, vào 
làm. Điều là người đã khám phá ra dầu thô ngoài khơi Việt Nam và cũng là bạn thân của 
512 


Ch.21 - Hai Mươi Hai Năm Làm Việc Để Vui Hưởng Tuổi Về Hưu 


Ellsworth Bunker khi ông nâãy làm đại sứ ở Miễn Nam Việt Nam. Lợi dụng sự quen Biết giữa 
Bunker và Điêu, Parker Hart, người tham vấn cho Bechtel ở Hoa Thạnh Đốn và cũng là cựu 
đại sứ Mỹ ở Saudi ArabBia, đến gặp Bunker vào tháng Ba năm ngoái với cớ để bản chuyên 
về việc phái đoân Mỹ (Mansfield-Woodcock) sắp qua Việt Nam. Mặc dầu mục đích chánh 
thúc là để bàn cấi về việc quân nhân Mỹ bị mất tích trong trận chiến, tờ memo của Hart gởi 
vê San Francisco ám chỉ Bechtel muốn nhắm vào việc khác nữa. Bunker nghĩ là cơ hội cho 
Bechtel làm ấn ở Việt Nam tuy thuộc vao kết quả cuộc viêng thắm của phái đoàn đặc biệt 
của Mỹ nây... “Bunker húa la ông ta sẽ cho tôi Biết về kết quả sau và đề nghị sẵn sảng giúp 
đố khi cần. 


Một trong những ngạc nhiên đầu tiên khi đi làm ở Bechtel là có lần tôi đi vào thang máy 
cùng một lúc với Caspar Weinberger, cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng và George P. Shultz, cựu 
Bộ trưởng Lao động, Bộ trưởng Ngân khổ và Bộ trưởng Ngoại giao. Sau nây tôi được biết 
hai ông đó cùng làm với Bechtel: ông thứ nhứt làm phó chủ tịch/tổng cố vấn còn ông sau 
làm chủ tịch. 





Caspar W/einberger George P. Shultz 


Caspar Weinberger, Bộ trưởng Quốc phòng thứ 15 của Hoa Kỹ làm phó chủ tịch kiêm tổng 
cổ vấn của Bechtel Group ở San Frarcisco. 


George P. Shultz, Ph.D., giáo sư về kính tế công nghệ ở MIT. Giữa năm 1974 va 1962, ShUItZ 
lam cấp chỉ huy ở Bechtel. Sau cùng ông trở thành chủ tịch của công tự. 





Đại diện Bechtel tại Hội nghị các Dự án Đầu tư thơi Hậu Chiến ở Việt Nam 
513 


Đông øấp Tây 


Về vấn đề phát triển kinh doanh, Bechtel muốn tôi tham dự một khóa hội thảo được tổ chức 

tại trụ sở của PG&E về đề tài "Những dự án đầu tư hậu chiến tại Việt Nam.” Ông Art Torres, 

Thượng nghị sĩ tiểu bang California đồng thời cũng là Chủ tịch đảng Dân Chủ ở California, 

đã đi thăm Việt Nam nhiêu lần là một trong những diễn giả chánh vào bữa đó. Tôi đưa ra 

nhận xét rằng chi phí sản xuất kỹ nghệ ở Việt Nam được lợi điểm có giới nhân công lành 

nghê, làm việc cần mân và lãnh lương thấp có lẽ vi Việt Nam thuộc nhóm "văn hóa cầm 
đũa” (Nhật Bổn, Trung Quốc, Việt Nam và Đại Hàn.) 


Ông Thượng nghị sĩ muốn cho mọi người thấy là ông biết nhiêu về Việt Nam và nói là tôi 
nói sai. Ông mới ở Cao Miên về và thấy người dân xứ nầy cũng dùng đũa để ăn. Tôi phải 
giải thích rằng theo lịch sử nhóm án đũa chỉ gồm bốn quốc gia được nêu ra mà thôi. Phân 
còn lại như Cao Miên, Ấn Độ, Pakistan, Phi Luật Tân, Nam Dương, Lào ... Ả Rập và các nước 
bên Phi Châu thuộc nhóm dùng ngón tay để ăn. Đối với các nước lân bang của Việt Nam 
như Cao Miên thi một số đã bị "Việt Nam hóa” nên dùng đũa. Thực ra, bên cạnh những 
người bị lai giống như Khmer Krom sinh sống ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long của Việt 
Nam trong những tỉnh từ Sóc Trăng tới Châu Đốc, còn có một cộng đồng quan trọng người 
Việt lập nghiệp tại Biển Hồ hay hồ Tonlesap bên Cao Miễn trong nhiều thế kỷ qua. Như Vậy, 
khi nói về dân chúng ăn theo cách nào, ta có thể kết luận phần còn lại như Châu Âu, Úc 
Châu và Nam Mỹ dùng dao và nỉa để ăn. 


Dự án tôi làm kế tiếp khá đặc biệt: nghiên cứu khả thi về loại bom mệnh danh là "*Peace- 
keeper Bomb Project” cho Bộ Quốc Phòng Mỹ. Đây là một "dự án bí mật được bật mí”: Bom 
nguyên tử được cất chứa bền trong một ngọn núi mà không có lỗi ra vào. Do đó không cách 
nào có thể bị phóng ra vì nhầm lẫn hay tai nạn cả. "Đừng tấn công chúng tôi vì chúng tôi 
CÓ một hâm chứa bom bí mật cho phép chúng tôi nội trong ba ngày sẽ tự động tiêu diệt 
bạn.” Nhiệm vụ của tôi là thiết kế phương cách cho một máy đào hầm để ngay sau khi nó 
đào tới mặt đất thi trái Dom có thể được tự động phóng ra. Điều quan trọng là làm sao 
_ — tránh khỏi bị vệ tinh quân địch 
phát hiện. Giải ¡ pháp của tôi là gắn 
ị những hỏa tiễn vòng quanh cái 
' *cổ” của máy đào hầm. Tôi tính 
.. sao cho các hỏa tiễn đủ mạnh để 
đẩy máy xuống sườn núi. 


Dự án tôi làm sau đó liên quan tới 
"Atomic Vapor Laser Isotope 
Separation (AVLIS.) tại Lawrence 
Livermore National Lab. Thủ tục 
kiểm soát an ninh/security 
clearance nơi đây rất nghiêm 
_ ngặt. Mặt sau thẻ nhân viên của 


Thẻ an rrnh do Lawrernce Liverrmore National Laboratory gi : K ki : _ năng phát 


câp cho nhân viên Bechtel 1987 


1UONG-HUU, D 
97021 


*Y"† / 


sạnatuaeo - 





5314 


Ch.21 - Hai Mươi Hai Năm Làm Việc Để Vui Hưởng Tuổi Về Hưu 


Một trong những thử thách hắc búa nhứt là làm sao tách rời một cách hữu hiệu và ít tốn 
kém một loại đồng vị/isotope nào đó của một nguyên tổ hóa học ra khỏi các đồng vị khác 
để có thể dùng đồng vị đã được tách rời vào những mục đích y khoa, năng lượng hay sản 
xuất vũ khí. Thông thường thì việc tách rời các đồng vị được thực hiện qua kỹ thuật khuếch 
tán khí/gaseous diffusion tại cơ sở ở Oakridge, hay kỹ thuật khí ly tâm/gas centrifuge được 
áp dụng bên Tran bây giờ. Giờ đây, các khoa học gia và kỹ sư của Lawrence Livermore Lab 
đã phát minh ra một kỹ thuật tối tân hoàn toàn mới mẻ và hữu hiệu dùng tia laser để tách 
rời đồng vị/laser Isotope separation (LIS). Kỹ thuật nây dựa vào hiện tượng là tuy những 
đồng vị trong một nguyên tố giống nhau về phương diện hóa học nhưng lại hấp thụ các 
màu của tia laser một cách khác nhau. Do đó, có thể điều chỉnh tia laser một cách chính 
xác để ion hóa các nguyên tử trong một đồng vị nào đó rồi dùng điện năng để thu thập 
chúng trên những tấm địa. LIS được phát minh đầu tiên trong thập niên 1970s như một kỹ 
thuật ít tốn kém và ổn định với môi trường để cung cấp chất uranium mạnh hơn dùng trong 
các lò máy phát điện nguyên tử cũng như những vật liệu nguyên tử đặc biệt thiết yếu cho 
nhu câu an ninh quốc gia. Trong những năm qua, khoảng 2 tỷ dollars đã được đầu tư vào 
Lawrence Livermore Lab để cải tiến kỹ thuật mới mẻ đó và chứng minh sự khả thi của nó 
với một nhà máy thí điểm đúng tầm cỡ và được trang bị đầy đủ. Mục tiêu nầy đã được thực 
hiện vào những năm đầu của thập niên 1990 cho việc tách rời các vật liệu nguyên tử đặc 
biệt và vào những năm cuối của cùng thập niên cho việc làm uranium mạnh nhằm mục đích 
thương mại. 


Tới lúc này, tôi đã làm việc 12 năm với một công ty quốc tế khổng lồ tại San Francisco. Suy 
gầm lại, trong khoảng thời gian đó, tâm trạng tôi hoàn toàn không giống. chút nào khi tôi 
còn làm việc ở bên nhà. Trước 1975, mục tiêu chính của tôi là giúp phát triển đất nước đặng 
có thể thi đua một cách đúng đắn với những "con hổ nhỏ” của Á Châu, những quốc gia lân 
bang của mình. Động lực trong tôi lúc đó là làm việc cho Việt Nam với niêm hăng say. Bây 
giờ ở Bechtel, dự án tôi đảm trách nhằm xây cho quốc vương xứ Saudi Arabia một phi 
trường quốc tế tại Riyadh, thủ phủ của nước nây. Tôi luôn phải hoàn tất nhiệm vụ một cách 
tốt đẹp cho xứng đáng với đồng lương tôi nhận để sống. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình 
chẳng khác chi người lính Lê Dương đi đánh mướn ở hải ngoại. Tất cả chỉ vi tiên lương mà 
thôi chớ không có lửa thiêng! 


Thử Thách Trong Một Công Ty Nhỏ 


Quá Nhiêu Việc Hoặc Chết Đới! 
Feasf or Farninei 


>c—_ - 


Sam ‹ Ï©GœSé 





Đông øấp Tây 


Stanford Hospital 


Công việc tại Bechtel nhiều thích thú nhưng khi hàng ngày phải lái xe hơn 100 miles để đi 
làm quả là mất thì giờ và một gánh nặng. Tôi may mắn có chọn lựa khác là qua làm với 
người bạn tốt tên là Joe McQuillan ở San Francisco. Tôi thương lượng với Bechtel về phúc 
lợi trong quỹ hưu bổng của tôi sau khi đã làm việc được 12 năm để qua cộng tác với Joe. 


Đương nhiên chuyện lái xe 100 dặm Anh để đi làm mỗi ngày không phải là lý do duy nhứt 
khiến tôi nghỉ ở Bechtel. Động lực chính là tôi coi Joe như một người bạn đáng tin cậy và 
công ty tham vấn kỹ thuật của ông chuyên về một công việc tôi thích. Tôi phải công nhận 
trong 12 năm tôi làm việc ở Bechtel công ty nầy đối xử tốt với tôi nhưng tôi luôn bị căng 
thẳng tinh thần và ước mong có nhiều thời giờ hơn với gia đình. 


Ông Polvi, chủ tịch Bechtel, có lòng tốt tổ chức cho tôi một bữa tiệc chia tay tại trụ sở nổi 
tiếng của "Engineers Club” ở trung tâm thành phố San Francisco. Tôi được công ty tặng một 
chiếc đồng hồ đeo tay thật tốt, một máy thấp độ kế-hàn thử biểu-phong vũ có gắn nhãn 
hiệu của Bechtel để giúp điều chỉnh nhiệt độ ở trong nhà cho được thoải mái và một bức 
thơ tiên đưa đầy hảo ý. 

Bechtel CIvil. Inc. 

EngIneers-Constructors 


R.L.Polvi P.Ơ. Box 3965 
Chủ Tịch Fifty Beale Street 
cA 94119 San FrancIsco, 


Ngày 9 tháng 12, 1967 
Ông Điều thân ái: 


Thay mặt cho tổ hợp Bechtel, tôi xin bày tỏ lòng trân trọng của tôi vé những đóng góp của 
Ông trong suốt 12 năm Ông cộng tác với công ty cho tới khi Ông về hưu vào ngày 3 tháng 
10 nấm 1967. 


Suốt thời gian làm với công tự, Ông đã tỏ ra xuất sắc qua các công việc kỹ thuật Ông thực 
hiện trong các dự án ở Venezuela, Tân Tây Lan, Saudi Arabia và Hoa Kỹ. 


Lòng sốt sẵng, tận tâm với công việc kỹ thuật ông đảm nhiệm tại "H&CF DiVision, Bechtel 
Petroleum và Bechtel National Inc. “đã góp phân không nhỏ vào sự thành công của Bechtel. 
Tôi tín tưởng là những người bạn và đồng nghiệp của Ông ở Bechtel sẽ cùng hợp ý với tôi 
chúc Ông đồi dào sức khỏe và niềm vui trong những nắm tới. 

Thân ái, 
Ông Điểu Khương-Hữu Bob Polvi 
16 RIiverton Drive 
San Francisco, CA 94132 


5316 


Ch.21 - Hai Mươi Hai Năm Làm Việc Để Vui Hưởng Tuổi Về Hưu 


Làm sao tôi quen với Joe và công tác với công ty nhỏ của ông? 


Khi còn làm việc với Bechtel, tôi hết sức ngạc nhiên khi được biết dù có bằng M.Sc. về 
Engineering của MIT tôi vẫn không được phép ký tên vào những họa đồ của dự án. Tôi phải 
thi xong Professional Engineer (PE) mới được cấp giấy phép/license ký tên vào những họa 
đồ về kỹ thuật. Đây là cả một thách thức cho tôi ở Tân Thế Giới bởi vi tôi đã bỏ ghế đại học 
nhiều năm, từ 1957. Trong hơn một thập niên, kinh nghiệm đi làm chánh của tôi là quản trị 
chứ không liên quan gi tới việc tính toán kỹ thuật cả. 


Sau một thời gian căm cụi ôn lại bài vở, tôi đi thi ở San Francisco dưới sự giám sát của ông 
Joe McQuillan, người đại diện cho "*Sacramento Board for Professional Engineers, Land 
Surveyors, and Geologists.” Cảm tạ Thượng Để, văn phòng trung ương ở Sacramento thông 
báo cho Joe hay là tôi đã đạt được điểm cao nhứt từ trước tới nay. Một lần nữa, công thức 
"10% hứng khởi và 90% mồ hôi” của tôi đã tỏ ra hiệu nghiệm. Có lẽ nhờ vào kết quả thi đó 
mà Joe và tôi đã kết bạn với nhau. 


Khi làm việc ở Bechtel tôi vẫn liên lạc với Joe và thỉnh thoảng chúng tôi đi dùng cơm trưa 
với nhau. Văn phòng của ồng chỉ cách sở tôi làm vài *blocks.” Nhờ ông, tôi được biết trong 
mười mấy năm qua, ông thường nhận được giao kèo canh tân hóa những hệ thống máy 
móc tại các bệnh viện như Kaiser Permanente, Seton Medical Center, Stanford Hospital, San 
Jose Hospital... phần lớn năm trong Vùng Vịnh. Nhân cách của Joe gây ấn tượng sâu đậm 
với tôi. Ong là người thân thiện, thành tâm, thật thà, cởi mở và là một kỹ sư thực sự lành 
nghê. Ông nói với tôi là bất cứ lúc nào ông cũng săn sàng đón nhận tôi vào công ty của 
ông. Tôi nghỉ việc ở Bechtel để qua làm với Joe trong suốt 10 năm sau nầy. 


"No ¡ Ð ciệp" “n, "TTTTTT TT LH FT TT TT 
-iấ,- -bs-51 4 TT! x17 ITFT) II) 
TT HH TEEN YTETETTTTT TT I†TTTTTT T1: 
<< trtTTTTTTPINRIINMIHHHTHIE CC CC 

cm nprRhRPRIWYTETTI141L41L-beeeCCSC _ == 
nà) AT gi di _ 


lo 
L' 
L 


bị 

Tà] 
TT 
Ñ 





Joe McQu/lian 


Joe sanh ra trong một gia đình khiêm tốn ở tiểu bang Montana. Vì là một cựu chiến binh 
trong chiến tranh Triều Tiên, Joe nhờ vào luật *GI Bill” để học xong bằng PE về Kỹ sư cơ 
khí *Mechanical Engineering” của Montana State College. Tôi càng nể phục Joe hơn khi biết 
ông ta còn là một luật sư từ University of San Francisco nữa. Tôi bắt đầu làm việc với Joe 
tại một văn phòng nhỏ hẹp nằm trong một cao ốc yên tĩnh không có ánh sáng mặt trời nơi 
trung tâm tài chánh của thành phổ San Francisco. Joe mướn một bà "draft woman” vẽ họa 
đồ tên Julie rất thạo nghề. Tiền thuê nhà tại trung tâm thành phố San Francisco khá mắc 
mỏ. Vì công việc đang phát triển mạnh nên Joe quyết định mướn thêm kỹ sư vào làm việc 

517 


Đông øấp Tây 


và dọn tới một nơi rộng rãi hơn ở Hayward nằm phía bên kia cầu San Mateo Bridge. Joe có 
thêm một người hùn vốn là Neil Davidson, và bốn kỹ sư tên là David Gateno, David Pang, 
Trần Liêm, Arlen Allinger, cùng một người vẽ họa đồ là Brian Mothershed. Neil mướn J ennifer 
Valesquez làm thơ ký/kế toán viên cho công ty mới: 


MDA Engineering lnc. 
795 Fletcher Lane 
Hayward, CA 94544 


Joe và Neil mỗi người làm chủ 40% số vốn của công ty còn tôi chỉ có 20% nhưng lại giữ số 
phiếu quyết định. 


Bây giờ tôi hiểu rõ được nếu không nhờ vào sự quen biết của Joe trong thập niên qua với 
những bệnh viện trong vùng Vịnh thì công ty sẽ không có đủ việc để làm. Joe nổi tiếng là 
một chuyên viên về thiết bị kỹ thuật cho các bệnh viện. Những hệ thống về sưởi 
nóng/heating, thông gió/ventilating, và điêu hòa không khí/air conditioning tại các bệnh 
viên trong thập niên 1980 phần lớn được trang bị với những nồi hơi/boiler và máy lạnh/chiller 
xưa sản xuất trong hai thập niên 1960 và 1970 nên thiếu hiệu quả. Để so sánh, điều nầy 
chẳng khác gì lái những xe hơi Hoa Kỳ nuốt xăng được sản xuất trong thập niên 1970 vậy. 
Tôi giúp Joe thiết kế hệ thống máy tổng hợp dùng trong các bệnh viện "Hybrid system” 
tương tự như loại xe ít hao xăng nhóm `*Prius” của Toyota hiện đại. 


Đa số những bệnh viện trong thập niên 1980 được trang bị hồi trước 1970 với lò "súp de” 
để làm hơi nước hay nước nóng. Sau đó, người ta dùng máy lạnh/chiller chạy điện đặng có 
nước lạnh chạy máy điều hòa không khí hay để dùng vào những mục đích làm lạnh khác. 


Một hệ thống đồng phát tân tiến/Cogeneration system còn được gọi là hệ thống điện nhiệt 
kết hợp/combined heat and power (CHP) có thể dùng để phát ra điện còn hơi nóng thải ra 
sẽ được dùng làm hơi nước và nước nóng. Hệ thống CHP mới nây có hiệu quả gần gấp đôi 
hệ thống phát điện thông thường. Nhiệt lực thay vì bị thải ra trong không khí như trước đầy 
nay được dùng vào những mục đích ích lợi khác. 


Hơn nữa, hệ thống tam phát/Trigeneration system là một tổng hợp của hệ thống đồng phát/ 
Cogeneration system với máy lạnh/Absorption Chiller để chuyển đổi nhiên liệu thành điện 
lực, nhiệt lực và nước lạnh. Nhiệt lực bị thải ra trong hệ thống đồng phát nầy được dùng để 
sản xuất ra nước lạnh để điều hòa không khí, ướp lạnh hay những mục đích làm lạnh khác... 
Do đó hệ thống đồng phát/Cogeneration và hệ thống tam phát/Trigeneration giúp tiết kiệm 
chi phí đáng kể cũng như giảm tối đa tới 50% mức độ phát thải carbon so với phương pháp 
điêu hòa không khí thông thường. Giới tiêu thụ, nhờ đó, cũng tiết kiệm được gần nửa chỉ 
phí về điện của mình. Máy lạnh/absorption chiller biến đổi nhiệt lực bị sa thải thành nước 
lanh. 


Gần đây,hệ thống CHP được chú ý tới nhiều vì mức gia tăng nhu cầu về nhiên liệu trên toàn 


515 


Ch.21 - Hai Mươi Hai Năm Làm Việc Để Vui Hưởng Tuổi Về Hưu 


cầu, sự biến động giá cả, và quan tâm về thay đổi khí hậu. So sánh với hiệu quả ở mức độ 
45% khi dùng hệ thống phát nhiệt và điện riêng biệt thông thường, các hệ thống CHP có 
thể hoạt động ở mức hiệu quả hơn 70%. 


Steam 
0.78MPa 
Generating output -—ƯŒG†vw-ƒ 77+. 583kg/h 





| - 
h ¬- -3 Ì _ ị Ỉ X R | Ẳ —| = lIE ~T 
_”ũ. ” F _ NI | 
1Í LÍL..LIE— —PT HH. ˆ ] Ăï LIT_ 
Đà. L— b| Ƒ Tử le 


City qas 
209.5 Nm3/h 








Hot water 
1605.8 MI/h 


Hệ Thống Cogen tiêu biểu được dùng trong bệnh viện 


Jjs- 


100% / 8-1 





Line ba. 


Hệ thống tam phátrigeneration điển hình gồm một máy chính có thể cùng lúc phát điện, 
nhiệt lực va nước lạnh. 


5319 


Đông øấp Tây 


Bức tường đôi với bộ Trao Đổi Nhiệt Lực 


Luật lệ vê việc hàn chì (plumbing) đòi hỏi phải có một bức tường đôi ở giữa có một khoảng 
trống để dân nước bị rỉ ra bên ngoài. Các bệnh viện bắt buộc phải hội đủ các đòi hỏi mới 
đó. 


Nguyên tắc vận chuyển: 


Đúng như tên gọi của nó, bức tường đôi đơn giản chỉ là một thiết kế gồm có hai tấm kim 
loại đặt song song với nhau với một khoảng trống nhỏ ở giữa có mục đích làm gia tầng độ 
an toàn trong trường hợp một trong hai tấm kim loại bị lủng rồi gây ri nước. Nếu chất dung 

% dịch của một trong hai bên rỉ ra ngoài 
và qua khỏi tấm kim loại thứ nhất thì 
sẽ bị khoảng trống và tấm kim loại thứ 
hai chặn lại. Nước rỉ sẽ bị phát hiện khi 
chảy ra bên ngoài. Thiết kế bức tường 
đôi đi kèm với miếng đệm kép/double 
gasket sẽ bảo đảm tối đa tránh khỏi 
tình trạng hai dòng dung dịch bị trộn 
lần nhau khi có ri ở phân bên trong của 
hệ thống nây. 





Bức Tường Đôi Trao Đổi Nhiệt Lực 


Những lỗ trống nằm giửa hai tấm kim loại được hàn 
bằng tia laser. Sự phát hiện ở bên ngoài khi miếng 
hàn hay tấm kim loại bi hỏng. Sự phát hiện ở bên 
ngoài khi miếng đệm/gasket bị hỏng. 


Joe và tôi liên tục nhận đơn đặt hàng cho hệ thống 
đồngphát/Cogeneration và hệ thống tam phát/ 
Tricogeneration và bộ trao đổi nhiệt với bức tường 
đôi/double vault heat exchangers. Joe còn nhận - 
những dự án đặc biệt thiết lập hệ thống điêu hòa không khí cho phòng giải phẫu tim. 





Trong mười năm cộng tác với Joe, tôi phải đối đầu với một vấn đề giao tế khá nan giải. Neil 
Davidson lạm dụng lòng tốt của Joe để đưa người con gái và con trai vào làm trong công 
ty. Cả hai đều không đủ khả năng để làm việc trong một công ty cố vấn kỹ thuật. Tôi buộc 
lòng phải sử dụng số phiếu quyết định 20% của mình để ngăn chặn sự lạm dụng của Neil 
đồng thời giải quyết khó khăn tài chánh cho Joe và công ty. Khi tôi vào làm việc với Joe, 
chúng tôi có sự thỏa thuận rằng tôi sẽ về hưu ở tuổi 65 để lãnh tiền phúc lợi của Social 
Security vào tháng Mười, 1996. Joe và tôi tiếp tục gặp nhau để đi uống rượu và dùng cơm 
tối mỗi thứ năm cho tới khi ông qua đời trong nằm 2001. 


520 


Ch.21 - Hai Mươi Hai Năm Làm Việc Để Vui Hưởng Tuổi Về Hưu 


Khi tôi vào làm với Bechtel trong thập niên 1970, 
công ty được xem là một tổ hợp về kỹ thuật và xây 
cất lớn nhút thế giới thực hiện những dự án lên tới 
hàng tỷ Mỹ kim tại Hoa Kỳ và trong hơn 100 quốc 
gia trên thế giới trong nhiều thập niên. Khi đến với 
Bechtel tôi biết rõ hoạt động của các công ty lớn vì 
tôi đã có kinh nghiệm làm việc vài năm với ESSO — 
còn có tên khác là Standard Oil of New Jersey. Vào 
thời điểm đó, ESSO và IT&T là hai công ty lớn nhứt 
nước Mỹ. Những công ty khổng lồ đó thường nắm 
vững kỹ thuật tân tiến nhất trong ngành hoạt động 
của họ nhưng quan trọng hơn cả họ có mỗi liên hệ 
chỗ quen biết đúng chỗ - yếu tố thiết yếu để móc nối trong công việc làm ăn. Như đã nêu 
trên, Bechtel đạt được mức thương vụ hàng năm lên tới 40 tỷ Mỹ kim với số nhân viên 
40.000 người. Thành phần lãnh đạo cao cấp của công ty luôn bao gồm nhiều nhân vật nổi 
tiếng và có nhiều thế lực nằm trong và ngoài chánh quyền. 





Phần Kết 


Tôi làm việc ròng rã suốt 22 năm với công ty lớn cũng như nhỏ. Tôi học hỏi được gi? Trong 
thời gian 12 năm ở Bechtel công việc làm cực nhọc và bị nhiêu áp lực nhưng tôi đã đối phó 
được với các vấn đề cam go để thực hiện dự án một cách hiệu quả. Tôi có được một công 
việc vững vàng cùng một cuộc sống thoải mái. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ rằng mình đã quyết 
định đúng khi về hưu sớm. Đáng lý ra, tôi có thể hưởng kết quả của bao công lao làm việc 
mệt nhọc bên cạnh Marie, người vợ yêu dấu của tôi. Nhưng tại sao tôi lại phiêu lưu nhập 
vào một công ty tư nhân nhỏ, một việc mới lạ mà tôi hoàn toàn không có kiến thức gì về 
việc tìm việc làm mới nơi các bệnh viện. Võ số bất ngờ và nhức óc đang chờ đợi tôi! Những 
kinh nghiệm học hỏi được ở Bechtel không giúp ích được cho tôi! 


Tôi nhanh chóng nhận thức ra những vấn đề trong một công ty nhỏ khác hẳn những gì tôi 
trải nghiệm trước đây. Thử thách lớn lao liên tục ám ảnh tôi là làm sao kiếm được việc làm 
đều đều cho công ty để nuôi sống nhóm nhân viên nhỏ của mình. Vấn đề của chúng tôi thật 
đơn giản: hoặc được quá nhiều việc làm hoặc chết đói. Nhìn dưới một khía cạnh khác, tôi 
nhận định rằng sự sống còn của một công ty nhỏ khó hơn rất nhiều so với một công ty 
khổng lồ có việc làm cho khoảng 40.000 nhân viên như Bechtel! Điều nầy cho thấy sự hiệu 
nghiệm của việc "đi lại” và '`trao đổi” giữa chánh phủ và nhân vật nổi tiếng có nhiều thế lực 
trong các doanh nghiệp lớn. Mọi sự đều có thể mua đi bán lại được cả. 


521 


Chương 22 


Âm Thực Trong Đời Tôi 


Văn Hóa Dùng Đứa 
Việt, Hoa, Nhựt, Triều- Tiên 


<Š .. 


Tôi được đào tạo thành kỹ sư "*bủ-lon con-tán” như vậy tại sao tôi lại cảm bút viết về nghệ 
thuật ẩm thực? Có thể vì định mệnh hay số phận mà trong suốt đời tôi - ngoại trừ những 
năm 1953 tới 1956 lúc tôi phải làm nghề rửa chén khi học ở Lafayette College trong tiểu 
bang Pennsylvania và một khoảng thời gian ngắn sống trong trại tị nạn của Thủy quân Lục 
chiến Marine Camp Pendleton ở California vào năm 1975 - tôi luôn được sống với nghệ thuật 
ẩm thực. Mục đích tôi viết chương nầy là để ghi lại những kinh nghiệm riêng tư, thích thú 
và đặc biệt mà tôi may mắn được trải qua với các món ăn ngon miệng từ thời thơ ấu. Về 
mặt thực tiễn, tôi mong trình bày phương cách làm thế nào để có thể hưởng thụ những 
món ăn ngon miệng thường ngày (gourmet menu du jour) mà không phải cực nhọc. 


Thức ăn tôi từng được nếm qua khá đa dạng. Là người Việt gốc Hoa sống dưới thời Pháp 
thuộc có nghĩa là từ nhỏ tôi đã không xa lạ gi với thức án ngon của người Pháp. Tôi cảm 
thấy thích thú mỗi khi được ăn những món như *soupe à l/oignon, canard à l'orange, steak 
pommes frites, éclair, flan, croissant, brioche, café au lait...!” Thêm nữa, sống trong "văn 
hóa dùng đũa”, tôi không hề gặp khó khăn gì khi được thưởng thức những món ăn nổi tiếng 
nhứt của Phương Đông. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, quân đội Nhựt chiếm đóng Đồng Dương 
và lần đầu tiên trong đời, tôi được nếm thử món cá sống mà sau nầy trở thành một trong 
những món tôi ưa chuộng nhứt: Sashimi. Trong thời cổ, người Tàu ÿ lại nền văn minh tự 
tôn tự đại cho rằng người ăn đồ biển sống, không nấu nướng, là man rợi 


Sau khi từ giã gia đình ở Mỹ Tho để lên Sài Gòn làm việc, tôi được làm quen với một số thức 
ăn quốc tế tại thủ đô. Trong chức vụ Tổng giám đốc Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt 
Nam và một vài năm làm Thứ trưởng Bộ Thương Mại và Kỹ Nghệ, tôi có dịp dự những buổi 
tiếp tân của giới thương gia ở Sài Gòn. Ngoài ra, tôi còn được các vị đại sứ Trung Hoa Dân 


Đông øấp Tây 


Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Nhụt, và Pháp... mời dùng cơm để gặp những yếu nhân của xứ họ đến 
viếng thăm Việt Nam. Các vị đại sứ đã hoan hỉ đem những món ăn ngon của xứ họ ra để 
khoản đãi khách. 


Tôi nhớ hồi còn học ở Lycée Yersin trên Đà lạt, vị giáo sư môn Địa lý người Pháp, ông 
Convcert, luôn nói rằng nghệ thuật ẩm thực của nước ông là đứng đầu thế giới. Ông chế 


¬ 


giêu người Anh chỉ biết š án những ` món luộc” trong bữa cơm tối, người Đức thi ăn”sauerkraut 


x„] 


và khoai tây” còn người Y lại chuyên môn ăn "ravioli và spaghetti. “ 


Năm 1968, tôi hướng dẫn một phái đoàn kỹ nghệ gia qua thăm viếng Anh Quốc và được 
ông đại sứ Anh tại Sài Gòn là Lord uzray MacLehose mời tới dự bữa tiệc tiên đưa tại tư gia 
của ông. Tôi hết sức ngạc nhiên học hỏi được những nghi lễ và thức ăn thật tuyệt vời của 
người Anh. Tôi hoàn toàn không thấy "món luộc” nào cả nhưng lại có nào là cá hôi xứ Tô 
Cách Lan/Scotland xông khói "Scottish smoked salmon” với bánh kếp làm bằng yến mạch/ 
oatmeal pancakes và "horse radish cream”, *Prime Ribs Roast” với "Yorkshire pudding,” 
"Crème à lAnglaise“ với trái dầu. Rồi Demi tasse. Tôi nghĩ người Pháp luôn đánh giá thấp 
cách nấu ăn của người Anh. Nhân đây, tôi cũng xin nói thêm là sau khi mãn nhiệm ở Sài 
Gòn, đại sứ Lord urray MacLehose được bổ làm vị thống đốc thứ 25 (1971-1982) của Hồng 
Kông. 


Những bữa tiệc sang trọng, đầy hương vị được trình bày thật đẹp mắt tại tư thất của hai vị 
đại sứ Trung Hoa Dân Quốc và Nhụt gây cho tôi nhiêu ấn tượng tốt khó quên. Tôi có chọn 
ra một số món để đưa chị bếp nấu lại tại nhà của tôi ở Sài Gòn để cùng bạn bè thưởng 
thức. Sau cùng, với tư cách đại diện của Việt Nam tôi có đi thăm viếng chánh thức vài nước 
bạn. Tại những nơi nầy, những đối tác thết đãi tôi với các món án tuyệt ngon của xử họ. 
Ngược lại, khi họ qua họp tại Sài Gòn, tôi cũng đáp lễ mời họ thưởng thức những món độc 
đáo của Việt Nam. Đương nhiên là có lúc phải làm việc cực nhọc và cũng có lúc để ăn ngon. 
Thành thật mà nói, tôi không coi việc thết đãi như vậy là tham những hay phung phí mà là 
những nghỉ lễ ngoại giao cần thiết. Những buổi tiếp tân sang trọng thường được tổ chức tại 
Tòa Bạch Ốc, Windsor Castle hay tại Đại Sảnh Đường Nhân Dẫn... 


Thế Nào Là Thức Ấn Ngon Đối Với Tôi? 


Món ăn ngon chỉ cần một số ít yếu tố như: được nấu đúng cách, bổ dưỡng, dễ mua vật liệu, 
vừa miệng và vừa túi tiền. Tốt hơn cả, tôi muốn tự nấu ở nhà nhưng nếu tôi có thể mua tại 
nhà hàng ở khu cư ngụ cũng tốt. Khi nói tới bữa ăn ngon, không nhất thiết phải đắt tiên, 
cao lương mỹ vị, đòi hỏi cách nấu nướng cầu ky cũng như cách trưng bày thật mỹ thuật 
hoặc phải gồm nhiều món có nhiều chất bổ dưỡng. 


Theo tôi, muốn có một bữa ăn ngon khi nấu cần những món có chất liệu tươi và có vị ngon 
là đủ rồi. Những món mình chọn để nấu ở nhà có thể tương tự như những món của những 
đầu bếp chuyên nghiệp. Thí dụ như tôi thích nâu tôm hùm của Maine thật tươi với sauce 
mayonnaise, salad tươi trộn với dầu dẫm balsamic và bánh cheesecake. Tất cả mọi thứ đó 


524 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 


đều tự tay tôi ráp. Trước tiên mình có thể hấp tôm hùm với những rau thơm ưa thích một 
cách dễ dàng. Sauce mayonnaise nên dùng đầu ô liu loại tốt để đánh với tròng đỏ trứng gà 
sẽ ngon không thua bất cứ đầu bếp nào làm. Để tráng miệng, tôi mua bánh cheesecake tại 
một tiệm nổi tiếng nhứt trong thành phố, còn về rượu tôi chọn một chai thật ngon từ hầm 
rượu trong nhà mà giá chỉ bằng một phần ba ở bên ngoài. 





Tôm hưm và nghêu tươi hấp tại nhà cũng ngon không thua g! do một đầu bếp hạng ba sao nấu 


Đồ biển tươi không cần ăn với những xốt do những đầu bếp loại cao thủ làm mới ngon. 
Chẳng hạn như con hàu Belon nên thưởng thức tươi đơn giản không cần đến sauce cho 
thêm rắc rối! Thuở xưa, không có phương tiện ướp lạnh hay chuyên chở đường bộ và hàng 
không mau lẹ nên tôm cá không được tươi như ngày nay. Các "*chefs” cần sauce đăng che 
lấp phần kém tươi. Tại San Francisco, nhiều siêu thị của người A Đồng luôn luôn có hàng 
chục *aquariums” hồ cá nước mặn và nước ngọt để chứa cá, tôm, sò, ốc, tép, hàu, tôm 
hùm, cua Dungeness... Ta có thể dùng những hải sản còn sống nấu những món ăn ngon 
mỗi ngày tại nhà để thưởng thức mà không sợ thua kém gì những món mua tại nhà hàng 
có `*Chef ba sao. “ 


Với thời gian, tôi có thể lập một danh sách dài với những món ăn đơn giản nấu tại nhà hay 
mua từ nhà hàng với giá cả phải chăng. Chỉ cần chút cố gắng như vậy, tôi có thể có những 
bữa ăn ngon miệng bất cứ lúc nào trong năm. Một việc hữu ích chúng ta có thể làm là theo 
dõi những bếp có tiếng ở San Francisco khi họ nghỉ việc ở nhà hàng họ đang làm rồi ra mở 
tiệm riêng. 


Trước đây tôi từng sống ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long có vô số sông ngòi và kinh rạch 
đầy phủ sa nên có thật nhiêu tôm, cá và cua ốc. Miễn duyên hải của Việt Nam cung cấp 
thật nhiều hải sản kể luôn cả loại cá cơm (anchovies) đặc biệt của tỉnh Phan Thiết và đảo 
Phú Quốc. Hai nơi này chế biến cá cơm thành loại nước mắm nổi tiếng. Nước mắm của Việt 
Nam tương đương với xi dầu của người Hoa, Nhật và Đại Hàn trong nên "vẫn minh dùng 
đũa.” Nhờ khí hậu hai mùa mưa nắng của vùng nhiệt đới đi kèm với đất đai phì nhiêu mà 


525 


Đông øấp Tây 


Miễn Nam đã đứng hạng cao về xuất cảng gạo trên thế giới và là nguồn cung cấp đáng kể 
về hải sản, thảo mộc, trái cây, rau cải vùng nhiệt đới. Trên cao nguyên như Đà lạt lại có cả 
rau cải xứ lạnh Âu-Mỹ. Những chất liệu hấp dẫn kể trên là căn bản để nấu những món ăn 
tuyệt ngon của người Việt. 


Tại Việt Nam, thông thường những gia đình trung lưu đều có một người nấu bếp trong nhà. 
Tôi còn nhớ lúc tôi khoảng 5 tuổi, má tôi có được một "đầu bếp” rành nghề là Thím Tư. 
Trước đó, Thím Tư giúp việc cho một gia đình người Ấn Độ tên "Sáu Đò” vì là chủ của bến 
đò Chợ Mỹ Tho, ở gần nhà. Nhờ vậy tôi thường được thưởng thức những món ăn Ấn và 
những món cà-ri đặc biệt do Thím Tư nấu. Đương nhiên, Thím Tư còn là một đầu bếp Việt 
cử khôi nữa. 


Lúc nhỏ, tôi thích đi theo Thím Tư tới nhà chủ cũ người Ấn 
xem thím cả cả chục thứ gia vị khác nhau thành bột cà-ri. 
Thím Tư cầm viên đá tròn trong hai tay để nghiền các gia 
vị trên một tảng đá phẳng nặng. (xin xem hình phía dưới. ) 
Gia vị được dùng gồm: nghệ, ngò thơm, thìa là, ớt khô, 
tiêu đen, lá cà-ri, tỏi, gừng, hôi hương, thảo quả, quế, me, 
và dầu me. Loại bột ca-ri vàng đặc biệt này thơm ngon hơn 
loại bán sẵn ngoài tiệm nhiêu. Thím Tư thường hay nấu cà- 
ri gà, vịt hay dê có thêm ghee (loại bơ làm bằng sữa dê) | 
và nước cốt dừa nổi tiếng của VN. rảng đá nghiên cả rỉ của Thím Tư 





Theo phong tục Khổng giáo, đặc biệt trong ngày giỗ của ông bà, những người trong đại gia 
đình thường tụ họp lại để tưởng niệm và cùng nhau chia sẻ những món ngon đặc biệt. 
Trong dịp nầy, mỗi người trong gia đình đem tới những món chọn lọc riêng của mình. Tôi 
không bao giờ quên được những món gỏi cuốn, nem cuốn, chả giò, gỏi đu đủ, gỏi tôm thịt 
với củ cải trắng và cà rốt, cà-ri Madras, mì vịt tiềm, gà ác tiềm thuốc bắc, canh khổ qua, 
heo quay bánh hỏi, bồ câu quay, thịt kho ba chỉ, chạo tôm bọc mía... Tất cả những món đó 
án với những loại rau thơm còn tươi và nước chấm đặc biệt. (Xin xem những hình phía 
dưới.) 


Những Món Ăn Tiêu Biểu Trong Ngày Giỗ Của Gia Đình Tôi 





Gỏi Cuốn Neềm Cuốn Chả Giỏ với rau thơm 


526 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 


Gỏi cuốn 


Thức ăn nhẹ nầy dùng tay để ăn (khỏi cần dùng đũa) được cuốn trong bánh tráng với thịt 
ba rọi, tôm, tép, rau thơm, bún, và những gia vị khác. Tuy ít thịt nhưng đầy hương vị tươi 
thơm của rau. Trước khi ăn, nên chấm vào chén xốt pha hơi ngọt có điểm chút đậu phông 
xay. Một món ăn thật lành mạnh. 





Thịt quay giỏn Bồ câu quay nước dưa Xiên 








Cá chiên giòn với nước mắm chấm Tôm viên 
3.7 


Đông øấp Tây 


Những Món Ăn Việt Ngon Miệng Khác 





_.. 


Món Lâu nấu tại gia 
Phở 


Phở và chả lụa là món ăn rất phổ biến ở miền Bắc. Nó được dân miền Nam hưởng ứng sau 
năm 1954. Phở chủ yếu dựa vào thịt bò hay gà. Rau ăn phở gồm có giá sống, rau quế và 
ngò gai. Thêm vài lát ớt, chanh và vài giọt nước mắm không thể thiếu được. Tiệm phở Nam 
Việt trên đường Guillemet (Phát Diệm, hiện nay là Trần Đình Xu) là tiệm phở đầu tiên ở Sài 
Gòn trước khi có cuộc di cư. Đây cũng là hội quán bóng bàn, nơi đào tạo vô địch bóng bàn 
Trần Hữu Đức và nữ vô địch bóng bàn Trần Thị Kim Ngôn (theo Phạm Đình Lân, Vài khái 
niệm bình dân ngày xưa). 





528 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 


Bún bò Huế 





529 


Đông øấp Tây 








- : 
L ý * 4 = 
: = * 
+. z¬ | = - P 
Má HC. : ẹ Ự. 
h h l < . 
¡ ¡ rƑ F P 
ST ' 2 - 
: _ : ( “x4 * 
À ` =“ ... 
4 
| - Z Ác 
3 ấế.âA , _. - $4 
| TA - x . % * ` 
L Tư r _ “ . 
LR “+2 ạ _` = * 
~ Jm< 
r => : h 
b, Š ` 1 ».áj S5 
: r”ˆ“.<®5 
< + 
_* ~ 


Bánh Mì Sandwich Bún thịt nướng Bánh khot tôm 





Những Điều Căn Bản Trong Nghệ Thuật Nấu Ăn Việt Nam 


Thức ăn Việt Nam gỗm năm vị chánh: cay, chua, chát, mặn và ngọt. Cách nấu nướng của 
người Việt được biết đến nhờ sự hài hòa giữa năm vị chánh đó nhưng mỗi món ăn vần giữ 
được hương vị đặc thù. Những vật liệu để nấu gồm: nước mắm, mắm ruốc, xì dầu, cơm, 
rau thơm, trái cây và rau tươi. Phương thức nấu đôi khi đòi hỏi cho thêm sả, gừng, rau 
húng, bạc hà, ngò, quế, ớt, chanh... Món ăn được ưa chuộng nhờ dùng thật ít dầu mỡ nhưng 
nhiều rau thơm và rau tươi. 


Nhiều chuyên viên dinh dưỡng xếp thức ăn Việt Nam vào số những thức ăn lành mạnh nhứt 
thế giới. 


Ngoài ra, những món ăn còn có năm chất dinh dưỡng: chất bột, chất lỏng, khoáng chất, 
chất đạm và chất béo. Nhà bếp cũng cố gắng hội đủ năm màu trong món ăn bày trên bàn: 
trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ và đen. Những món ăn Việt Nam cũng thu hút các khách sành 
ăn qua năm giác quan: cách trình bày mỹ thuật làm vui mắt, thức ăn giòn khi nhai nghe 
khoái tai, ngũ vị của thức ăn làm khoái khẩu, mùi thơm kích thích mũi còn một số thức ăn, 
đặc biệt loại dùng tay để ăn, gây khoái cảm cho xúc giác. 


Điều gi đã khiến cho thức ăn Việt Nam trở nên đặc biệt như vậy? Đó là nhờ chất tươi, vị 
đậm đà, rau thơm, gia vị và nước mắm cùng nước chấm khác. Những yếu tố độc đáo đó 
giữ một vai trò quan trọng trong nguyên tắc nấu nướng của người Việt. Đại để họ nói đúng 
những món ăn Việt Nam không hề làm người ăn thấy nhàm chán. Mọi cách nấu đều chú 
530 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 


trọng tới việc đạt được sự hài hòa giữa rau thơm, vị cay, ngọt, chua, chát, và mặn đặc biệt 
của nước mắm. Tất cả đều dựa vào nguyên lý âm dương: vị ngọt và mặn, nóng và lạnh, 
thức ăn mềm và giòn, chất tươi và mắm. Món ăn miền Bắc chịu ảnh hưởng nhiều của Trung 
Quốc với những món xảo và món có nước dùng. Càng đi vê phương Nam càng thấy nhiều 
món ăn có hương vị của Thái Lan và Cao Miền. 


Thật là thú vị khi thấy óc sáng tạo của người Việt tị nạn đã giúp họ thành công ở những xứ 
định cư nhờ dùng bánh baguette chế biến ra "Bánh MI” sandwich. Họ đã lẫy bánh baguette 
của Tầy rồi nhồi thịt heo nướng, chả, cá mòi *sardines”, rau ngò, củ cải và cà rốt ngầm dẫm 
ớt để làm thành loại sandwich bán rất chạy. Cũng tương tự như vậy, món phở không những 
được ưa chuộng ở Hoa Ky mà trên cả thế giới nữa. 


Truyền Thống Gia Đình 


Trong thập niên 30, người con gái Việt cân rành "công dung ngồn hạnh.“ Chuyện bếp núc, 
thêu thùa, làm bánh trái, khâu vá... là những việc làm hàng ngày của người phụ nữ. Còn 
việc đi học cấp trung học hay đại học thì dành cho con trai. Ba tôi chọn những tay bếp lành 
nghề tới nhà để dạy cho Chị Hai Khương Thị Ngân và chị Tư Khương Thị Ngàn của tôi. Tôi 
là đứa trẻ lo đốt lò cho hai chị tôi học làm bánh. Nhà tôi không có lò nướng loại gaz hay 
điện. Thay vào đó hai chị tôi dùng một lò nướng hình chữ nhựt làm bằng đồng cỡ 6 tấc 
chiều cao với 6 tấc chiều ngang và 9 tấc chiều dài. Ở mỗi bên vách của lò có một khung 
kiếng nhỏ để xem bánh bên trong. Mặt trên và đáy lò có những khay chứa than đước đỏ 
rực. Trọng trách của tôi là giữ sao cho than được đỏ hồng. Để thưởng công, hai chị cho tôi 
những miếng bánh tuyệt ngon! Các chị còn học nấu những món ăn Pháp như "Canard à 
I'Orange, Civet de Lapin, Boeuf Bourguignon, Ragout... và cũng làm bánh bồng lan, bánh 
nhỏ để chấm với Champagne, Chocolat-éclair, Choux à la crème, Buche de Noal...” 


Giờ đây, tôi phải thú nhận là những công thức nấu ăn đó đã biến mất với sự ra đi của hai 
chị tôi. Thật đáng tiếc những công thức nấu ăn đã bị coi là bí mật phải giữ kín trong phạm 
vi gia đình. Thói tục thiển cận nầy cần bị loại bỏ nếu muốn cho nghệ thuật nấu nướng được 
thăng tiến. Trong thời gian 40 năm qua, tôi nhận xét thấy nghệ thuật ẩm thực bên Mỹ đã 
đạt được những bước tiến vượt bực nhờ nhiêu sách dạy nấu ăn được xuất bản cùng những 
chương trình tivi nhiều sáng tạo của Julia Childs và Jacques Pépin (nấu ăn kiểu Pháp), Yan 
Can Cook (Trung Hoa), American Test Kitchen, Lidias Italy in America, Rick Bayless MexIco— 
One Plate at a Time...New York và San Francisco đã trở thành hai thành phổ tập trung nhiều 
tiệm ăn có tâm quốc tế. 


Người Việt có thể học hỏi nhiều từ người Mỹ về phương pháp dạy cách nấu nướng trên tivi 
để nâng cao phẩm chất nghệ thuật ẩm thực cổ truyền. Nhiều chuyên gia cho rằng thức ăn 
Việt quả là đặc sắc vì đã tiếp nhận được ảnh hưởng của hai nguồn ẩm thực lừng danh nhất 
thế giới: của người Hoa qua gần một ngàn năm và người Pháp khoảng một thể ky. 


Chúng ta có thể nhận ra một cách dễ dàng những món ăn người Pháp đã để lại Việt Nam. 


33l 


Đông øấp Tây 


Thông thường chỉ giới giàu có hay khá giả mới biết đến đồ án của Pháp. Sự đóng góp lớn 
lao và phổ biến nhất của người Pháp cho cách ăn uống của dân Việt vần còn tồn tại tới ngày 
nay là ổ bánh mì baguette. Loại bánh mì nầy nổi danh tới độ du khách người Pháp hay ngoại 
quốc khác khi đặt chân tới Sài Gòn ngay sau đó phải đi tới chợ Bến Thành để mua cho được 
một ổ bánh mì Tây đặng ăn ngay tại chỗ. Bất cứ lúc nào trong ngày, bạn cũng thấy được 
hàng chục những du khách đó đứng gặm bánh mì tại chợ Bến Thành trên đường Hàm Nghi. 


Người phương Tây thường gặp khó khăn nhận ra ảnh hưởng của Trung Hoa trong món ăn 
Việt hoặc phần biệt được món nào là món Việt hay món Hoa. Ngay tại Mỹ, khi vào một nhà 
hàng Việt hay Tàu, người Mỹ có thể lần lộn không hiểu thức ăn được dọn ra thực sự là loại 
nào ngay cả khi những thức ăn đó đã được mô tả dưới những tên khác nhau trong thực 
đơn. Dĩ nhiên khi một người Hoa ăn món Việt người đó tức khắc biết đó không phải là món 
Tàu và ngược lại khi người Việt ăn món Tàu cũng rõ đó không phải là món Việt. 


Tôi có thể liệt kê ra vài khác biệt giữa cách nấu ăn Việt và Hoa. Thức ăn Hoa thường có 
nhiều dầu hay mỡ hơn. Để cho thức ăn có thêm hương vị, người Việt nhiều khi pha vị mặn 
với ngọt thay vi chua với ngọt. Khi nấu thức ăn, cả người Hoa lân người Việt dùng phương 
thức quay, nướng, hầm và làm dôi hay lạp xưởng... Tuy nhiên, chỉ người Việt biết làm nem 
trộn thịt heo tươi với muối, tỏi, thính trong lá chuối hoặc lá vông để cho thơm và giữ được 
lâu. Người Hoa không có nem làm từ thịt sống. 


Còn về cá, người Việt dùng nhiều loại cá để làm mắm tương tự như cách người phương Tây 
ngâm cá cơm/anchois và muối trong dầu ôliu. Người Hoa không biết ăn mắm của các nước 
trong vùng Đông Nam A như Thái Lan, Campuchia, Phi Luật Tân và Việt Nam. 


Nói về rau, người Việt thích ăn rau thơm và rau tươi. Không hề thấy có rau cải tươi trong 
các thức ăn Hoa. Có thể vì trong cả ngàn năm qua và cho tới ngày nay người Hoa đã dùng 
phân người làm phân bón. 

Một cách tóm tắt, dù bị người Hoa đô hộ trong gần ngàn năm, người Việt vẫn bảo tồn và 
phát triển được những nét đặc thù của nền văn hóa, truyền thống, phong tục, và nghệ thuật 
ẩm thực của mình. 


Nghệ Thuật Ẩm Thực Của Người Nhựt 





tuyệt Vời. 


S2 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 


Tôi được thưởng thức một bữa cơm ngoại hạng tại Tokyo do Chủ tịch công ty Yanmar Diesel 
Co. của Nhụt thiết lập trong Khu Kỹ Nghệ Biên Hòa. Những thức ăn được trình bày tuyệt 
đẹp như những công trình điêu khắc đầy màu sắc —- đơn giản nhưng rất là tao nhã. 





Bữa điển tâm tại một nhà trọ thuần túy bên Nhụt 


Món ăn gồm: cá thu nướng, trứng ô-mơ-lết kiểu Nhụt, cơm, đậu hủ luộc đựng trong một 
chén giấy đặt trên một lò đất nhỏ, xi dầu pha trộn với dưa leo, dưa gang ngầm muối, củ cải 
và nước trà xanh. Trong chén màu đen là xúp miso. 


533 


Đông øấp Tây 


Món ăn kaiseki thường được trình bày thật mỹ thuật trong các chén dĩa làm bằng đồ gốm 
thô sơ hay thượng hạng để gây ấn tượng với thực khách. 





Một cách tổng quát, thông thường người Nhật ít ăn thịt đỏ, dầu, mỡ và thức ăn có chất sữa. 
Vi họ dùng nhiêu xi dầu, miso và umeboshi (loại xí muội *plum“ ngầm muối), nên món ăn 
của họ có nhiều muối trong khi ở trên thị trường có bán những thứ được sản xuất với số 
lượng ít muối hơn. 


534 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 


Ẩm Thực Của Đại Hàn 


Ông Phó Thủ Tướng Hàn quốc có mời phái đoàn Việt Nam, trong đó có tôi, dự một cuộc 
tiếp tân vui vẻ tại nhà hàng nổi tiếng "Blue Clouds" tọa lạc trên một ngọn đồi của thủ đô 
Seoul. Không ai có thể chối cãi được rằng dân tộc Đại Hàn qua lịch sử và truyền thống có 
cách nấu ăn đặc thủ của họ. Tuy vậy, qua bao thế kỷ giao lưu, họ không sao tránh khỏi chịu 
ảnh hưởng của Trung quốc, Nhật Bản và đặc biệt là Mãn Châu. Kinh nghiệm ban đầu cho 
tôi thấy rằng dân Đại Hàn ưa dùng vị chua và cay của kim chi trong đa số những món ăn 
của họ. 


Những điều căn bản của nghệ thuật nấu ăn của Trung Quốc 


Trải dài qua lịch sử, nghệ thuật ẩm thực của Việt Nam đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phương 
Bắc. Điều nầy giúp tôi hiểu được tại sao tôi ưa thích ăn cơm Việt và Tàu. 


Tuy thức ăn Tàu được nổi tiếng thế giới nhưng ít khi được biết đến khía cạnh sang trọng và 
đa dạng bởi lẽ thức ăn của người Hoa dựa vào địa phương và sản phẩm có sẵn, điều kiện 
khí hậu, ngay cả yếu tố lịch sử, chánh trị và văn hóa nữa. Sau một vòng quan sát ngắn, 
chúng ta có thể tóm gọn thức ăn của người Hoa trong vùng Vịnh San Francisco vào mấy 
loại sau: Quảng Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồ Nam, Hakka, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Hong 
Kong và gần đây có thêm Singapore và Đài Loan. Mặc dầu có nhiêu cách nấu ăn theo từng 
vùng như vậy, nhưng tựu chung, tất cả đều chia sẻ một số những đặc điểm giống nhau. 
Bữa ăn nào cũng có một vài món ăn được nấu theo nguyên lý âm dương để mọi người ăn 
chung với nhau. Tất nhiên là yếu tố thẩm mỹ và sự chọn lựa hương vị cũng không thể bỏ 
qua được. 


Trong một cuộc họp thường niên về kinh tế giữa Việt Nam và Trung Hoa Dân Quốc ở Đài 
Loan, phái đoàn chủ nhà đã khoản đãi chúng tôi với những món ăn đặc biệt của xứ họ. Tại 
Sài Gòn, vị đại sứ Trung Hoa Dân Quốc thường mời tôi dự cơm tối và cho tôi dùng thử 
những món ăn có nhiều gia vị, đa dạng và ngon miệng hơn so với cơm Nhựt. 


Hai tòa đại sứ Nhụt và Trung Hoa Dân Quốc có lẽ không bị gò bó nhiều bởi ngân sách quốc 
gia trong việc khoản đãi, tiệc tùng trong khi Tòa Bạch Ốc, Điện Buckingham hay Điện 
Elysées, chắc bị giới hạn chặt chẽ hơn. 


Ngoài ra, chúng ta cũng không thể quên được những hoàng đế của Trung Hoa ngày xưa có 
nuôi hàng trắm cung nữ trong Cố Cung (hay Cấm Cung). VÌ vậy không mấy ngạc nhiên khi 
đa số những thực đơn trong hoàng cung đều có những món ăn bổ dương theo sự đòi hỏi 
và sở thích của môi vị hoàng để. Đối với những vua chúa của Pháp sống tại Palais du Louvre 
hay Chateau de Versailles, nếu chúng ta chỉ dựa vào cách thức dọn món ăn trong các đại 
tiệc, có lẽ thực đơn của mấy vị nây sang trọng và phong phú hơn gấp bội bên Trung Hoa 
thời đó. 


S2) 


Đông øấp Tây 


Nghệ Thuật Ẩm Thực Của Pháp 


Lần đầu tiên tôi được thưởng thức nghệ thuật ẩm thực cao cấp tiêu biểu của Pháp là tại 
Tòa đại sứ Pháp ở Sài Gòn. Nhiều người tin rằng chính tại những nơi nầy chúng ta mới tim 
được các món ăn có tiếng của Pháp. Trong gia đình tôi có ông bếp người Việt từng làm trên 
tàu Pháp đường Sài Gòn-Marseille nấu những món ăn Pháp truyền thống. Tuy vậy, tôi đã 
phát hiện được hai điều khó quên và đặc sắc về nghệ thuật ẩm thực của Pháp. 


Trong một lần thăm viếng xứ nây, tôi được người anh họ là bác sĩ Khương Hữu Hổ, chủ một 
phòng thử nghiệm y khoa ở Villeneuve-sur-Lot gân thành phố Bordeaux mời tới dùng cơm. 
Ông lập gia đình với một phụ nữ Pháp và bà má vợ đã tự tay làm cho con rể những *bloc 
de Foie gras” thật đặc biệt. Trong 36 năm liên tôi không được gặp người anh chú-bác của 
tôi. Các bạn người Pháp của anh cho tôi biết anh là "đại gia” trong tỉnh anh ta đang sống. 
Anh họ tôi rất hãnh diện vi tôi tốt nghiệp trường kỹ sư có tiếng của Mỹ và là thứ trưởng kinh 
tế trẻ nhứt của Việt Nam. Anh tôi mời mười người bạn thân nhứt tới dự buổi họp mặt gia 
đình "kiểu” bỏ túi để đãi tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi dự một buổi cơm tối chỉ với 
rượu Sauterne tinh xảo của Pháp và "Home made bloc de foie gras”, trái sung fig, bánh mi 
baguette trong bầu không khí vui vẻ như thế. Để bảo đảm cắt `foie gras” mỗi lát láng mướt 
như mặt thủy tinh, anh tôi mỗi lần đều cho nước nóng chảy trên mặt lưỡi dao trước khi cắt. 
Anh tôi có một con dao dài đặc biệt trông như con dao Nhựt dùng để cắt Sashimi. Sau nhiều 
phút hôi hộp chờ đợi, anh tôi bưng ra một dĩa sứ lớn hình bầu dục bày đầy foie gras và trái 
sung nướng vàng màu caramel. Quả là một bữa tiệc tuyệt vời! 





` Anh chú-bác của tôi Dr. Khương Hữu Hổ và 
S9... 1ợa đnh tạ Vileneuve-surLot gán 
ÿ*?ˆ~4 Bordeaux 


5336 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 


Nghệ thuật ẩm thực và hậu quả của hiện tượng Toàn Câu Hóa. 


Trong thể kỷ 21, một cuộc cách mạng đã xảy đến trong lãnh vực ẩm thực. Nền "du lịch thế 
giới” đã cho ra đời "Nghệ thuật nấu án quốc tế”. Năm 1958, thay vì lây máy bay đi từ Nữu 
ước về thăng Sài Gòn, tôi có ý muốn đi thăm viếng Tây Âu bằng xe hơi trước và cắm trại 
luôn thể. Sau đó, tôi dự tính đáp máy bay của Pan Am từ Ba lê về Sài Gòn với những chặng 
đáp ở Milan, Rome, Athens, Cairo, Teheran, Bombay, New Delhi, Calcutta, Rangoon, 
Bangkok, Nam Vang và sau cùng là Sài Gòn. 


Điều tuyệt vời trong chuyến đi nây là các bạn đồng khóa của tôi tại Lafayette College và 
MIT muốn tồi trên đường về, nếu tiện, viếng thăm thân sinh của họ tại những thành phố 
đó và luôn thể thưởng thức các món ăn ngon của địa phương. 


Vào năm 1958, đi du lịch vòng quanh thế giới bằng máy bay là một việc làm tốn kém. Kỹ 
tác du lịch thể giới hãy còn trong tình trạng phối thai. Khi chưa có hiện tượng "Toàn Cầu 

óaˆ thật khó mà kiếm được một tiệm án Tàu hay Nhụt chính cổng tại những nước vùng 
Solinhh hay Âu châu. Tôi không kiếm đầu ra một nhà hàng Việt trên đường về. Ở miền 
Bắc Âu tôi thường ăn thịt cá voi và con tuần lộc/reindeer và rất nhiều loại cá để ăn lạnh. 
Đối với người Việt mà phải ăn điểm tâm với cá để lạnh và sữa lạnh thay vì phở hay cháo 
nóng là cả một việc bất bình thường. Ngay trong thập niên 1960, trong khi dự khóa tu 
nghiệp về ngân hàng phát triển trong một tháng ở Bá Linh, tôi cũng chỉ kiếm được một nhà 
hàng Tàu kha khá nấu những món ăn Tàu tầm thường, nấu theo khẩu vị của người Đức. 
Ngày nay, trong thể kỷ 21, với "Toàn Cầu Hóa” đi song đôi cùng kỹ nghệ du lịch, chúng ta 
có thể kiếm được một nhà hàng Tàu hảo hạng gần như bất cứ ở đâu. 


Để trình bày về hiện tượng đổi thay trong nghệ thuật ẩm thực của thế giới do Toàn Cầu 
Hóa gây ra, tôi xin nói tới trường hợp của Paris. 


Từ lâu, nghệ thuật nấu ăn của Pháp được coi là đứng đầu ở 
phương Tây. Và do đó, sự suy thoái của nó càng trở nên 
rõ ràng hơn. Tôi hoàn toàn bị sốc, khi chỉ trong thời gian 
thật ngắn phải chứng kiến thức ăn "haute cuisine” của 
Pháp đã thay đổi đến độ nhiều người Pháp hiện nay thích 
án hamburger của Mỹ. 


Sanh tại Mỹ, Sản xuất tại Pháp: Làm sao McDonald“s 


đã thành công được trên đất nước của Michelin 
Stars. 







McDonald's đã xâm lăng nước Pháp. Hiện nay, có trên 1.200 
tiệm McDonalds bên đó và chúng được gán cho biệt danh 
"McDo.” Một hiện tượng mới lạ cho thấy đồ ăn Mỹ đã đổ bộ 
vào Ba lê: Từ xe bán thức ăn của mình, cô gái Nữu ước Bịg Mac 


5337 


Đông øấp Tây 


mang tên Kristin Frederick đã bán loại hamburger ngon cho dân Ba lê đứng xếp hàng dài 
chờ mua! Dân chúng Pháp ưa hamburgers của Mỹ tới độ công ty McDonald đã thu lời nhiều 
nhứt ở Mỹ rồi sau đó là Pháp. Hamburgers đã trở thành thức ăn bình dân và thay thế 
baguette jambon sandwich hay steak với khoai tây chiên ở Pháp. 


Là người Việt sống trong thời Pháp thuộc nên tôi đã được thưởng thức những món ăn ngon 
của Pháp trong tám thập niên qua. Tôi rất tiếc khi chứng kiến sự suy thoái của nghệ thuật 
ầm thực Pháp như vậy. Nghệ thuật nầy được coi là một trong những khí giới quyến rũ của 
ngành ngoại giao. Tôi rất ngạc nhiên khi nhận thấy báo giới ngoại quốc không ngưng chỉ 
trích tinh trạng suy đồi trong nghệ thuật nấu nướng của Pháp. Dân chúng Pháp đã đưa ra 
những nhận xét chính xác về cuộc cách mạng trong nghệ thuật nấu nướng tại Tây Ban Nha 
hay sự nở rộ của nó tại các thành phố như Luân đồn, Tokyo, Nữu ước và San Francisco. 
Ngày nay, những đầu bếp giỏi nhứt thế giới đang làm việc ở Barcelona, London, Tokyo, ... 
Ngoài ra, vì tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu, nước Pháp không còn xuất cảng loại phố 
mát nổi tiếng làm bằng sữa tươi nguyên chất. Đây là một trong những sản phẩm được ưa 
chuộng của thế giới. Dưới thời tổng thống Reagan và nữ thủ tướng Thatcher nền kinh tế 
phồn thịnh đã giúp cho nghệ thuật nấu ăn tại Hoa Kỳ và Anh Quốc bùng phát. Ngược lại, 
trong suốt hai thập niên qua, nên kinh tế của Pháp đã rơi vào tỉnh trạng trì trệ đưa tới độ 
tăng trưởng sút kém và mức thất nghiệp tăng cao. Người dân Pháp có ít tiền hơn để chi cho 
việc đi án nhà hàng. Các tiệm bản thịt, bản bánh, bán phố mát tại các khu phố đua nhau 
đóng cửa nhường chô cho những tiệm bán quần áo hợp thời trang. 


Tôi còn nhớ, trong thập niên 70, nhiêu bạn và bà con từ Pháp qua San Francisco thăm tôi 
nói với tôi người Pháp ăn steak và uống cà-phê ngon còn người Mỹ ăn nhiêu hamburger làm 
bằng thịt xay và uống cà-phê quá dở. Quả thật là vào thời điểm đó, tại những góc phòng 
của nhiêu nơi làm việc bên Mỹ người ta thường thấy những bình Mr. Coffee được giữ cho 
ấm suốt ngày. Nước cà phê trong những bình đó khi uống có vị như thuốc Bắc. 


Hiện tượng toàn cầu hóa và du lịch thế giới trong thế kỷ 21 có tác dụng đồng nhất hóa cách 
sống của con người. Ngày hôm nay, giống như người Mỹ, dân Pháp mua 75% thức ăn của 


họ tử các siêu thị. 
tại nhà hay những 
đình "la  cuisine 
đe dọa một cách 
ngày, hơn một triệu 
bữa tại McDonald. 
giờ dân Pháp dành 
ngồi ăn ít như vậy. 
bình mất khoảng 38 


một bữa so với 88 JuEŸ 


năm. 





Thói quen nấu ăn 
bữa ăn nấu cho gia 
familiale“ đang bị 
trầm trọng. Mỗi 
người Pháp dùng 
Chưa bao giờ thời 
cho việc nấu ăn và 
Người Pháp trung 


„z4 24 phút để ăn xong 


phút cách đây 25 


Tiêm McDonalds ở Montpeller, Pháp, tọa lạc tại địa điểm quan trọng nhút trong thành phố. 


5368 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 





Tiệm McDonald va Starbucks tân thơi ở Pháp 


¡P*' Tiêm Starbucks trên đại lộ Boulevard des 
4 J_ -- Capucines, Ba lễ chiếm một ngôi nhà khang trang 

- Và được trang trí với những ghế bọc nhung, đèn 
„Ầ treo và một trần nhà mạ vàng có hình thiên thần 
Ï bay trên bầu trời xanh. Dân Pháp cũng ưa dùng 
bánh cheesecake của Mỹ và uống chocolat nóng. 
Ngày nay, thay vì cà-phê tâm thường, hãng 
Starbucks của Mỹ đã hốt bạc triệu ở ngoại quốc. 
Trong vài thập niên gần đây, tổng số những quán 
bistro bên Pháp đã giảm mất một phần năm. Cả 
ngàn những quán loại nầy thi nhau dẹp tiệm. Đó là những dấu hiệu rõ rệt cho thấy văn hóa 
ẩm thực đang trên đà đi xuống. Trong một nền kinh tế tăng triển chậm và mức thất nghiệp 
cao, dân chúng ưa chuộng loại thức ăn nấu dê và nhanh thuộc loại *comfort food.” Trong 
một bối cảnh như vậy, dân Pháp, và tất cả chúng ta, đã trở nên hấp tấp, vội vã, luôn âu lo, 
bớt chú trọng tới phẩm chất nên phần đông không còn biết hưởng những thú vui tao nhã 
ẩm thực như xưa. 





Nghệ Thuật Ẩm Thực Tân Thời Của Pháp 


Chỗ đứng của nghệ thuật ẩm thực Pháp trên thế giới sẽ tùy thuộc vào mức độ cải thiện 
thức ăn binh dẫn và thường ngày tại những nơi công cộng như phi trường, ga xe lửa và khu 
thương xả. Một nên kinh tế phát triển và một nghệ thuật ẩm thực năng động thường hay 
đi đôi với nhau. Ơ Hoa Kỳ người ta đang chứng kiến một phong trào nâu nướng loại thủ 
công rất phát đạt. Theo tôi nghĩ, động cơ đưa tới sự kiện nây chính là sự phồn thịnh kinh 
tế chúng ta được hưởng ở Mỹ trong quá khứ. 


Nhiều đầu bếp Pháp nổi tiếng có khuynh hướng ỷ lại vào những thành quả họ gặt hái được 
trong quá khứ. "Nếu tôi mua tất cả vật liệu nấu ăn tươi tôi sẽ phải thuê thêm một nhân viên 
nữa,” một chủ nhà hàng Pháp than thở như vậy. Để tiết kiệm, họ dùng các vật liệu tuy có 
phẩm chất tốt nhưng không được chọn lọc để nấu những món ăn ngon. Trong lúc đó, những 
đồng nghiệp ngoại quốc của họ, như ở bên Tây Ban Nha, đã qua mặt họ trên nhiêu phương 
diện. Điêu đáng mừng là một số đầu bếp của thế hệ trẻ Pháp đã thành công trong việc chế 

539 


Đông øấp Tây 


ra các món ăn ngon miệng với những vật liệu đơn giản nhưng tươi với giá phải chẳng. Nhà 
hàng của họ thuộc loại khiêm tốn nên giúp họ tránh được sở hụi cao. 


Nói tóm lại, một bữa ăn ngon cần hội đủ nhiêu yếu tố, được nấu với những vật liệu đơn 
giản nhưng với sự chăm sóc của nhà bếp, bầu không khí trong tiệm ăn thích hợp, nhân viên 
hầu bàn biết rõ cách thức món ăn được nấu như thế nào và tại sao, cách trình bày đẹp mắt, 
và thức ăn có do chính tay đầu bếp nấu không. Điêu gây ngạc nhiên là cách trình bày món 
ăn của ẩm thực Pháp đã chịu ảnh hưởng phong cách của Nhựt như trong các hình dưới đây: 





Cá đối đỏ `swimming íì the sea “ Thịt bê nướng, gan, úG/ lách và củ cải đỏ 
540 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 


Các món ăn ngon khác của Pháp 





Boeuf BourguIgnon ConfIt de canard 


—=: 


Sole Meunière Magret de canard 


54I 


Đông øấp Tây 


Những Bài Học Được Thấm Nhuân 


Trong gia đình tôi, lúc ăn chúng tôi dùng đũa hay dao nia tùy theo món ăn. Khi sống tại San 
Francisco, Marie và tôi cố gắng lập một "thực đơn trong ngày”, "Menu du jour” ngon bằng 
cách thay phiên nấu ở nhà hay đi ăn tại nhiều tiệm ngoại quốc ngon trong thành phố. Hiển 
nhiên là chúng tôi tự tay nấu các món đơn giản và dê nấu còn với những món khó nấu hay 
đòi hỏi tay nghê cao và dụng cụ đặc biệt chúng tôi nhường lại cho nhà hàng. Thí dụ như 
món điểm sắm (Dim Sum) cần phải tới nhà hàng vì có quá nhiều món và mất nhiều thì giờ 
mới nấu xong. Món nầy không nên nấu ở nhà. (xin xem hình phía dưới) 








ba. 


Steak món ngon miệng có thể nấu ở nhà dỄ dàng 
542 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 


Tại vùng Vịnh, có võ số chương trinh dạy nấu ăn ngon trên tivi... Trong cuộc sống về hưu 
20 năm qua, tôi có nhiều thì giờ để thực tập thú vui tôi ưa thích là nấu nướng. Là một kỹ 
sư tôi hiểu rõ phương cách nấu thức ăn qua phương pháp dân nhiệt/conduction, đối lưu/ 
convection, bức hay phóng xạ/radiation và vi sóng/microwaves. Nhờ kiến thức đó, tôi có 
thể kiểm soát độ chín của miếng steak khi dùng lò nướng than, vỉ nướng, lò nướng điện 
hoặc ga, hay chảo sắt. Tại nơi tôi sống, muốn đi ăn ngon, chỉ cần chọn một trong nhiều 
tiệm nổi tiếng như Koi Palace, Dragon Beaux, Hong Kong lounge, M.Y.CHINA, Chapeau, Le 
Central, Kincaid's ... ngoài ra còn các nhà hàng rẻ tiên được nhiều người lui tới nữa. Tôi có 
thể tự nấu những món ăn đơn giản một cách dễ dàng nhờ kiếm được nhiều nơi bán hải sản 
và rau tươi với phẩm cao. 

Với thời gian, tôi lập ra được một bảng liệt kê dài với những "thực đơn trong ngày” "menu 
du jour” cho phép tôi có thể ăn ngon mỗi bữa. Tôi còn có cái thú theo dõi tin tức của các 
tay đầu bếp thượng thặng ở San Francisco để xem ai đã nghỉ việc đi mở tiệm ăn của riêng 
mình. 


Nhiều siêu thị của người Hoa có trang bị loại bồn nước ngọt hay nước biển chứa những tôm, 
cá, cua Dungeness, nghêu, hàu, ốc, sò, hoang dã hay được nuôi trong trại...Một số người 
Việt tị nạn tới lập nghiệp ở Vùng Vịnh nên nơi đây bán nhiều rau thơm vùng nhiệt đới, trái 
cây và rau lạ của A Châu. Những vật liệu của cả thế giới được đưa vào San Francisco vi nhu 
cầu của vùng Silicon Valley phôn thịnh. Nơi đây có nhiều du khách và nhiêu người Hoa giàu 
có đến định cư. 


Những món ăn Tàu tiêu biểu của tôi 





Một bữa tiệc cơm Tâu có chín món 


543 


Đông øấp Tây 





Một bữa tiệc cơm Tàu tiêu biểu có heo sữa quay để ăn khai vị 
544 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 


Những món ăn Nhựt của tôi chọn 


cà : 5 ^ 


Món cá hôi Teriyaki 


... "mu. ` 
t~ — 


Tôm Temppura, củ sen,ca tín và các loại rau Tempưra trước khi chiên 





545 


Đông øấp Tây 


Những món ăn ngon Pháp tiêu biểu của tôi 





⁄/ nấu cam G2 nấu rượu chát 


546 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 





Bánh fian Cà phê espresso với bánh ngọt 


Nước Pháp có thể đã mất ngôi vị bá chủ của nghệ thuật ẩm thực nhưng thức ăn xứ nầy vẫn 
được xếp hạng cao trong giới sành ăn của phương Tây. Thức ăn Pháp tiếp tục bỏ xa một 
số đối thủ bên Âu Châu như Anh Quốc hay Đức hay Thụy Sĩ hay Bắc Âu hay Hy Lạp và Áo... 
Phố mát Pháp vẫn còn tuyệt ngon và chưa có sâm banh nước nào hạ nổi Dom Perignon. 
Rượu Cognac và Armagnac của Tây vẫn giữ nguyên ngôi vị vô địch. Một số người có thể ưa 
cà phê Starbuck“s nhưng ly Expresso của Pháp và Y thưởng thức trong quán bistro có hương 
vị đặc biệt mà cà phê Starbuck chưa thể sánh nổi. Câu hỏi nghệ thuật nấu nướng của xứ 
nào dân đầu lúc nầy đến nay vân còn trong vòng tranh cãi. 


Những món ăn ngon Mỹ của tôi 


Tôi được đại sứ Mỹ Bunker mời dùng cơm để giải thích về chương trình phát triển kinh tế 
của nước nhà cho khách người Mỹ thuộc giới thương gia hay Thượng và Hạ Viện Hoa Kỹ. 
Thực đơn gồm những món ăn thường ngày bên Mỹ. Không có dấu hiệu xa xỉ vị ngân sách 
thời chiến vào lúc đó. Tuy nhiên, tại US Army Post Exchange (PX) ở Sài Gòn, tôi có dịp được 
thưởng thức những miếng T-bone steaks ngon gởi từ Mỹ qua và rượu mạnh đầy hương vị 
như Kentucky bourbon, Chivas và Johnny Walkers Black label... và còn món cả rem nữa. Bất 
cứ sinh viên nào của MIT cũng nhớ rất rõ những món ăn ngon tại Durgin Park trong thành 
phố Boston. 





= = 


j_--`. BEFORE YOU WEFRE nanx "“..j|ma#=“`-n: | 


Durgn Park restaurant 


5347 


Đông øấp Tây 


Con tôm hùm nặng 2 cân Anh và dĩa prime rib. 


Bấp và đậu bắp chiên có phố mát dê Sò và bắp chowder 





Cánh gà BBQ Cheesecake của Mỹ 
5485 


Ch.22 - Ẩm Thực Trong Đời Tôi 


—— 


s7) 
œ1. 
+. ca 
_ ` D2) TA 
.. .êé “4y | 


L_ 


h¬.—v' 





SưƠơnh trưu nưỡng, zucchini, mint Bacon bọc cá Hồi Alaska, parsnip táng 





ButtermIlk Pancakes, Berr/, Vanilla Butter Pot-au-feu và sauce 
549 


Lời kết 

Theo ý riêng của tôi, trong bốn nước của nền *văn hóa dùng đũa”, ẩm thực đơn giản, thanh 
tao, và trình bày nghệ thuật nhứt là của Nhựt. Còn thức ăn Tàu thì câu kỳ, đa dạng nhứt về 
hương vị. Có lẽ bởi Trung Quốc là một nước rất lớn gồm 8 vùng có 8 cách nấu nướng khác 
nhau. Trước đây, tôi đã đưa nhận xét Tàu không có món án nào dùng rau cải tươi trong 
thực đơn vì cách trồng trọt dùng phân người. Ẩm thực Đại Hàn có chiều hướng kém cầu kỳ 
hơn của Tâu phải chẳng vì thiếu thốn về nguyên liệu nấu ăn và ít đất canh tác. Tôi luôn nhớ 
món kim chi xuất hiện trong mỗi bữa ăn của người Đại Hàn. Điêu làm tôi bị sốc và ngạc 
nhiên nhứt là dân Đại Hàn ăn quả nhiều thịt chó. Theo đài BBC, trong năm 2003, tại xứ nầy 
có từ 4.000 tới 6.000 quán ăn bán thịt chó. Lượng tiêu thụ thịt chó môi năm lên tới 8.500 
tấn cộng thêm 93.600 tấn dùng để chế thuốc bổ. 


Nghệ thuật ẩm thực của Việt Nam thay đổi tùy theo ba miền Bắc, Trung và Nam. Vì ở kế 
cận Trung Quốc nên món ăn Bắc chịu ít nhiều ảnh hưởng của nước láng giêềng to lớn nầy. 
Đồng Bằng Sông Hồng ít phù sa nên không phì nhiêu như Đồng Bằng Sông Cửu Long do 
đó sản xuất lượng thực phẩm giới hạn hơn. Tương tự như vậy, sông ngòi Miền Trung có 
nhiều đá và cát nên có ít tôm cá. Thức ăn vùng nầy mang tính cách của cung đỉnh. Đi về 
Miễn Nam, thức ăn thật dôi dào. Khí hậu nhiệt đới và đất đai phi nhiêu nơi đây cho phép 
sản xuất nhiêu gạo, tôm cá nước ngọt, hải sản, trái cây, rau tươi và rau thơm. Cách nấu 
nướng Miễn Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng của hai nước lân bang là Cao Miên và Thái 
Lan. Thời xưa, Sải Gòn được gọi là *hòn ngọc Viên Đồng” một phần cũng nhờ vào thức ăn 
Pháp tại đây. 


Không thể phủ nhận được rằng thức ăn và đồ uống chiếm một địa vị quan trọng trong đời 
sống của con người. Có câu phương châm là "Hãy cho tôi biết bạn án thức gi và như thế 
nào, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào.” Đó cũng là diễn tiến lịch sử loài người 
kể từ khi con người còn sống trong hang lỗ bắt đầu biết dùng lửa để nấu ăn. Từ đó nảy 
sinh ra nghệ thuật nấu nướng tinh xảo ngày nay. Nghệ thuật nây còn căn bản hơn những 
nghệ thuật như hội họa, nhạc, múa hát và phim ảnh đối với đời sống của chúng ta nữa... 


Nói về ẩm thực trong gia đình, tôi không thể quên đề cập tới Marie, người đã cùng tôi nấu 
nướng và ở bên tôi để chia sẻ những thăng trầm của đời tôi. Quả là không nói quá khi tôi 
viết răng Marie còn hơn là "nữ tướng” của tôi trong nhà bếp suốt hơn nửa thế kỷ qua. Tôi 
thật là người may mắn và biết ơn về điều nầy. Marie rành về cách nấu ăn Việt và Pháp hơn 
tôi và trong bốn thập niên qua đã đảm trách việc bếp núc tại nhà của chúng tôi ở San 
Francisco. Marie rất kỹ lưỡng trong khi tôi chỉ muốn "đốt giai đoạn” khi nâu. Nhờ vào sự 
hiểu biết của tôi về thức ăn Mỹ, Anh, và ngoại quốc khác như Ý và Tây Ban Nha... tôi đã 
đóng góp nhiêu vào những bữa ăn hàng ngày trong gia đỉnh cũng như đem lại thích thú 
cho bạn bẻ và họ hàng. Tài nấu ăn tuyệt vời của Marie đã hòa hợp tốt đẹp với quan niệm 
về ấm thực quốc tế của tôi. Tôi hân hoan báo cáo rằng về lãnh vực ẩm thực tối quan trọng 
với cuộc sống của chúng tôi ở San Francsico, tại bàn ăn của nhà chúng tôi *Đồng gặp Tây” 
rất đề huê trên đất nước Hoa Ky đa chủng này. 


Chương 23 


Sông Thọ, Sống Khỏe, 
Sống Vui Khi Về Hưu 


Mùa xuân của tuổi già! 





San Frarncisco, thành phố lý tưởng 
Đẹp nhứt miền Tây! 


n =:-.. 0W 
( r $W. +. 
” 8m" h | 
L8 BIẾ Í” Í w l5 
| Ũ mà 
kì lì ạụ_ j7. Ẫ 
- „#G 


WựS 
 « 


AC .A ˆ 
kí 1 JJ- 
. Ì 
lú®: , 
» f .— ẢỲ 
HÀ TM Zag` - ÿ - [Tấn | -j 
ˆ - =M.'=..... F —= |,E — —“= : 
1 "-—=.. “san lL 6U ‹<‹ 


Cầu Golden Gate Đại lộ dài theo Thái Bình Dương 


Khi về hưu, tôi có cuộc sống tốt đẹp như tôi hằng mong ước. Tôi cảm thấy vui sướng, vì cả 
thể xác lần tinh thần, nếu nói không quá đáng, vần còn khỏe mạnh và sáng suốt; ngoài ra 
tôi không phải âu lo về tài chánh vì lúc còn trẻ tôi luôn lấy câu: liệu cơm gắp mắm làm kim 
chỉ nam. Qua quyển hồi ký này, tôi mong chia sẻ kinh nghiệm sống của mình cùng độc giả 
về mọi thử thách, nồi gian nan, lân niêm vui thích. Trong những ngày tháng nhàn tản của 
cuộc đời, tôi ghi lại nếp sống vui của riêng mình và mong quý độc giả cũng như tôi tìm được 
sự thoải mái khi về già. Sau đây là một số bí quyết để giữ được sức khỏe dồi dào và nếp 
sống tuyệt hảo. Tôi đã sưu tâm từ trong sách báo sau khi gạn lọc kỹ càng, qua lời dạy dồ, 


Đông øấp Tây 


rút tỉa những bài học hữu ich và tôi theo đúng như lời chỉ dẫn thực tập liên tục từ lúc còn 
trẻ đến nay. Tôi luôn đặt niêm tin vào số mạng nên đến lúc hiểm nguy tôi vẫn tin có ĐÂ/MG 
TỔ! CAO hướng dẫn, chỉ điểm cho mình. Thêm vào đó yếu tố di truyền cũng góp phần 
vào cuộc đời của tôi. 


Dù nay đã bước qua tuổi trên 86, tôi tin mình vẫn còn có thể sống lâu hơn nữa! Khoa học 
ngày nay cho thấy là những ai có cha mẹ sống thọ cũng có thể sống lâu như cha mẹ mình. 
Ba má tôi đều cao tuổi lúc qua đời: ba tôi thọ 93 tuổi, má tôi 99 tuổi. Hơn nữa, theo sự ước 
tính của *IRS” tôi còn có thể lãnh tiền từ quỹ 401(K) thêm 15 năm nữa, nghĩa là cho tới lúc 
tôi được 101 tuổi. Tôi cảm thấy mình may mắn thừa hưởng được `*gen” di truyền tốt từ song 
thân nên tôi có bổn phận tiếp nối di sản sống lâu của gia đình! 


Cũng như mọi người, tôi đã có những cảm nghĩ lẫn lộn khi phải đối diện với tuổi về hưu. 
Tôi vần bị dãng co giữa cảm nghĩ nhẹ nhõm và tiếc nuối. Tôi nghỉ hưu vào ngày thứ Ba, 8 
tháng 10 năm 1996. Cái dấu mốc khó quên nầy cũng có nghĩa là Cuộc hành trình ngoắn 
ngoèo và nhiều bất trắc của tôi kéo dài trong 65 năm qua đã đi tới chỗ kết thúc. Với tôi đó 
là một ngày hạnh phúc. Nó khiến tôi khoan khoái vì sau một chuyển bay dài đăng đăng và 
cam go, cánh chim ưng đã đáp nhẹ nhàng và êm ái xuống Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn. Khác 
với khi còn điều hành một công ty cố vấn về kỹ thuật, lúc đó đầu óc tôi luôn bị căng thăng 
môi ngày. 


Cuộc sống về hưu đã cho tôi nhiều thì giờ để chiêm nghiệm lại đời mình. Điều thất vọng 
hơn hết trong lòng tôi là thấy đất nước Việt Nam vần còn rất chậm tiến so với những "con 
hổ" Á châu khác trong khu vực. Tôi nuối tiếc đã không đem ra áp dụng được tất cả khả 
năng kỹ thuật của mình như đã từng mong mỏi trước đây. Chẳng hạn, tôi không có thể 
thành lập một Trường Đại Học Kỹ Thuật Cao/high-tech như MTIT (Massachusetts Institute of 
Technology) để giúp quê hương đủ sức cạnh tranh với các nước Đài Loan, Nam Hàn... Tôi 
đã mất cơ hội đào tạo những người chỉ huy trong lãnh vực phát triển quốc gia. 


Hiển nhiên, nguyên nhân đưa đất nước mình tới ngõ cụt, thua thiệt, hoang phí là lề lối lãnh 
đạo thiển cận và mù quáng của người cộng sản Việt Nam. Họ đã không biết đi theo gương 
người cộng sản Trung Quốc cách đây khoảng bốn thập niên trong việc vận dụng tài nguyên 
xứ sở và nhóm trí thức được đào tạo tại ngoại quốc để đưa nền kinh tế nước nhà vươn lên. 
Với hằng triệu tài năng người Việt Nam sống rải rác trên thế giới mà chế độ Hà Nội cũng 
chẳng đề ra được một giải pháp hay sáng kiến nào có thể thuyết phục họ tham gia, tích cực 
và thực sự đóng góp cho quê hương đất nước. Chẳng những thế nhiều chuyến đi thiện chí 
của những người từ nước ngoài về Việt Nam đã gặp thất bại thê thảm trong những năm 
gân đây. Điều đó tạo thành tiên lệ xấu khiến không ai muốn hợp tác trong tương lai nữa. 
Đó cũng là sự lãng phí lớn lao của tiêm lực xứ mình. 


Có một lần, quả là tôi gặp cơ hội để trở về Việt Nam. Nó đến với tôi hoàn toàn bất ngờ - 
không hẹn trước chi hết. 


Đ22 


Ch.23 - Sống Thọ, Sống Khỏe, Sống Vui Khi Vê Hưu 


Vào năm 1991, chuồng cửa nhà tôi reo và tôi ngạc nhiên khi thấy người bạn thời trước 1975 
tại Sài Gòn và một người lạ mặt đứng trước cửa ra vào. Tôi mở cửa mời họ vào nhà. Bạn 
tôi giới thiệu nhân vật đi cùng là người thân tín của đương kim thủ tướng Võ Văn Kiệt. Họ 
đến mời tôi về Sài Gòn để làm việc cho chính phủ đương nhiệm. Họ cho tôi biết những cơ 
quan tài chánh quốc tế đã cam kết giúp Việt Nam những khoản vay với điều kiện dê dãi lên 
tới hàng chục tỷ Mỹ kim để thực hiện các dự án phát triển. Nhưng nước ngoài chưa chịu 
tháo khoán số tiền được vay vì lý do nước nhà thiếu người quản trị đủ khả năng để triển 
khai các dự án. 


Như để khích lệ tôi, thủ tướng Kiệt (qua lời họ nói) có hứa trả lại ngôi nhà xưa tại Sài Gòn 
cho tôi sau khi đã sơn mới lại với màu sơn tôi lựa. Họ còn nói tôi không cần phải quyết định 
ngay tức thì, vì lẽ tôi đã rời khỏi quê hương trên 16 năm rồi. Tôi được mời về thăm Sài Gòn 
trong khoảng mươi hôm, rồi trở về lại San Francisco để suy nghĩ thêm. Họ cũng cho biết rõ 
là vị tân thủ tướng đang áp dụng chánh sách đưa chính phủ cộng sản Hà Nội tái hội nhập 
vào sân khấu chánh trị thế giới sau nhiêu thập niên chiến tranh và bị cô lập. Vị thủ tướng 
đó đang theo đuổi mô hình canh tân quốc gia theo phương thức của liên bang Nga. Thẳng 
thắn mà nói, tôi đã hiểu biết khá đủ về các chế độ cộng sản nên trong đầu tôi đã quyết 
định thế nào rồi trước lời đề nghị của họ. Trong thân thiện, tôi đã ngồi nghe họ nói và cùng 
đi picnic với họ cũng như thăm viếng vườn nho làm rượu vang Hacienda Winery tại Sonoma. 
(Xin coi hình) 





kr}à—~ = = 


"Ð/cn/c” với bạn thân của thủ tướng Vố văn Kiệt tại Haclenda IWinery, Sonoma Ca 


Sau đó hai ngày họ trở về nước. Tôi có nhờ họ khi tới Sài Gòn đến thăm và đưa giùm má 
tôi ít tiền tôi gởi tặng bà và để lo cho cháu tôi được xuất ngoại sang Mỹ. Tôi còn nhớ có nói 
với họ thế nây: "Tôi là một nông gia có trong tay hột giống tốt, có thuốc trừ sâu, có phân 
bón, biết cách dùng nước canh tác, nhưng tôi biết chắc khi gieo hột giống trên đất cộng sản 

553 


Đông øấp Tây 


chẳng khác gì như làm ruộng trên một sân tennis tráng xi-măng. Sẽ không có giống chỉ mọc 
lên nổi!" 


Vài tháng sau, cũng người khách lạ đó gọi điện thoại cho tôi từ khách sạn Sheraton tại 
Bangkok, Thái Lan, báo cho tôi biết anh đã tới gặp má tôi. Anh lại nài ni tôi nên trở về Việt 
Nam làm việc. Trước khi dứt lời, anh nói má tôi tỏ ý muốn gặp lại đứa con trai út trước khi 
bà nhắm mắt. Đương nhiên tôi biết chắc rằng má tôi, một cụ già lúc đó đã 96 tuổi, chẳng 
có nói như vậy đâu! Chị Bảy của tôi từ Sài Gòn có cho tôi biết điều nầy. 


Thôi, tôi đã đi lạc đề rồi. Phải trở lại câu chuyện những năm sống tuổi hạc của tôi. Tôi mong 
muốn chia sẻ cùng quý vị những gì tôi đã học hỏi được về sức khỏe, tình cảm, tinh thần, và 
độc lập tài chánh. "Có sức khỏe là giàu có thực sự, chớ không phải là vì mấy thoi vàng đầu." 
Tôi cũng đặt lòng tin vào câu tục ngữ nôm na: "Sức khỏe cần tiên bạc và tiên bạc cũng cần 
sức khỏe." 


Đọc những khảo cứu nhằm gia tăng mức tuổi thọ của con người và phẩm chất đời sống, tôi 
lấy làm ngạc nhiên khi thấy rằng những khuyến cáo của các bác sĩ Mỹ trong việc đạt được 
hai mục tiêu nói trên đã không thay đổi nhiều lắm trong hơn 50 năm qua. Thực vậy, bảng 
liệt kê mới đây vẫn gần giống như tờ liệt kê tôi còn giữ trong bóp mà tôi đã cắt ra từ tờ 
nhựt báo tiếng Pháp "J ournal d'Extrême Orient" xuất bản tại Sài Gòn trong tháng 7, năm 
1960. (Xin xem hình) 


ĐESSEHLY*zZ TU CUUUDDUOPRG..-. ‹ ca. Xá la. 
0899994. 1J197:.//11195 gi 6“ Dị) này khíCn tÒi dược yên lòng khi biết rằng 
È b l5 2" -Ï \ : h "sa 


- những nguyên tắc tôi đã làm theo từ năm 1960 
để giữ sức khỏe và sống lâu cho tới giờ vẫn 
được coi là đúng cách. 


Biên dịch tư bản văn Pháp ngữ: 


"Dựa vào những nhận xét của một nhóm bác sĩ 
Mỹ, dựa vào những thói quen và phương cách 
sống của những bệnh nhân đã đạt được tuổi 
thọ đặc biệt. sau đây là các việc cần làm để 
sống khỏe và lâu] 


SVAN 1 Ngủ du gi. 

E.ẤCˆ¿ 2 Tập thể dục đều đặn. 

\5. 3. Ấn chậm rãi 

È... 4. Ấn nhiều chất đạm (thịt, cá, và chất sữa). 
. 5. Uống nhiều... nước. 

6. Đ/ câu môi sáng. 

7. Uống rất ít rượu và giảm hút thuốc. 

8. Lam được nghé mình yêu thích. 





Báo 7JƑournal dExtrême Orlent" xuất bản tại 
Sài Gòn, tháng 7, nắm 1960 


534 


Ch.23 - Sống Thọ, Sống Khỏe, Sống Vui Khi Về Hưu 


9. Đ/ nghỉ hè (du ngoạn, đi chơi) nhiều. 

10. Có thú, sở thích riêng. 

11. Chuyên chú vào một bộ môn nghệ thuật. 
12. Có một nhóm bạn thân. 

13. Thẳng thắn và lương thiện. 

14. Có tính thân trách nhiệm. 

15, Biết tiết kiệm, phòng xa. 

16. Có một niềm tín do mình chọn. 


Sau hơn nửa thế kỷ, chỉ có điêu số 7, "Uống rất ít rượu và giảm hút thuốc," là cần phải sửa 
lại. Giờ đây, chúng ta đều nhận thức được rằng hút thuốc tai hại cho sức khỏe. Rủi thay, 
việc đó đã bị các hãng sản xuất thuốc lá giấu nhẹm không cho dân chúng biết trong suốt 
bao năm qua. 


Bảng liệt kê trên bao gồm tất cả những điều quan trọng nhút liên quan đến vấn đề sức 
khỏe thân thể, tình cảm và tỉnh thần, các trách nhiệm cá nhân và độc lập tài chánh. Để 
triển khai thêm về những điều đó, tôi cũng xin chia sẻ vài kinh nghiệm của chính mình. 


SỨC KHỎE THÂN THỂ 


Như tôi đã đề cập tới lúc đầu, tầm quan trọng của việc tập thể dục đã ăn sâu vào trí não 
tôi ngay từ thuở ấu thơ. Ngoài chuyện đi bộ và bơi lội mà ba tôi bắt các con làm vào sáng 
sớm, ba tôi còn nêu lý do đi săn chim để dẫn chúng tôi về miệt quê mỗi cuối tuần. Thực ra, 
ba tôi muốn tạo thêm cơ hội cho bầy con được sống trong cảnh thiên nhiên và hít thở không 
khí trong lành nơi đồng ruộng. Vào thời đó, tôi rất ham đi bắt dế và cá lia thia ngoài ruộng. 
Để khuyến khích các con tập dượt hơn nữa, ba tôi còn cho dựng một chiếc đu và cái thanh 
song song nơi một góc vườn cây. Khi tôi được mười tuổi, ba tôi cho tôi học võ với một thầy 
dạy người Việt góc Hải-Nam, anh Năm Ngâu, bạn của ba tôi. Chính nhờ chịu khó tập thể 
dục đều đặn mỗi ngày lúc còn nhỏ, nên khi lớn lên, tôi có thể duy trì kỷ luật đó một cách 
dê dàng. 


Cho đến lúc 75 tuỗi, chúng tôi vẫn đi 
đống trại thường xuyên để sống vui 

Ầ - s#t mạnh trong sự thử thách của thiên 
- § XS” ' + = nhiên trên vùng cao nguyên Sierra. 


=8 VN ờNG Chúng tôi củng tiếp tục như vậy trên 


7x“ "à đọc ØQÀ(q(¿ vùng Canadian Rockies. 
| | : ` 


\W? camping vùng Sierra Nevada 






5355 


Đông øấp Tây 





li - - ~ _= — - 





Camping vùng Canadfan Rocky Mountains 


Bác sĩ gia đình đã cảnh giác tôi là người ta thường hay viện ra đủ mọi lý do để tránh tập 
thể dục đêu đặn. Để giải quyết chuyện đó, tôi tự nhủ là tôi phải "nộp thuế sức khỏe" cho 
mình môi ngày, không được sót ngày nào cả. Từ khi về hưu tại Cựu Kim Sơn, "thuế sức 
khỏe" của tôi gói gọn trong việc chơi tennis đánh đôi trong khoảng một giờ mỗi buổi sáng 
và cuốc bộ lúc xế chiều ngoài biển hoặc đi theo các đường mòn `trails” ngoạn mục trong 
vùng tôi Ở. 


Nhóm Tennis Club gân nhà tôi, 1999 





556 


Ch.23 - Sống Thọ, Sống Khỏe, Sống Vui Khi Vê Hưu 





Nhóm Tennis doubles trước nhà số 16 Riverton, chụp lúc sắp ấn trưa, 2014 


Để có thể chơi tennis một cách đầu đặn, tôi đã tổ chức một hội chơi banh nho nhỏ trong 
khu vực Sunset (thuộc phía Tây Nam San Francisco) và bảo đảm luôn luôn có sẵn ít nhứt 
bốn tay vợt đánh đôi vào đúng 7:30 mỗi sáng. Tình thân hữu, cộng thêm thú tập dượt thể 
thao trên sân tennis, đã biến mỗi buổi sáng thành thứ nghi thức hay thông lệ thật vui nhộn. 
Vào xế chiều, tôi thường đi bộ dọc theo bờ biển hay rảo bước trên một trong nhiều đường 
mòn ở gần nhà. Khi nào cảm thấy hơi làm biếng, tôi rán kiếm một động lực thật hấp dân 
để giải điều nầy. Tôi thả bộ tới chợ thực phẩm ngon của Mỹ Trader J oe's hoặc vô một siêu 
thị Tàu. Tới lúc này, mọi khó khăn của tôi coi như đã giải quyết xong. Về hưu trải qua hơn 
hai mươi năm dài, tôi đã tránh được mọi thứ bệnh nặng và chưa vào nằm điều trị tại bệnh 
viện. 





§ ri tế! Kiện 


Đường mòn Golden Gate Coast 


33/7 


Đông øấp Tây 





Đường mòn Lands End 


Ỹ ` J2) ~ th“ ' k* ND X| 3; h thì) ` 
k XS &+ va, 2. ly 21) TNG VI CÀ ¿ 
=hÍ : 


: >. Hà 
la -.220~ 2u” By Tư _— 
- suện  x~; C k SG S6 
LẮ. B2 «< 


- 


”, x 





Ocean Beach - Câu cá Chẻm Đường mòn TWin Peaks 





ˆ œ° vĩ _ „ :U 
7x - . F ° H R ~Ír - Ì _- .xÂ vì 
= h h Ÿ Ì tu Ẵ „ ñ — “=~. n" 


ÑÍ ” 


Cảnh sương mù San Francisco dài treo biển Thái B"nh Dương 


Nhà tôi cách biển độ 1Km. Sương mù rửa gió biển sạch bụi hằng ngày. Về chiều thả bộ dài 
theo bờ biển xem mặt trời lặn thật ngoạn mục với màu hồng rực rỡ. 


558 


Ch.23 - Sống Thọ, Sống Khỏe, Sống Vui Khi Vê Hưu 





Chím ấn tối tại Ocean Beach 


Ở tuổi 86, với sự thận trọng đặc biệt, tôi vẫn tập luyện môn tennis mỗi ngày. Gần đây thôi, 
có ba người bạn khoảng lứa tuổi tôi đã ngã té và đột tử ngay trên sân tennis. Sợ chuyện đó 
cũng có thể xảy ra cho mình, tôi đã đến tham khảo vị bác sĩ gia đình để lấy hẹn thử chạy 
trên máy đo nhịp tim (treadmill) và làm siêu âm tâm động đồ (echocardiogram). May mắn 
thay, kết quả cho thấy tim tôi còn đủ khỏe để chơi môn quần vợt tôi ưa thích. 


Về chuyện ăn uống, tôi coi việc nấu nướng và biết thưởng thức món ăn ngon như một nghệ 
thuật gắn liền với nếp sống văn minh. Nhưng để duy trì sức khỏe tốt, tôi phải tìm ăn những 
loại thực phẩm lành mạnh và tránh những thứ có thể gây rắc rối như mỡ trong máu, huyết 
áp cao và tiểu đường. 


Để hiểu thêm về vấn đề dinh dưỡng, tôi đã ghi danh vào khóa học "Diet for Health" tại một 
trung tâm y học gần nhà. Mỗi ngày tôi thích lập ra một bảng "Thực Đơn Trong Ngày" (Menu 
du Jour) vừa ăn ngon mà lại vừa đơn giản. Muốn thực hiện được việc đó, tôi thích đi tìm 
kiếm những loại thực phẩm tươi tốt nhứt trong các "chợ nông gia" — *the farmer's markets.” 
Thường thì chủ nhân các quầy thực phẩm nơi đây cũng là chủ nông trại luôn. Dưới nhiều 
hình thức, Cựu Kim Sơn cũng cống hiến một kho báu dồi dào về cách thức nấu ăn hảo hạng 
trên thế giới. 


Nhằm cho thức ăn được tăng phần hấp dẫn, tôi cũng sưu tầm các loại rượu nho thơm và 
hợp khẩu. Đó là ảnh hưởng phần nào từ thời thực dân Pháp còn tại Việt Nam trong thời 
niên thiếu của tôi. Đối với chuyện uống rượu, tôi cố gắng tự chế chỉ uống hai phần (servings) 
rượu mỗi ngày. Ngoài ra, tôi còn thử kết hợp các thứ nước ép từ rau quả tươi với thực phẩm 
tôi dùng thường nhựt. Và dĩ nhiên tôi luôn luôn nhớ uống nhiều nước lọc để tốt cho cơ thể 
và nội tạng nữa. 


559 


Đông øấp Tây 


SỨC KHỎE TÌ NH CẢM VÀ SỨC KHỎE TINH THÂN 


Nơi phần giữa trong bảng liệt kê về sống lầu có nêu vấn đề sức khỏe tình cảm và sức khỏe 
tinh thân. Chủ yếu chỉ nhằm nhắc nhở chúng ta mỗi ngày cần biết hưởng thụ, vui vẻ, hài 
lòng và làm việc ơn nghĩa. 


Để ăn mừng ngày về hưu, nhà tôi và tôi đã mở tiệc mời hơn bốn mươi bạn thân tới nhà 
chúng tôi tại Cựu Kim Sơn. Cuộc họp mặt bữa đó quả là khó quên đối với mọi người chúng 
tôi. Tôi có cảm tưởng mình như một lực sĩ môn marathon đưa cao cả hai tay lên trời để 
mừng chiến thẳng khi bước qua lẫn đến của vòng chung kết đầy gay cấn và cam go. Còn 
ân sủng nào hơn là được hưởng phần đời còn lại của minh nơi thành phố Cựu Kim Sơn xinh 
đẹp! Buổi họp rất vui và hào hứng đến đổi một trong những bạn thân của chúng tôi là tiến 
sĩ Đồ Ba Khê đã đề nghị thành lập một câu lạc bộ. Mọi người đêu tân đồng. Nhờ đó Câu Lạc 
Bộ Cửu Long (Mekong Club) quy tụ toàn những người hưu trí đã ra đời và hoạt động đến 
hôm nay được hai mươi năm. 


Những năm nghỉ hưu vừa qua được coi như thời gian an hưởng vui nhứt trong đời tôi. Tôi 
được vậy chính nhờ có tư tưởng tích cực yêu đời, làm việc cẩn trọng và luôn luôn biết kiểm 
điểm nếu sai. Đúng vậy, giờ đây tôi bớt lo âu và căng thẳng hơn trước. Tôi cho mình đã chu 
toàn bổn phận với đời và có quyền coi sự chọn lựa cách sống cho riêng mình như một ưu 
tiên. Quả thực như vậy, nhờ có sự chuẩn bị và đắn đo đúng mức, tôi đã đủ sức thi thố hết 
tiêm lực của minh, đồng thời cũng hưởng được những thú vui của cuộc đời. Những lựa chọn 
của tôi bây giờ bao gồm những việc như làm thiện nguyện, đi du lịch, viết lách, học hỏi, và 
biết bao thú vui giản dị khác. Chúng đã giúp tôi đạt được tâm an lạc, vui vẻ, tự tại, tự trọng 
và thảnh thơi. 


Ý tưởng coi "cái tôi trên hết" chắc chắn không ngự trong tâm khảm của tôi khi tôi từ Hoa 
Kỳ trở về Việt Nam làm việc để giúp phát triển một đất nước đang bị chiến tranh tàn phá từ 
1958. Vào thời điểm đó, ý tưởng như vậy đúng là một quan diểm vị kỷ hay thiếu suy nghĩ! 
Nhưng giờ đây, tôi không còn quan tâm đến những ÿ nghĩ yếu hèn đó nữa. Tôi nghĩ là minh 
đã trả xong nợ với đời và bây giờ xứng đáng được hưởng thụ ngày tháng về hưu nầy. 


Ở tuổi 86, tôi đã già rồi, nhưng tôi không cảm thấy mình già chút nào cả. Tôi còn đầy hăng 
say. Trong tôi còn tích lũy nhiêu sinh lực và một nhân sinh quan yêu đời. Thêm vào đó, các 
sinh hoạt văn hóa thú vị, sống động mà tôi vui hưởng mỗi ngày khiến tôi quên phứt đi tuổi 
tác của mình. Hiển nhiên, chính nhờ cuộc sống năng động trước khi về hưu mà tôi mới có 
được ngày hôm nay. Một lần nữa, bảng liệt kê kể trên đã nhắc nhở tôi phải luôn lưu ý tới 
sức khỏe tình cảm và sức khỏe tinh thần. 


Tôi ý thức được rằng, sự lành mạnh về tinh thần hay tình cảm không chỉ có nghĩa là không 
mắc bệnh tâm thần thôi đâu. Nó còn hàm ý làm sao mình có thể đối phó được với thăng 
trầm của cuộc đời một cách hữu hiệu cũng như biết cách giải quyết tình trạng căng thẳng 
hay ứng phó với các tình huống bất ngờ. 


560 


Ch.23 - Sống Thọ, Sống Khỏe, Sống Vui Khi Vê Hưu 


Sự lành mạnh tâm thần cũng bao gồm cả những cảm xúc tích cực, tính yêu đời sâu đậm, 
biết sống có mục đích và cười đùa càng nhiều càng tốt. Nụ cười không những rất tốt cho 
sức khỏe của chính mình mà còn dê lây lan và đem niềm vui tới cho người khác nữa. Với 
tâm tinh như vậy, tôi luôn dành nhiều thì giờ cho gia đình và bè bạn. Dù sao đi nữa, chúng 
ta là những tạo vật sống trong xã hội và có nhu cầu gia nhập vào tập đoàn. 


s 
L : ñ / L 
—— 1 ù 'H/ (là 
hn .š» @ w 
¬.. _ ` rx v . h 
s ba c2 ` 
m s.< ®-= — 
>ø 
t3 4 
“ ko 
=._ 


“4 .ˆ” F TT - 





Thát là vui khi bà con tư Pháp qua thấm vài ngày 
561 


Đông øấp Tây 





Hội ngộ tại Domaine Chandon, Napa, Ca, với Âu Trường Thanh, Paris; Hồ Tấn Phát, Beavertorn, Or; 
Huynh Văn Huởn, San Lorenzo, Ca 


— 1 
.@<==ˆ 


P.ủ 
si 





l -_k : c 
Nhớm nây ghé thắm mm chị ĐỖ Bá Khê Thăm gia đình Ortons, San Luis OBis0o, Ca 
tại nha W/alnut Creek Ca với Sáng & Rennaud tư Relns 
Tôi còn khám phá ra là ngồi thiên/yoga mmmzzzaan IIDSIREHZH B 


giÚp cho trí ÓC mình được định và giảm PL. cm. NT T“ị Vc 
thiểu sự cang thang hay lo âu. Hàng _ IN 'Ýˆ* d=, 

ngày, nhờ vào làm những việc theo thói : Y.. 7“... 
quen tôi có được một tâm thần thoải mái 
hơn và khi tôi dành cho mình những giây 
phút tính lặng thì tâm hôn tôi cũng được 
an tịnh. Tôi cố gắng đặt mình vào địa vị 
của người khác để hiểu được họ. Với 
một đầu óc cởi mở và không phán xét 
ai, tôi học hỏi và thông cảm được nhiều 
hơn. Để tránh bị bệnh lú lẫn/Alzheimer, 
tôi viết hồi ký, chơi ô chữ, hay những 
việc gì vận dụng được trí não. 

562 





Cháu Đang tư Soissons qua thắm 


Ch.23 - Sống Thọ, Sống Khỏe, Sống Vui Khi Vê Hưu 






Đem cây kiếng, « thiên nhiên » vào nhà 


Marie và tôi đi nghỉ hè nhiều như tôi 
đã đề cập tới trong cuốn sách nầy và l“ 
nhờ vậy tâm thần cũng được sảng Z8 
khoái. 


Bạn bẻ dung cơm trên nóc S F Hilton với Đang & J.Michel tư Paris qua 


563 


Đông øấp Tây 





đ) + ®wZ 
Japantown ngày lỄ hoa anh đảo 


- HT 


ủ 





Cơm gia đỉnh bò 7 món với Đảng từ Paris qua Lai rai tại nhà 
564 


Ch.23 - Sống Thọ, Sống Khỏe, Sống Vui Khi Vê Hưu 





, 


Tiệc gia đỉnh với Đính-Linh-Andrew và Sáng, Renaud, Phí Vận từ Pháp đến 


Khi về hưu, tôi có dư thì giờ để tổ chức đi thăm viếng họ hàng và bạn bè sống trên khắp 
nước Mỹ và ngắm thẳng cảnh nằm dọc theo đường rầy xe lửa của Amtrak. 


: Ẻ = - I ' F 1 cà 
“— =..⁄“ . ` xxx - 
” 5 _ớ. 1 Ñ”,.. na _ ky .m k= : 
_ . Lò bà h S— † 1% tế . L8 Ì „~ "m 
F HA: _F , P 14 1. . su _- 
: ' ——" g ' P KG L Lị _ NpG k” \M. J = _. 
.”. Ã , mm ¬.~x.: ˆ. ....(: ks. _ “INAT ý DẤN NON =) -Á = _ " Ị 


Thắng cảnh hai bên đường rầy Amtrak dọc theo bở biên California 


Cùng với nhóm bạn mười hai người trong câu lạc bộ Mekong, từ San Francisco, chúng tôi 
đáp thuyền đi thắm Alaska trong mùa hè và Mê Tây Cơ trong mùa đồng. Những chuyến đi 
nầy, cho chúng tôi dịp tốt để cùng nhau vui đùa, ngồi cùng bàn ăn cơm tối với nhau và tập 
thể dục để tiêu bớt chất bổ dưỡng của các thức ăn ngon trong ngày. Riêng trong tiểu bang 
California chúng tôi từng nghỉ tại các nhà trọ tư nhân *bed and beakfast” khi đi thăm các 
vườn trồng nho vào cuối tuần. Theo tháng ngày, Marie và tôi đã cùng nhau dùng chiếc 
"camper VW Westfalia” để đi cắm trại nhiều lần dọc theo bờ biển California lên tận British 
Columbia, vùng phía bắc, và điểm cuối cùng của xa lộ là châu thành Homer của tiểu bang 
Alaska. 

565 


Đông øấp Tây 


— 


IT0Ÿ 12 HỆ TY, 2/2 
20010001 tiahif CanitaE- ì 
0015-21 10:11570 





Đi cắm trại trên Alaska với chiếc 'camper VW I/estpflia“ hôi 1987 





Homer, Alaska 


Mỗi chuyến đi đều được tổ chức thật kỹ lưỡng. Chúng tôi chất lên xe toàn thức ăn ngon, 
rượu chát và rượu mạnh chọn lọc. Tại Homer, ngư dân đổ xuống cả ngàn cân anh cua 
Dungeness còn tươi môi sáng. Chúng tôi không quên mua thật nhiêu cua cho chuyển về 
qua miền hoang vu và chỉ trả có mười Mỹ Kim cho ba con mà thôi! 


Bảng liệt kê những điều cần làm để sống thọ còn ghi thêm sự quan trọng của các thú chơi 
và nghệ thuật. Riêng đối với tôi hai thứ đó gần như chỉ là một vì những thú chơi của tôi, kể 
luôn thú làm vườn, đều có thể coi là nghệ thuật. Từ lúc còn nhỏ, ba tôi có dạy cho tôi cách 
sẵn sóc và thưởng thức tiếng chim yến hót và các loại chim biết nói tiếng người. Ba tôi còn 
chỉ cho tôi kỹ thuật cắt tỉa cây kiểng cũng như cách trồng hoa và thảo mộc vùng nhiệt đới. 
Thật ra, hồi còn ở Sài Gòn tôi đã đứng ra thành lập Hội Hoa Kiểng và Cây Cảnh Việt Nam. 
Tôi còn học nghệ thuật phác họa các kiểu vườn cảnh và hòn non bộ nữa. Ở trên sân thượng 
nhà tôi có mảnh vườn với hồ nước, cây ăn trái, và rau có. Mảnh vườn nơi mặt tiễn căn nhà 


566 


Ch.23 - Sống Thọ, Sống Khỏe, Sống Vui Khi Vê Hưu 


có một bể nước nuôi cá Koi được hệ thống đèn đặt dưới nước rọi sáng khi trời tối. Bể nước 
được xây theo hình bản đồ Việt Nam có cây cầu Hiên Lương biểu tượng cho sự chia đôi đất 
nước tại vĩ tuyến 17. 


Thú làm vườn đi theo tôi sang tận California. Trong 40 năm sống ở tiểu bang này, tôi đã 
sưu tầm những mảnh gỗ trôi dạt vào bãi biển "driftwood” nhút là ở gần các cửa sông. Tôi 
kết hợp các mảnh gỗ nầy với các loại cây xương rồng của vùng Châu Mỹ nhiệt đới để tạo 
thành những sản phẩm nghệ thuật độc đáo. 





Sản phẩm mỹ thuật từ mảnh gỗ trôi (Driftwood Sculptures) 


Một trong những yếu tổ giúp chúng ta sống thọ là có một nhóm bạn tốt. Nhờ tôi dành nhiều 
thì giờ cho bạn bè và thân nhân nên tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi có nhiều dịp được cười 
đùa, ăn nhậu lai rai và trò chuyện với người thân. Đương nhiên khi cần gì tôi có thể tìm đến 
họ và ngược lại tôi cũng luôn có mặt khi họ cần đến tôi. 

S67 


Đông øấp Tây 


Thực ra tôi có hai nhóm bạn. Nhóm đầu tiên gồm họ hàng sống bên Mỹ như anh chị em họ, 
cháu trai và cháu gái cùng gia đình. Là người cao tuổi trong đại gia đình, tôi cố gắng tổ 
chức những buổi họp mặt gia đình trong ngày sinh nhựt của bất cứ ai trong họ. 








—Ã-..” "Gà mm? 6n 


Hop mất gia đình nắm 2010 


h 
“đinh 
lá, 
Ta 
tuÊWAR B026: 

TP mm 





Hop mất gia đình nắm 2010 


Nhóm thứ hai gồm bạn bè cũ hồi ở Sài Gòn kể luôn cả thành viên của câu lạc bộ Mekong. 
Mỗi một hay hai tháng, chúng tôi ăn trưa thật ngon với nhau rồi bàn luận về những đề tài 
hấp dân để được cập nhật về thời sự thế giới và các vấn đề xã hội. Nhiều thành viên trong 
nhóm trước đây đã làm việc trong nghành hành pháp, tư pháp và lập pháp bên nhà. Cũng 
có người làm việc trong lãnh vực tư. Những hoạt động của chúng tôi trên 20 năm qua cho 
thấy chúng tôi đã quyết định đúng khi thành lập hội. 


568 


Ch.23 - Sống Thọ, Sống Khỏe, Sống Vui Khi Vê Hưu 


'M A: E : 
5 - Tú 
b 1 si là 


l» ` K” " Ị 
” L5 


Ms 
` <: H' 
NI 
A20) 
MU 

s.. 


"sẽ „mẻ. nh. 





To 


Họp mất của thành viên câu lạc bộ Mekong : Tư trái qua phải: Bảy, Trang, An, Chánh, Hưởn, Mỹ 
Hạnh, Bình, Thủy, Phát, Chánh, An, Hoa, Marie, Châu, Điêu, Bình 





Trái qua Phải: Nd Tưởng, Nđ Cường, Kh Điều, Hđ Nhã, Nởđ Khôi 


569 


Đông øấp Tây 


+ 
. 


“tu - Tả 
- 


» 


k " 
N., h 
_ Ỉ 
“. Ũ 
Hà, ƒ) r 
lÑ 
h = 
b Ý . ả 
"¡tà _Ó \ 
Ty, {| 
" ¡ 
ạ 1 
1 + ữ. 
P 1 '# h 
v U 
L Lệ” 
_ lổ N Xá 
: `. n LÍ 
\ 1". F 
lc.. h. l b 
H FÌ si 
ï . : l = s 
lSi 
"“...- L 
: ị N 4 
la, DU 
ù rà 
l 





Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Thương Vũ Khương Hữu Điểu và Trần Thiện Khiêm. 
570 


Ch.23 - Sống Thọ, Sống Khỏe, Sống Vui Khi Vê Hưu 


Bảng liệt kê cũng đề ra tâm quan trọng của các đức tính ngay thẳng và thành thật, dám 
nhận lãnh trách nhiệm, và có một niêm tin do mình chọn. Những đức tính trên đã nằm nơi 
con người tôi từ bao giờ tôi không rõ nữa. Tánh tôi minh bạch, đầu ra đó, như các bạn tôi 
từng thấy. Đối với tôi, thấy sao làm vậy. Tôi chẳng hề e dè hay sợ sệt khi phải nói ra những 
gì tôi nghĩ trong đầu và cũng không bao giờ xiên xeo, lắt léo để tránh né trách nhiệm. Niềm 
tin trong lòng tôi khó mà lay chuyển được. Tôi tin vào quyền năng của tính lương thiện và 
lòng chính trực. Nhờ nền tảng Khổng và Phật giáo của gia đình, nên tôi tin có một Thượng 
Để, đãng quyên nẵng thiêng liêng. 


ĐỘC LẬP TÀI CHÁNH 


Bảng liệt kê có ghi luôn mọi khía cạnh của cơ thể, tâm trí, và túi tiền. Việc biết tiết kiệm tiền 
có nằm trong danh sách đó. Tôi luôn lưu tâm tới sự khuyến cáo trên và cố sống trong khả 
năng tài chánh của mình và để dành tiền lo cho khi về già. Kế hoạch này đã thành tựu và 
đem lại cho tôi sự độc lập tài chánh để có cuộc sống thoải mái khi về hưu. 


Có ba yếu tố quan trọng về an toàn tài chánh tôi cần lo toan một cách thực tiễn, trước khi 
đi đến quyết định dứt khoát nghỉ việc lúc tới 65 tuổi. Tôi cần có một khoản lợi tức hàng 
tháng ổn định, một quỹ dự trữ phòng chuyện bất trắc, và sau hết một số tiền tiết kiệm kha 
khá. Sau bao mồ hôi, nước mắt và hoạch định tài chánh, nay đã tới lúc Marie nhà tôi và tôi 
được an hưởng một nếp sống hưu trí chúng tôi hằng mơ ước dưới mái nhà ấm cúng của 
chúng tôi ở Cựu Kim Sơn. 


Như tôi đã trình bày ở phần trên, lộ trình của tôi để đạt được độc lập về tài chánh đã phải 
bắt đầu lại từ số không trong năm 1975 khi tôi bước ra khỏi trại ty nạn Pendleton với vỏn 
vẹn có 150 Mỹ kim bằng ngân phiếu du lịch/traveler“s check. Kiếm được một việc làm lúc 
đó cũng trần ai. Trong khi chờ đợi có một việc vê engineering, một người bạn cũng tị nạn 
như tôi đã nhờ tôi làm quản lý một dự án mở một tiệm ăn Pháp mang tên La Cabane nằm 
trên đường Union Street, San Francisco. 
Tôi còn nhớ, lúc đó, tôi lãnh về 500 Mỹ 
kim mỗi tháng. Nhà hàng gặt được kết 
quả mỹ mãn nhờ một bài báo nhiệttình 
khen ngợi trong tờ nhựt báo San li 
Francisco Chronicle. Nhưng sáu tháng 
sau, trong năm 1975, tôi nhận một việc 
làm thuần túy về engineering tại Bechtel 
Inc. với chức vụ "Phụ tá Giám đốc Dự 
án.” Nhờ có một mức lương khá hậu và 
biết tiêu xài cân kiệm, gói ghém trong 
khả năng của mình, mỗi năm tôi để dành 
được 10.000 Mỹ kim. Sau ba nắm, tôi có 
đủ tiền để đặt cọc mua một căn nhà trị 
giá 100.000 Mỹ kim. 





“ e1 


Ngôi nhà ở San Francisco tư nắm 1976 


571 


Đông øấp Tây 


Khoảng năm năm trước ngày nghỉ việc, tôi khởi công sửa chữa hay tân trang ngôi nhà để 
sửa soạn cho những chuỗi ngày về hưu được thoải mái và vui thỏa. Tôi biết là việc sửa lại 
cán nhà sẽ dễ dàng hơn trong lúc tôi còn nhận lương hàng tháng thay vì phải rút tiền tiết 
kiệm ra để trả lúc không còn đi làm nữa. Mỗi năm tôi chi ra chừng 20,000 Mỹ kim cho mỗi 
dự án như sau: 

1. Tân trang nhà bếp, 

2. Cất thêm một nhà kiếng *sunroom,” 

3. Xây thêm một phòng tắm, 

4. Sửa lại phòng khách ở từng dưới, 

5, Xây một sàn gỗ *redwood,” một nhà kiếng cho cây kiểng và một kho để dụng cụ nơi sau 
VƯỜn. 


Việc sửa sang này đã được hoàn tất trong vòng năm năm. Kết quả là tôi có một ngôi nhà 
thật ấm cúng, đầy đủ tiện nghi - một "lâu đài” xinh xắn - cho Marie và tôi chung sống với 
nhau trong những nằm tháng còn lại. Ngày nay, sau 20 năm được hưởng những ích lợi của 
năm dự án trên, tôi hoàn toàn mẫn nguyện về chương trình nây. 


Tôi biết ơn ba tôi đã dạy tôi biết sống cần kiệm. Khi còn nhỏ, ba tôi buộc tôi làm những việc 
lặt vặt để kiếm tiền túi. Nhờ đó, tôi biết được giá trị của đồng tiền do mồ hôi nước mắt mình 
kiếm ra và biết thận trọng khi tiêu xài. Từ đó về sau, tôi luôn cẩn thận khi xài tiền. Vào năm 
1976, tôi mua chiếc xe tiện ích và ít hao xăng, giá rẻ hiệu Vega Station Wagon mà công ty 
xe hơi sắp ngưng sản xuất. Tôi dùng xe nầy đi cắm trại vào cuối tuần để thưởng thức thú 
sống ngoài trời như tôi đã từng làm với ba má tôi hồi còn nhỏ. Nếp sống này vừa lành mạnh 
vừa Ít tốn kém. 





Đi cắm trại với bạn bè: chiếc xe Station Wagon Vega 1976 
`Ý// 


Ch.23 - Sống Thọ, Sống Khỏe, Sống Vui Khi Về Hưu 


Ngoài ra, đây cũng là dịp tốt để lánh xa nơi thị tứ đông người, bị ô nhiễm và sự căng thẳng 
của sở làm. 


Đi đôi với việc sống cần kiệm, tôi còn tiết kiệm bằng cách lập ra quỹ 401(k) được hoãn thuế. 
Trong thời gian làm tại Bechtel ở San Francisco tử năm 1975 tới năm 1987, tôi luôn đóng 
mức tiên tối đa được cho phép vào quỹ nầy. Công ty Bechtel cũng đóng một số tiên tương 
đương vào quỹ 401(k) của tôi. Tôi có thể đầu tư số tiền trong quỹ vào thị trường chứng 
khoán như mua cổ phiếu, miễn sao tôi không rút tiền ra trước khi tôi 70 tuổi rưỡi. Sau một 
thời gian dài, nhờ vào tiên lời kép và số tiên hoãn thuế, tiên tiết kiệm trong quỹ của tôi đã 
lên tới con số đáng kể, 


K*Y-NIENŒ LUẤT.NGGUK+I 


C172 Ẵ Ỉ | | 
CILE SE j5 6H87 vn LẺ | | 
WrAUEPEMvEI htr?/THEA(0EH | 





Tôi dựa vào bảng đồ biểu trên để theo dõi tiến trình gia tăng sự độc lập tài chánh của tôi. 


Với bản chất ưa phân tích, vào năm 1980, tôi lập ra bảng đồ biểu trên để theo dõi nhịp tiến 
triển sự độc lập tài chánh. Đơn vị *US$ 1.000” nằm trên trục tung độ "Y” còn đơn vị "năm”, 
từ 1975 tới 2027, nằm trên trục hoành độ *X”. Tới năm 2027 tôi sẽ được 96 tuổi và coi như 
là năm cuối của đời mình. 


Như biểu đồ cho thấy, vào năm thứ ba, tiền tiết kiệm của tôi bị kiệt quệ vì tôi phải dùng 
30,000 Mỹ kim để trả tiền đặt cọc cho căn nhà. Trong biểu đồ, tôi giả dụ mức độ lạm phát 
hàng năm là 3% còn tỷ lệ tiên lời trung bình trên vốn đầu tư là 6% mỗi năm. Nếu tôi bắt 
đầu rút tiền trong quỹ ra khi tôi 65 tuổi khi đến năm 2027, lúc tôi 96 tuổi, trên lý thuyết, sẽ 
không còn đồng nào để tôi rút nữa. Trong trường hợp tôi sống thọ hơn, tôi có thể dựa vào 
giá trị của căn nhà để sống vì tôi đã trả dứt nợ cho nó rồi. Trên thực tế, đường cong của 
tiên tiết kiệm thực sự khi về hưu sẽ cao hơn là đường cong của tiên tiết kiệm giả định. Như 
vậy, tôi vẫn được an toàn trong kế hoạch tài chánh của mình. Con đường đi tới độc lập tài 


5373 


chánh đã gặp phải vài "ổ gà” vì nền kinh tế Mỹ bị khủng hoảng trong thập niên đầu của thế 
kỷ 21. Nhưng khi mọi sự đã ổn định trở lại, đường cong thực sự vần cao hơn đường cong 
giả định. 


Một cách tóm tắt, đối với Marie và tôi, mọi việc liên quan tới thân thể, tâm trí và tài chánh 
có thể được coi là ổn! Chúng tôi vẫn tiếp tục sống trong ngôi nhà chúng tôi thương quý 
trong bốn thập niên qua. Chúng tôi không mắc bệnh khiến chúng tôi phải lo âu ngoài những 
đau ốm thông thường của tuổi già. Đầu óc chúng tôi còn minh mẫn và chúng tôi vần cười 
đùa cũng như hưởng những giây phút vui tươi với bạn bè. Tuy nhiên, ở tuổi cao niên, tôi 
thấy mình cần phải cẩn trọng, tránh làm những việc gì mới mẻ hay bốc đồng. Tôi cần phải 
có đầu óc thực tế và hiểu biết chỉ làm những gì thích hợp với khả năng của mình mà thôi. 


Nói cách khác, tôi cần gắng sức tự kiềm chế trên phương diện thể chất, tâm trí và tiền bạc. 


Cuộc sống về hưu đã cho phép tôi trở lại với "cái tôi” thực sự của mình, biết thư dẫn sống 
tà tà, gạt bỏ đi những lo âu, chia sẻ thú an nhàn với bà con và bạn bè, nhưng quan trọng 
nhứt vân là được gần gũi hơn với Marie, người bạn đời của tôi trong hơn nửa thể kỷ nay rồi. 
Marie đã tận tụy chăm sóc cho tôi và mái ấm gia đình. Xin cám ơn Marie nhiều lắm. 





Chương 24 


Những Mẫu Chuyện Vui Buồn 
Của Nhóm "Gà Nòi” 


Đáy Gà Cựa Chọn Lọc! 





Sau gần mười năm cố gắng làm việc, nay đã đến lúc tôi phải kết thúc quyển sách này. 


Nửa thế kỷ trước đây, trong giai đoạn 1964-1975, tôi may mắn tìm được một nhóm chuyên 
viên trẻ có tài để cùng nhau nỗ lực phát triển kinh tế cho miền Nam. Tôi thường dùng danh 
từ "gà nòi” với anh em chúng tôi. Tiếng lóng Sài Gòn thời này là "gà chết”, "gà đồng lạnh”, 
"gà nuốt dây thun”, *gà kẹt g/ở ” để ám chỉ những người thiếu khả năng, thiếu tấm lòng và 
làm việc tập tễnh. 


Nhiều anh em sau đó tung ra khỏi tổ ấm IDC-IDB, phục vụ các cơ quan chánh phủ hiện hữu 
hoặc sau đó. Anh em đã thăng tiến và đạt nhiều thành quả đáng kể nơi nhiệm sở mới. 


Một vài người đã đảm nhận những chức vụ tổng trưởng hoặc thứ trưởng, một số khác đã 
trở thành trưởng cơ quan của Trung Tâm Đầu Tư Phát Triển, Khu Kỹ Nghệ Biên Hòa, Viện 
Định Chuẩn, Tổng Cuộc Dầu Hỏa Và Khoáng Sản, Khu Chế Xuất, Viện Quản Trị Xí Nghiệp, 
VISSAN (Lò sát sanh tân tiến)... Do sự gắn bó giữa tôi và nhóm chuyên gia trẻ, một người 
bạn của tôi ở San Jose đã gán cho tôi biệt danh khá gay cấn là "đại ca” của nhóm `*mafiosi. “ 


Với tuổi 86, bốn mươi năm sau biến cố "Đổi Đời”, mười ngàn dặm xa cách tổ ấm ngày xưa, 
niêm vui thực sự của tôi là luôn luôn được họp mặt với anh chị em đồng nghiệp để cùng 
chung vui, ăn uống, nâng ly giữa những tràng cười giòn giã nơi thành phố tuyệt đẹp của 
Vùng Vịnh. 


Hồi năm 2000, sau 25 năm xa cách, các bạn đã hợp ý tổ chức buổi lễ sanh nhựt thứ 70, 
"thất thập cổ /ai hy” cho tôi trong sự bất ngờ tuyệt đối tại ngôi nhà ở San Francisco. Nhờ 


Đông gấp Tây 


vào Internet, cho tới giây phút cuối, tất cả mọi sự xếp đặt được hoàn tất cả tháng mà tôi 
không hề hay biết gì cả. Thật là một phép lạ cho đời tôi! 





Thất Thập Cổ Lai Tí, nñ CRị Em 'Trung Tim 'Kiuếck Trương Zãj nghệ, 
fgân 1Ang 'Phát “Triển 'XI Nghệ “Liệt Nam tà Công “Tụ Quốc Gia Khuếch 
cầu chúc f\nÑ Chị 'EXếu thhước như “Dũng “Hải tẻ Thọ tợ Nam Sơn. | 


| 
| 


Ngàn 7 thẳng 10 năm 2000 





2yuajễn 1/En Châu 
fNgô Đúc Chiến 
PNguijÊn Đức Cường 
A@uyễn ®fc Đố _ 
Atuễn 2Nưọc “Điển 
Zunk 1fzñ 2(ân 
toàn Mộng Hoừng ˆ 7 
Lâm Để 

Trần 1⁄4—u Ki 

Lễ Trạng Mưu 
Nrương ChHNnHa 1 _ lu Qua y | c5 
2ioäng Đức NHã  _—V W2 g7. 
Tỷ 'Trọn; Tạo ^~——Z | 

fPkí Mimh Tim 








576 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 





Chung vui tại mái âm đại gía đình, San Francisco nắm 2000 
trong sự bất ngờ tuyệt đối sau 25 nắm xa cách 


Các anh chị em học từ các trường sau đây: Lafayette College, MIT, Stanford University, 
Columbia Ủniversity, NYU, Phụ Tho Technical University, Saigon University, Dalat UnIversity, 
California State University, Sacramento, University of Arizona, Colorado State University, 
Georgetown University, Purdue Ủniversity, Oklanoma State University, Pittsburgh UniIversity, 
Carnegie Mellon University, Bowling Green State University, Laval University, Asian Institute 
of Technology, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Université de 
Montpellier, Université de Nantes, Ecole Polytechnique de Montréal, Monash University, 
Melbourne Australia, University of Western Australia Perth, University of Canterbury, 
Christchurch, NZ, Massey University NZ, London School of Economics, ... 


"NI 
tw Năm 2010, nhóm anh chị em 
— IDB” tặng cho tôi chai 
"Champagne Magnum” với tất 
cả chữ ký trên chai nhơn ngày 
s sanh nhựt thứ 80 của tôi. Tôi 
á xin cám ơn đã làm tôi trở 
3% thành người thật may mắn. 


Thật nhiêu Champagne trên 
bàn nhỏ ! 
“4 





si / 


Đông øấp Tây 


Chúng tôi gặp lại trong tháng Mười, 2015, vào dịp kỷ niệm ba ngày vui trong đời: ngày cưới 
thứ 55, ngày sanh thứ 85 và ngày hoàn tất hai quyển sách « Đông gặp Tây » và « EAST 
meets WEST » của gia đình Khương Hữu. 









€@-EIUU 





“hầu 
lÍ úl 
IIlÌ 
lÌ 


^ AST 
^ \ ZWEST 


Journey through War and Peace 
troirt thc Mlekong LXlta to San F†r › Day 






Hành,#'inh qua Chiên tranh và Hòa bình 
tung cánh từ trời Nam 















(>> (ốỔẶ.  Ắ 





Và ngày 15 tháng 10 năm 2016, đại gia đình IDC-IDB lại vui vầy bên nhau cũng tại tổ ấm 
của chúng tôi ở vùng Vịnh. Nhân dịp nây, Anh Phong đã tặng tôi chai rượu quý Cognac Louis 
XIII mà cả đời tôi chưa được nếm thử. 





578 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


K- 
Ề SA 


Trái qua phúi — Hàng Ngôi: Chị NDhôi, Chị Bích Lan (bạn HĐNhã), Chị Quách Anh, Anh PKNgục, A/C KHĐiểu Chị NÐCuờng - 
Hãng rừng: NBKhôi, TPhong, PLQuang, HE/Nhã, NTHoan, NTirờng (VOTHu¿), LHThịnh PMTäâm, TQMInh, Võ Hùng, Chị TQMinh, Chị Hằng. 
Chị PLQuang. LTTạo, NĐCường. NDTưởờng. Chị VHùng. Chị NDTưởng. Chị Đoàn Mộng Hoàng NĐChiên. 





Hop mặt 2016 trước nhà San Francisco 
Tôi rất vui mừng được các bạn gởi cho những mẩu chuyện vui buồn mà chúng tôi đã trải 
qua bên nhau trong ngày xa xưa và đã dùng làm đoạn kết hợp lý, thích đáng cho quyển hôi 
ký. Đối với tôi đó là những món quà thật chân thành và khó quên. 
Những mẩu chuyện nầy phản ảnh trung thực ý nghĩ của ngưòi viết và không có sự sửa đổi 
hay góp ý gì ngoài việc nhắc nhở mời góp bài. 
A. TRẦN VĂN KHỞI, University of Arizona 
Hai mươi lắm nắm sau khi xa xứ, anh em chúng tôi họp lại tổ chức một tiệc mừng anh Điểu, 
một surr/se parfy mà những ai tham dự vần còn nhớ đời. Đặc biệt, anh em đã dày công 
làm một Kỷ Yếu !DB 2000, ghi lại hình ảnh của từng anh chị em, từng gia đình, để làm quà. 


Trong Lời Giới Thiệu, tôi đã cố gắng ghi lại cảm nghĩ và tâm tình của mọi người: 


579 


Đông øấp Tây 





"Đối với nhiêu người, Trung Tâm Khuếch Trương Ký Nghệ / Công Ty Quốc Gia Khuếch 

Trương Khu Kỹ Nghệ / Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ không những chỉ là những định chế 
phát triển của Việt Nam Cộng Hòa mà còn là nơi hun đúc và tăng cường những đức tính 

căn bản để phát triển và thắng tiến nghề nghiệp: sự ngay thẳng, lòng hăng say, và tính 
cới mở với đồng nghiệp. Tư những ngay đầu tiên... đến sau này, nhiễu anh chị em đã 
thành công trong lãnh vực nghề nghiệp của mình, ở trong nước cũng như ở ngoại quốc. 

Trước sau, ai cũng luôn luôn vững tâm duy trì những đặc tính cố hữu: sự ngay thẳng, 

lòng hãng say, vả tírh cởi rnở với đồng nghiệp, ... Tập Ký Yếu I1DB 2000 được án hành 
một phần để kỷ niêm 25 nắm ngả, y anh chị em môi người ra đi mót ngả, một phần để đánh 
dấu... một thiên niên kỷ đã qua và sắp tới. Nhưng !ý do chính của Kỷ Yếu IDB 2000 là để kỷ 
niệm và ăn mừng ngày đạt tới Thất Thập Cổ Lai Hy của Anh Khương HữU Điều - một chuyên 
viên đàn anh mà suốt cuộc đời nghề nghiệp đã luôn luôn không ngửng thể hiện sự ngay 
thẳng, lòng hăng say và tính cởi mở với đồng nghiệp.” 


Tôi làm việc với Anh Điểu từ năm 1964, không liên tục, qua nhiều công việc khác nhau, và 
vần tiếp tục duy trì liên lạc sau 75. Qua bao nhiêu năm quen biết, tôi học được anh làm việc 
thường thì không phải là Wàm” mà là *ủi”, và đối với tôi thì Anh Điểu "nghe thấy sao thì 
đúng là như vậy — mà thường là nghe Anh trước khi thấy Anh.” 


Tháng 9 năm 1964, mới trở về và còn hoang mang không biết làm gì ở đầu, tôi gặp Vĩnh 
Thúc, mốt bạn du học cùng lứa khi đó đã làm ở Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ được 
mấy tháng. Thúc nói "*Ơ đây có ông Phụ Tá Kỹ Thuật chịu chơi lắm, dân MIT - toa về đây 
đi. “ 


Tôi đi ngay, gặp Anh Điểu, và một tuần sau vào làm việc. Khi đó Anh Điểu là Phụ Tá Kỹ 
Thuật cho ông Giám Đốc Bửu Hoan; qua năm sau Anh thay ông Hoan khi ông Hoan đi ngoại 
quốc. Công việc chính lúc đó là nghiên cứu và soạn thảo hồ sơ kỹ thuật cho một lò sát sinh 
tân tiến. Ngoài ra, tôi cũng giúp thực hiện vài dự án kỹ nghệ nhẹ như làm caustic soda, làm 
ống thủy tỉnh, thực phẩm gia súc, ... Công việc cũng không đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên 


580 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


môn - dự án thường là chìa-khoá-trao-tay (turn key), các nhà bán máy móc Nhật hay Đài 
Loan có chuyên viên chỉ rõ chi tiết và giúp xây cất, ráp máy, thử nghiệm, và vẫn hành. 


Qua năm 196G, tôi cùng vài anh em theo Anh Điểu đi làm việc ở Bộ Kinh Tế khi Anh được 
mời làm Phụ Tá cho Ông Tổng Trưởng Âu Trường Thanh, lo về Thương Mại. Công việc hoàn 
toàn mới lạ; từ liên lạc với giới chức viện trợ Mỹ đến cứu xét hồ sơ xin nhập cảng với ngoại 
tệ riêng của Việt Nam. Tôi còn nhớ có lần cùng với một Trung Tá Hoa Ky dân đầu một công 
voa chở đầy xi măng từ Thương Cảng về Thủ Đức để giúp rầm rộ quảng bá xi măng không 
thiếu mà có thừa. Nói chung, công việc không đòi hỏi gi khó khăn, chỉ cần lòng tin cậy của 
Anh Điểu, và phải làm nhiều giờ. 


Sau khi Ông Thanh từ nhiệm, Anh Điểu về làm full-time ở TTKTKN, để tôi ở lại biệt phái làm 
cho Ông Uỷ Viên (Tổng Trưởng) Công Kỹ Nghệ La Thành Nghệ, rồi cho người kế nhiệm sau 
đó. 


Đến giữa năm 1968, Anh trở lại làm Phụ Tá Tổng Trưởng Kinh Tế cho Ông Âu Ngọc Hồ, lần 
này đặc trách về Công Kỹ Nghệ. Tôi lại làm việc trực tiếp với Anh, trong cương vị Chánh Sở 
Đầu Tư. Lúc này, sau biến cố Tết Mậu Thân, một luật tổng động viên vừa mới được ban 
hành. Thấy ngay ảnh hưởng đổi với hoạt động kỹ nghệ và đầu tư, Anh đã dành nhiều thì 
giờ thúc đẩy chương trình "biệt đoàn trừ bị” nhằm hoãn dịch cho chuyên viên kỹ thuật cốt 
cán, trong chính phủ cũng như ở lãnh vực tư. Anh họp liên miên với Bộ Quốc Phòng, không 
ngần ngại nói đi nói lại với đối tác là một Đại Tá Đổng Lý *ai lại đem gà nòi đi nấu cà ri bao 
giờ.” Anh *ủi” hết mình, không từ nan một chuyện gì, kể cả giúp lập hồ sơ và đích thân viết 
thư giới thiệu cho con ông Đại Tá nạp đơn vào MTIT. Anh cũng chú tâm đến các công tác 
thăm dò địa chất ngoài khơi, và thúc đẩy việc soạn thảo Luật Dầu Hỏa. 


Đến cuối năm 1969, chính phủ lại thay đổi; Anh trở lại full-time TTKTKN, đang trong tiến 
trình trở thành Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ. Tôi tiếp tục làm Chánh Sở Đầu Tư. Sau khi 
Luật Dầu Hoả ban hành cuối năm 1970, tôi được giao ổi tìm dầu, và không còn làm trực 
tiếp với Anh nữa. 


Tuy không còn làm trực tiếp, tôi vẫn giữ đều liên lạc với Anh, và với các đồng nghiệp cũ ở 
TTKTKN, và cũng vài lần tham dự các buổi thuyết trình đặc biệt sáng sớm thứ Ba. 


Khoảng giữa năm 1974, sau khi Tổng Cục Dầu Hỏa và Khoáng Sản được chính thức thành 
lập làm một cơ quan tự trị, mặc dù tôi đã phụ trách thành công chương trình dầu hỏa từ 
đầu và đã soạn thảo khai sinh tổng cục, có tin có giới chức thẩm quyền không muốn tôi làm 
Tổng Cục Trưởng mà muốn một kỹ sư đang làm việc với công ty Shell. Anh Điểu nghe được 
chuyện và gọi điện thoại cho tôi, như tôi có kể trong Dầu Hoả Việt Nam 1970-75: Những 
Ngày Còn Nhớ (trang 118): 


"Bản tính ngay thẳng, ông Điểu nói oang oang trong điện thoại là ông có nghe chuyện về 
Tổng Cục Dầu Hỏa, và cho rằng làm như vậy là tảo lao, là không được. Ông khuyên tôi 


561 


Đông øấp Tây 


đưng lo, không có ai làm chuyện g! ngược đời như vậy. Trong một cách nói đặc biệt mà 
những ai hơn một lần tiếp xúc với ông đều khó lòng quên, ông Điểu nói như la lên trong 
điện thoai: “Ga người ta đang đá ngon lành như vậy sao lại đi thay được? Đua gả không có 
cụa vào, biết lấy gì mà đá? Mà gặp gà chết thì lại hư sự hết cả. “ Ông nhắn với tôi là ông sẽ 
tìm cho ra rõ sự tình, và một lần nữa bảo tôi đưng nản chí. “ 


Tôi không bao giờ quên được những lời lẽ và tâm tình trong cú điện thoại của Anh. 


B. VŨ THỊ LOAN, Laval University 


~ . 5 v`x* 
⁄¡ _ ` -^ 
2k 


tị 


L4 
đế” “x3 


\ N NÌ 
cị ` L X2 b 
F kZ 
Ũ TÁ 
.. : .à ) ì 
tư `: lí 
n - \ ' ta. : wWŒ 


KÝ ỨC VỀ SỞ NĂNG SUẤT TTKTKN/ NHPTKNVN 





1967: Năm tôi từ giã miền Đất lạnh Quebec Canada để trở về Sài Gòn, quê hương nẵng ấm 
và đầu quân làm lính mới cho Sở Nẵng Suất thuộc Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ 
(TTKTKN), sau này là Ngân Hàng Phát triển Kỹ Nghệ VN (NHPTKNVN). 


Ở thời điểm đó, Sở Năng Suất là "Sở đàn anh” so với các sở khác của TTKTKN vì có thể 
kiếm ra tiền bằng những dịch vụ của mình như tổ chức đấu thầu máy móc, soạn thảo các 
dự án tiên khả thi (feasibility studies) cho kỹ nghệ gia. Nhưng lý do chủ yếu, theo tôi nghĩ, 
là vì Sở đã quy tụ được một lực lượng hùng hậu các trí thức trở vê từ các nước khác nhau 
trên thế giới như Mỹ, Canada, Úc, Tân Tây Lan, Pháp và Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ của 
VN. 


Đứng đầu Sở là Ông Chánh Sự Vụ Đỗ Kim Thức. Ông tuy to con, mang thùng nước lèo trước 
bụng nhưng có tác phong người lính, rất nhanh nhẹn và tháo vát. Đặc điểm là khi Ông chưa 


582 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


xuất hiện mọi người đã nghe thấy tiếng cười nói rốn rảng của Ông. Gần gũi chúng tôi hơn 
là Tiến sĩ Nguyễn Phước Du từ Pháp về. Bác nhỏ người, án nói nhỏ nhẹ, điêm đạm. Tuy Bác 
đã lớn tuổi nhưng cũng rất nhanh nhẹn và sẵn sàng cố vấn cho mọi người vê mọi vấn đề. 
Khi Bác làm giảng viên cho Khóa Quản trị Xí nghiệp do TTKTKN tổ chức Bác cũng kéo tôi 
theo để tôi học thêm kiến thức về Quản trị. Vị niên trưởng thứ ba là Ông Bùi Thạnh, [em 
ông chủ dầu khuynh diệp Bác sĩ Tín, tức ông Bùi Kiến Tín] người miền Trung hay kể chuyện 
hài hước và có nick đặc biệt là "Ông Bành Tổ” mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết vì 
sao Ông lại có cái nick kỳ lạ này: Tiếp theo là bộ ba Xe Pháo Mã từ Mỹ về, các Anh Nguyễn 
Đăng Khôi, Chu Tam Cường, và Lê Trọng Mưu. Anh Khôi luôn khôi ngô như tên của anh. 


Anh Cường trông đạo mạo với cặp mắt kính dầy cộm và anh Mưu trắng trẻo như sữa nên 
có nick là *Sữa.” Cả ba anh là những *gà nòi” sáng giá của Sở. Sau này, với sự phát triển 
kinh tế của đất nước cũng như nhu cầu nhân lực cấp cao, ba người giữ các vị trí mới: anh 
Khôi lên Tổng Cục Đầu tư, anh Cường sang Tổng Cục Gia cư và anh Mưu về Khu Chế xuất 
Sài Gòn. Ngoài ra, một số *gà nỏ# sàng chói khác cũng được *xuất chuồng” ngay tại thời 
điểm này. Đó là các anh Lê Thanh Nhàn đi "khai phá” Vissan, Phí Minh Tâm đi "đặt chuẩn” 
cho Viện Định Chuẩn, Trần Văn Khởi đi "tìm đầu” cho Tổng Cục Dầu Khí, Nguyễn Đức Cường 
qua "làm kinh tế” cho Bộ Kinh tế và anh Hoàng Đức Nhã "biệt phái” lên Phủ Tổng Thống. 
Bây giờ nhìn lại, tôi thấy Sở Nẵng Suất đúng là cái nôi đảo tạo và cung cấp nhân lực cao 
cấp cho xã hội. 


Từ Canada về, chúng tôi cũng có một "bộ ba”: Bạch diện Thư sinh Trần Bình Minh, Nguyễn 
Hữu Thư *Tây con” (nick này có từ thời du học) và tôi. Chúng tôi cùng học một trường, 
Laval University, một đại học rất lâu đời của Đất Lạnh Quebec. Quebec City có nhược điểm 
là quá lạnh nhưng lại có ưu điểm là một thành phố cổ kính và thơ mộng, người dân ở đây 
có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp và Anh. Vì vậy du học sinh sau khi tốt nghiệp cũng sử dụng 
được cả hai ngôn ngữ này. Ba chúng tôi đều được Colombo Plan cung cấp học bổng cho 
những ngành học khác nhau: anh Minh học Điện, anh Thư Hoá Học và tôi Thực Phẩm. Tôi 
vì sang trước nên tự nhiên được là "đàn chị.” 


Những gương mặt chính được đảo tạo từ Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ là hai anh Nguyễn 
Văn Chưởng và anh Nguyên Thành Ngưu. Anh Chưởng gây và cao như cây tre, luôn *nghiêm 
túc” trong mọi việc. Anh Ngưu thi mập mạp và hiên hòa như ruộng đồng Nam Bộ. 


Kế tiếp là nhóm chuyên viên trẻ cũng xuất thân từ Kỹ Thuật Phú Thọ. Đầu tiên là Quách 
Anh với dàng người phúc hậu; đây đặn là Võ Quý Thanh Huệ: luôn lằng xăng theo bác Du 
học hỏi là Nguyễn Thị Hai và mình hạc xương mai là Đoàn Mộng Hoàng. *Hoang Huyền” lúc 
đó gầy đến gió thổi cũng bay nhưng lại có khuôn mặt bầu binh và thông minh của Audrey 
Hepburn. Còn lại là hai "cậu bé” có dáng như học sinh Nguyên Văn Hòn và Nguyên Văn 
Quan. 


Khi TTKTKN trở thành NHPTKNVN, Sở Năng Suất chuyển thành các đoàn Tín Dụng. Chúng 
tôi thêm hùng hậu với những bạn cũ, mới. Đầu tiên là anh Thái Vĩnh Khiêm rất lịch thiệp và 


583 


Đông øấp Tây 


"điển trai”, anh Vĩnh Thúc với giọng Huế nhẹ, anh Từ Văn Minh người có màu da *bánh 
mật”, anh Lưu Phong Lợi mà chúng tôi hay gọi đùa là Lợi *phong lưu.” Các anh Ngõ Văn 
Thành, Khẩu Văn Viện luôn hiền hoà, vui vẻ. Hai ngôi sao đáng yêu khác là "Nữ Hoàng Ai 
Cập” Kim Cương vóc dáng giống như Cléopâtre và Bích Thủy với mái tóc rất dài đong đưa 
theo nhịp bước đi. Sau cùng là các bạn trẻ khác như các anh Phạm Tiến Nam, Trần Tấn Lộc 
và Bùi Việt Long. 


Năm 1975, là người ở lại, tôi phải chứng kiến cảnh kẻ ở người đi. Mọi thứ đều thay đổi đến 
tận gốc rê nhưng dầu sao thì thời gian cũng qua nhanh, tưởng như mới ngày hôm qua mà 
nay đã hơn 40 nắm. Có điêu ấn tượng tôi vân còn giữ mãi trong lòng. Đó là người lãnh đạo 
NHPTKN có ý chí muốn tạo nên một khối chuyên viên có đủ khả năng phát triển một nền 
kinh tế để biến quốc gia thành giàu mạnh, sẵn sàng tiễn cử các nhân viên trẻ có tài lên vị 
trí cao hơn mình để tham gia vào công việc phát triển và tiếp tục đào tạo số chuyên viên 
còn lại để dự kiến cho việc phát triển tương lai. 


Tôi vẫn còn nhớ những buổi thuyết trình sáng thứ ba hàng tuần tại NH, qua đó chúng tôi 
được tiếp cận những bài toán kinh tế kỹ thuật hóc búa mà ít khi được học ở trường. Những 
buổi thuyết trình này có mục đích giúp chúng tôi học hỏi lần nhau, mở rộng kiến thức, hoàn 
thiện nghệ thuật nói trước công chúng và đặt dưới sự chủ trì của Ông Tổng Giám Đốc. 
Thông thường thì các vị chủ trì, chủ tọa phải ngôi hàng ghế đầu tiên nhưng oái oäm cho 
chúng tôi ở đây là ông lại ngôi cuối phòng họp trong một cái ghế kê ngay giữa lối đi! Khi 
đông hồ chỉ đúng 7:30 giờ, ông bước vào như một cơn lốc, cửa phòng họp lập tức được 
đóng lại. Nếu đến trê dù chỉ một vài phút thì chỉ còn cách quay ra cùng "giữ chùa” với mấy 
bác thư ký! Vì thế sáng thứ ba nào tôi cũng "hớt hải” chuẩn bị cho nhanh, trang điểm và 
bới tóc trong vòng năm phút, rồi phóng đến Sở để có thể "hùng dũng” bước vào phòng họp 
trước Ông! 


Đến đây tôi xin phép được mô tả "Ông Tổng của chúng: tôi.” Viết theo văn Bắc Kỳ xưa thì 
Ông là người không mấy... đẹp trai với dáng đi lúc nào cùng vội vàng tất bật! Tuy nhiên với 
những ai có dịp tiếp xúc với Ông thì đều phải công nhận Ông là người rất có duyên và mạnh 
mẽ. Với một giọng miên Nam khỏe, với một kiến thức rộng trong nhiều lĩnh vực, luôn đi 
thẳng vào vấn đề chính, và với cách dùng cả _DOdy language khi diễn tả, Ông dễ dàng thu 
hút tất cả các khán thính giả, làm cho họ chú ý nghe Ông một cách thích thú lẫn ngưỡng 
mộ. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao ngoài các biệt danh ` người anh cả, chim đầu đàn”, Ông còn 
có nick là "ông bầu gánh.” Với một "ông bầu gánh» năng động và sôi nổi như thế thì gánh 
nào mà không "nổi đình nổi chùa” cho được! Sau này, những kinh nghiệm học hỏi được từ 
những buổi thuyết trình đó đã giúp tôi rất nhiều trong nghề làm *cô giáo” mà không phải 
qua một trường lớp sư phạm nào! Xin cám ơn Ông Tổng! Xin cám ơn tất cả các thuyết trình 
viên! 


Và cũng xin được cắt dòng ký ức nơi đây. Tôi mong muốn, khi đọc những dòng chữ này, 
các thành viên của Gia Đình IDB đều có thể tìm lại được hình bóng của bạn bè và của chính 
mình, trên một đoạn đường chúng ta đã củng đi chung với nhau, khi mà tất cả chúng ta 


584 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


đều còn khỏe, còn đẹp với mái tóc còn xanh... xanh... 
Sài Gòn tháng 12 năm 2015 


VŨ THỊ LOAN 

Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ 
Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam 
1967— 1975 


C.HOÀNG ĐỨC NHÃ, — Oklahoma State University 
University of Pittsburgh 





-"xa_o “TẾT 


Gia đình Hoang Đức Nhã va gia đình con Hoang Đức Phú (2016 Rome Prize IW/inner) 


MỘT CƠ HỘI ĐỔI ĐỜI 


Một châm ngôn phổ thông cho rằng sự thành công trong đời tùy thuộc một phần nhỏ vào 
học vấn và hiểu biết của mình nhưng phần lớn tùy thuộc vào những người mình biết và cơ 
hội họ cho mình. 


Tôi trở về Sài Gòn vào đầu tháng Hai năm 1965 với bằng Kỹ sư Điện của đại học Oklanoma 
State sau ba năm du học. Như nhiều sinh viên Việt Nam khác được học bổng của chương 
trình Leadership_ do chánh phủ Hoa Kỳ tài trợ tôi có ý định ở lại thêm để tiếp tục chương 
trình Cao học về Kỹ sư điện nhưng được chánh phủ triệu hồi về làm tại Tổng Nha Viễn 
Thông trực thuộc Bộ Nội Vụ. 


Lúc đó chánh phủ Hoa Kỳ, trong chương trình giúp đỡ kỹ thuật cho Việt Nam Cộng Hòa, đã 


thiết kế một hệ thống viễn thông tân tiến để thống nhất hệ thống viễn thông và theo dõi 
585 


Đông øấp Tây 


tình hình trong nước. Phái bộ Phát triển Quốc tế (USAID) của Hoa Kỳ tại Việt Nam yêu cầu 
chánh phủ chỉ định một kỹ sư Việt Nam để làm việc chung với Toán Kỹ thuật Hoa Kỳ. Tôi 
không ngờ rằng phần vụ tôi được giao phó là bước đầu trong việc thiết lập cơ quan an ninh 
quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa. 


Công việc tôi được giao phó rất thích thú trong thời điểm đầy thử thách của đất nước. Tôi 
theo Toán Kỹ thuật Hoa Kỳ bay đến những tỉnh ly và nhiều địa điểm hẻo lánh trên đất nước 
rất thường xuyên. Nhờ đó tôi được biết đời sống của người dân và những tập tục cũng như 
những đặc sản địa phương. 


Tuy nhiên, sau thời gian hứng thú dần dần tôi thấy công việc bắt đầu khó khăn vì bốn ngày 
trong tuần tôi phải đi băng Vespa từ căn phòng trọ tôi thuê ở khu Chợ Quán, cạnh Phái Bộ 
Viện Trợ Quân Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (MACV), đến Trung tâm Kỹ thuật của Tổng Nha Viên 
Thông nằm sau lưng Trường Bộ Binh Thủ Đức, một đoạn đường dài gần 40 cây số mỗi 
vòng. 


Trong thời gian đó trên xa lộ Sài Gòn — Biên Hòa có rất nhiều quân xa Việt Nam và Hoa Kỳ 
cũng như xe tư nhân. Những xe đó phun rất nhiều khói và chất độc, và vì đó áo quần và 
sắc diện tôi cũng bị "hư hại”, thậm chí đến nõi tôi phải thuyết phục ba má của người vợ 
tương lai rằng tôi là người Việt chứ không phải người Phi! 


Tôi nhớ vào dịp Tết năm 1966 tôi về Nha Trang ăn Tết với Má tôi và tình cờ gặp lại anh Từ 
Văn Minh, một cựu du học sinh trong chương trình Leadership và cũng là đồng hương Nha 
Trang. Lúc đó anh Minh làm việc trong Sở Tín Dụng của Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ 
(TTKTKN) do anh Khương Hữu Điểu lãnh đạo. 


Chắc anh Minh thấy tội nghiệp tôi sau khi nghe tôi kể những khổ sở trong việc làm cho 
chánh phủ cho nên anh ta khuyên tôi hãy nghĩ đến TTKTKN và xin gặp anh Tổng Giám Đốc 
Điểu. Vài tuần sau Tết tôi xin và được gặp anh Tổng Giám Đốc. 


Buổi gặp anh Tổng Giám Đốc thành công ngoài sự tưởng tượng của tôi vì chỉ sau ba mươi 
phút nghe tôi trình bày về công việc tôi làm và ước vọng của tôi, anh Tổng Giám Đốc Điểu 
hỏi tôi "chừng nào anh bắt đầu làm được”! Rất có thể anh Từ Văn Minh đã "tưng bốc” tôi 
với anh Tổng Giám Đốc nhưng tôi vần tin rằng anh Điểu cho tôi một cơ hội và xem tôi làm 
được gì với cơ hội đó. 


Sau đó ít lâu tôi gia nhập Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ với chức vụ Kỹ Sư Dự Án 
trong Sở Nẵng Suất của Trung Tâm. Tại đây tôi làm việc chung với nhiều anh em kỹ sư tốt 
nghiệp các đại học Hoa Kỷ, đại học Kỹ thuật Phú Thọ, đại học Gia Nã Đại, và Úc Châu. 


Mỗi thứ Ba trong tuần mấy kỹ sư đều dự buổi họp tham mưu với anh Tổng Giám Đốc để 
trình bày công việc và duyệt mấy dự án mình đảm trách. Anh Điểu hỏi rất chu đáo về những 
dự án đó, từ những giả định đến phương pháp của dự án, và những lập luận của chúng tôi 


586 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


giải thích về sự thích hợp của dự án trong chương trình phát triển đất nước, cũng như những 
lợi ích cho địa phương khi dự án được thực hiện. 


Anh Điểu nhắc chúng tôi phải chú ý đến các khía cạnh văn hóa xã hội có thể ảnh hưởng 
hoặc làm cho dự án bị đỉnh trệ, và anh cũng chú ý đến những lợi ích xác thực cũng như các 
lợi ích không thể nắm được mà dự án có thể đem lại cho đồng bào địa phương. Một cách 
gián tiếp anh Tổng Giám Đốc nhấn mạnh vai trò trọng yếu của các yếu tố nêu trên hầu giúp 
chúng tôi có những lập luận chín chẵn và phần tài chánh của dự án được tính toán kỹ lưỡng 
trước khi đệ nạp dự án lên Tổng Giám Đốc và Hội đồng Quản trị để cứu xét và chấp thuận. 


Nhiều lần tôi lý luận với anh Tổng Giám Đốc vì tôi biết rằng dự án tôi soạn thảo hội đủ các 
điều kiện và phần lời lỗ được nghiên cứu kỹ lưỡng. 


Anh Điểu thường đồng ý với chúng tôi khi anh thấy rằng dự án chúng tôi trình được soạn 
thảo đúng tiêu chuẩn và anh ấy cho chúng tôi toàn quyền thực hiện dự án. 


Tôi rất thích không khí và cách làm việc đó và thấy mình được cơ hội tốt làm việc cho một 
cấp chỉ huy sẵn sàng cho nhân viên cơ hội để thành công và còn giúp chúng tôi tiếp tục tiến 
thân. 


Sau sáu tháng làm việc tại T TKTKN tôi được anh Điểu cho biết anh ta quyết định biệt phái 
tôi và một kỹ sư ' đồng nghiệp, anh Nguyễn Đức Cường, lên làm tại văn phòng của ông Tổng 
trưởng Kinh tế Âu Trường Thanh, thể theo lời yêu cầu của ông Tổng trưởng có được nhân 
viên của Trung tâm đã được đào tạo tại các đại học Hoa Kỹ. Ông Âu Trường Thanh biết 
rằng anh Tổng Giám Đốc có một số chuyên viên được đào tạo kỹ lưỡng, những ngựa đua 
hay gà chọi như anh Tổng Giám Đốc thường gọi nhóm chuyên viên chúng tôi. 


Anh Nguyễn Đức Cường và tôi không ai được biết ông Tổng Trưởng Âu Trường Thanh, và 
chúng tôi cũng không biết gì về trách nhiệm mới của chúng tôi tại Bộ Kinh Tế. Chưa gi tôi 
thấy mất tinh thần đồng đội và không khí làm việc tại Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ, 
nhất là những buổi tán dóc với mấy đồng nghiệp trong giờ và sau giờ làm việc. 


Tôi không hề nghĩ rằng trách nhiệm mới tại Bộ Kinh Tế sẽ là một cơ hội đổi đời trong sự 
nghiệp và công vụ của tôi. 


Tôi mang một ơn lớn đối với anh Khương Hữu Điểu đã cho tôi một cơ hội để phục vụ đất 
nước ở một bình độ khác. 


Tại Bộ Kinh Tế anh Nguyễn Đức Cường đặt trọng tâm vào những vấn đề liên quan đến viện 
trợ Hoa Kỹ và làm việc với những chuyên viên của Tòa Đại Sứ Hoa Kỹ và Phái Bộ Việt Nam 
của Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAI D). Những bài học và kinh nghiệm anh Cường 
đạt được sẽ là nền tảng quí báu khi anh ta đảm nhận trách nhiệm Tổng Trưởng Thương 
Mại và Kỹ Nghệ của VNCH. 


587 


Đông øấp Tây 


Tôi được giao trách nhiệm phụ giúp một giáo sư Đại học Luật lúc đó làm Cố Vẫn Tổng 
trưởng về các vấn đề kinh tế vĩ mô mà VNCH cần phác họa để thi hành một chương trình 
phát triển táo bạo. Vào thời điểm đó tôi không hiểu gì nhiều về vấn đề kinh tế huống gì kinh 
tế ví mô. Dù sao mấy kỹ sư chúng tôi thời ấy không phải học về kinh tế căn bản tại trường 


kỹ sư. 


Khi Tổng Trưởng Âu Trường Thanh từ chức anh Cường trở về Trung Tâm Khuếch Trương 
Kỹ Nghệ và tôi may mắn được một học bổng tu nghiệp chuyên môn trong bốn tháng. Đây 
là một khóa tu nghiệp về cách quản trị các chương trình phát triển. Thế là, vào đầu tháng 
Tư năm 1967, vỏn vẹn một tháng sau ngày cưới, tôi lên đường đi tu nghiệp tại Viện Cao 
Học về các Vấn đề Quốc gia và Quốc tế của đại học Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania. 


Tại Viện Cao Học này một hôm tôi tham dự một hội thảo về vấn đề Kinh tế lượng 
(econometrics) với sự tham gia của một số giáo sư và chuyên gia kinh tế trên thể giới, trong 
đó có Giáo sư Jan Timbergen gốc Hòa Lan. Sau đó, vào năm 1969 Giáo sư Timbergen được 
giải thưởng Nobel về Khoa Học Kinh Tế. 


Tôi rất vui được cơ hội trao đổi ý kiến với Giáo Sư Timbergen trong buổi hội thảo đó, và sau 
này nghĩ lại đó là trường hợp khiến tôi chú ý đến các vấn đề kinh tế vĩ mồ và chánh sách 
kinh tế các quốc gia chậm tiến cần thẩm định. Điều đặc biệt là nhờ vậy tôi hiểu được hai 
yếu tố căn bản của kinh tế lượng, Mục tiêu và Phương tiện, mà các quốc gia cần thẩm định 
và áp dụng đúng mức hầu có một chánh sách phát triển kinh tế hợp lý và thi hành được. 


Trên đường về xứ sau thời gian tu nghiệp vào cuối tháng Tám nám 1967 tôi tham gia một 
khóa huấn luyện tại chỗ (on the job training) ở Khu Biến Chế Xuất Cảng (Export Processing 
Zone) tại thành phố Mayaguez, Puerto Rico. 


Trở về nhiệm sở cũ tại TTKTKN vào giữa tháng Chín năm 1967 tôi quyết tâm vận động anh 
Tổng Giám Đốc Điểu giao cho tôi trách nhiệm hoạch định kế hoạch thiết lập công trình này 
cho quê hương. 


Tuy nhiên, vi định mệnh hay may mẫn, tôi được tham gia và làm việc trong Văn Phòng 
Chuyên Viên của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu sau khi ông ta tuyên thệ nhậm chức Tổng 
Thống thứ nhất của nên Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam vào giữa tháng Mười năm 1967. 


Tại Văn phòng này, với tính cách là chuyên viên nghiên cứu, tôi có cơ hội áp dụng những 
gi tôi đã học hỏi tại đại học Pittsburgh và giúp toán chuyên viên hoạch định một số chiến 
lược và kế hoạch kinh tế mà điểm chánh yếu là giảm thiểu sự thiếu công bằng xã hội và 
kinh tế trong xã hội miễn Nam thời đó. Mục tiêu này sẽ được thành tựu qua chánh sách 
Người Cày Có Ruộng. Chánh sách này, cùng với chương trình Tăng gia Nẵng suất Nông 
nghiệp và chánh sách Kinh tế Thị trường, giúp VNCH tiến triển rất nhanh và xúc tiến tích 
cực công cuộc thi hành chánh sách giảm thiểu sự thiếu công bằng kinh tế xã hội tại miền 
Nam Việt Nam. 


588 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


Sự nghiệp và công trình phục vụ đất nước của tôi tiến theo một con đường khác khi tôi 
được đề cử làm Bí Thư Tổng Thống sau biến cố Tết Mậu Thân 1968 và sau đó làm Tổng 
Trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi trong Nội Các. Vì hai trách nhiệm này tôi đành rời hẳn lãnh 
vực kỹ sư và phát triển quốc gia. 


Tuy nhiên, với tư cách Bí Thư Tổng Thống và sau đó thành viên của Nội Các, tôi vẫn tiếp 
tục cổ võ và đôi khi chủ xướng việc thi hành những chánh sách phát triển kinh tế và nông 
nghiệp mà tôi có cơ hội hoạch định tại Văn Phòng Chuyên Viên của Tổng Thống. 


Sau này tại Hoa Kỳ trong mấy chức vụ chỉ huy tại ba đại công ty Hoa Kỷ, và ngay cả sau 
khi vê hưu và thành lập và quản trị công ty riêng, tôi vẫn áp dụng những gì tôi học được tại 
đại học Pittsburgh năm 1967. 

Cơ hội đổi đời và những lợi ích tôi đạt được từ đó không thể nào thành tựu được nếu đàn 
anh Khương Hữu Điều không cho tôi cơ hội hoàn toàn thay đổi sự nghiệp và cuộc sống của 
tôi. 


Hoàng Đức Nhã 


D. Cô HOANG HUYỀN, Saigon Technical University 





1DB ngày tháng cũ 


569 


Đông øấp Tây 


Anh Thư ơi, 


Nhân dịp ông Tổng sắp xuất bản cuốn hồi ký, trong đó có nhiêu đề tài về IDB nên tôi cũng 
muốn đóng gÓp ít hàng về những ngày tháng êm đềm của tụi minh. Lúc đó tất cả đều mới 
"hăm” thôi còn rất trẻ, làm việc dưới mái ấm IDB ở số 40 Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Địa điểm 
trụ sở ngay trung tâm Hòn Ngọc Viễn Đông thật náo nhiệt và thật lý tưởng cho những lúc 
trốn sở đi chơi. 


Anh nhớ không? 


Chỉ cần bảng qua đường đã có tiệm kem Mai Hương, Passage Tax. Nhắc đến Mai Hương lại 
nhớ đến anh Thải Vĩnh Khiêm đã lợi dụng sự ngờ nghệch của tôi để dụ cá độ và đương 
nhiên kẻ chiến bại là tôi đã chay túi với những châu kem Mai Hương cho cả phòng, trong 
đó có anh Khẩu Văn Viện, Bùi Việt Long, chắc hai anh chưa quên? Sau lưng Nguyễn Huệ là 
Tự Do với những hàng bán vải nhập cảng Tân Cương v.v... mà hai chị em Hoàng+Loan vẫn 
hay xet xẹt ra võ trong 8 giờ vàng ngọc. 


Rồi đi vài block đường đã đến khu Chợ Cũ với nhiều tiệm ăn nổi tiếng hấp dẫn như tiệm 
cháo cá góc Hàm Nghỉ & Tộn Thất Đạm gần Tổng Nha Ngân Khố, không nhớ tên gì, cháo 
chưa tiệm nào ngon hơn. Gân gân khu Chợ Cũ có Chí Tải và Tài Nam. Tiệm ăn góc Công Lý 
và Hàm Nghỉ là Thiên Nam bán 2 thứ Tàu và Tây. Bên Võ Di Nguy có tiệm Le Mekong. Đường 
Tự Do có Brodard, Givral, La Pagode ... Đôi diện rạp Rex bên phía Eden có bà Bắc Ky bán 
bún ôc cũng thuộc vào hạng đệ nhất. Ăn paté chaud có Phạm Thị Trước hay Givral. Lê Lợi 
có Pole Nord, tiệm kem Bạch Đẳng, nhà hàng Thanh Thể. Thanh Bạch trên Lê Lợi có món 
bún suông đệ nhứt. Cơm Việt Nam có Bà Cả Đọi. Nhảy đầm qua Bồng Lai hay Olympia. Ăn 
mì chiên dòn qua Phó Đức Chính trước nhà Chú Hỏa. Hẻm phia sau rạp Casino Sài Gòn bán 
toàn món Bắc. Rồi còn phá lầu và nước mía Viễn Đồng ở Pasteur nữa. 


Nguy quá!!! Với tâm hôn ăn uông cao độ tôi đã đi lạc quá xa. Phải trở về thôi. 


Câu chuyện tôi sắp kể xảy ra đã hơn 40 năm mà tôi thì sắp bước vào lứa tuổi "thất thập cổ 
lai hy", chắc chắn "bộ nhớ" cũng trục trặc nhiêu rồi mong anh vui lòng sửa dùm nếu anh 
thấy chi tiết nào sai. Sở dĩ tôi nhờ anh vi "nhân chứng" vụ việc này chỉ còn anh thôi. Thật 
ra câu chuyện này là một kỷ niệm không: đẹp. mây với IDB, đúng ra với ông Tổng Giám 
Đốc của tụi mình, mà mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn còn quê quê đây. 


Anh nhớ không ? 


Có lẽ vào khoảng cuối năm 1974 ông Tổng làm tiệc Tất Niên tại tư gia ở đường Kỳ Đồng cho 
toàn thể nhân viên IDB. Nếu tôi nhớ không lầm hình như đó là buổi họp mặt không những 
đầu tiên mà là duy nhất và cũng là cuối cùng của toàn thể nhân viên IDB. Phải không anh? 
Ở VN thời đó rất hiếm những bữa tiệc cho tất cả nhân viên. Phần nhiều tiệc tùng chỉ dành 
cho các ông "nhớn” thôi. Nhưng năm đó ngoại lệ có đủ cả "nhớn” lần "nhỏ” nên thật đồng 


590 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 
Và VUI. 


Xóm nhà lá của mình có anh Trân Bình Minh, anh, Bông và tôi chùm nhum vào một góc hơi 
khuất để dễ bề thao túng. Tôi nhớ hôm đó có cả rượu nữa. Mà mấy ông thì rượu vào lời 
ra ồn ào vui hơn Tết, không còn nghiêm nghị, mặt khó đăm đẫm như lúc ngồi sau "bàn 
giấy.” 


Sau vài chầu rượu hình như ai cũng trở lại tuổi thơ nghịch ngợm, phá phách. Anh Minh bỗng 
dưng nổi tính rắn mắt đã thách tôi: 


- Này bà, bà dám chôm trái bưởi này về không? Mai đem võ sở mình ăn. 
- Dám sao không dám. 


Bông và tôi, hai đứa tuy tính tình khác hẳn nhau, Bông chững chạc, đằm thắm bao nhiêu 
thi tôi bộp chộp quậy phá bây nhiêu nhưng hai đứa tôi lại là cặp bài trùng rất thân thiết, đi 
đâu cũng có đôi. Hôm đó chúng tôi ngôi cạnh nhau nhưng anh Minh "biết nhìn người" đã 
chọn tôi mà không chọn Bông để thách thức. 


Đã lỡ lớn tiếng làm tàng "Dám sao không dám" cho nên tuy ngoài mặt hùng hổ còn trong 
bụng thì đánh lô tô, tôi vẫn phải run như cầy sấy, lấm lét, vụng về cố gắng hoàn thành sứ 
mạng. Ngày hôm sau hoàn hồn mới thấy sao mình to đầu mà dại thế. Háo thẳng lỡ bị bắt 
gặp quả tang thì ... ôi trời ... không dám nghĩ tiếp. 


Tuy ngày đó là chuyện "chơi dại" nhưng giờ nghĩ đến lại thành kỷ niệm vui vui và dễ thương. 
Lúc đó tụi minh thật "hồn nhiên.” Phải không anh? 


Chuyện "đạo chích" tưởng chừng mới đây vậy mà đã qua hơn 40 năm, đã trở thành kỷ niệm 
tuy thật xa vời nhưng khó quên để mỗi khi nhớ lại vẫn còn tủm tỉm cười và nuối tiếc. 


Chúng mình bốn đứa thì anh Minh và Bông đã ra người thiên cổ. Xóm nhà lá của mình chỉ 
còn anh và tôi mà lại nghin trùng xa cách. Các IDBers khác cũng tản mác khắp 4 hay 5 
châu,tôi không rõ châu Phi có ai không,nên cũng ft có dịp tụ họp đồng đủ để hàn huyền. 


Cũng may mắn là tại vùng Vịnh California, con chim đầu đàn định cư ở đó cùng với một số 
đông các chim IDB khác, nên hằng nằm vẫn có những cuộc họp mặt lớn, nhỏ hầu hết cũng 
tại tư gia của ông Tổng ở San Francisco để nhắc nhở chuyện xưa, bản tính chuyện tương 
lai. Và tất cả các buổi họp mặt đều có tác dụng sưởi âm lòng người cho một thời đã qua, 
một thời để nhớ. 


Mong anh bồ túc giúp tôi nhé. Cám ơn anh trước. 


59I 


Đông øấp Tây 


E. John Phạm Tiến Nam, Phu Tho Technical University 
Asian Institute of Technology, (AI T) Thailand 





Anh Nam bên trái Anh Nam xứng x” hình 


2013. Chuyện Xưa Nay Mới Kể 
1. BUỔI HỌP SÁNG THỨ BA 


Buổi họp bao giỜ cũng bắt đầu từ rất sớm. Nếu ai đi trễ hơn 7 _g, Sẽ không được vào tham 
dự buổi họp vào sáng thứ Ba hàng tuần. Đây là buổi họp do Ông Tổng Giám Đốc Khương 
Hữu Điều khởi xướng và giao cho các chuyên viên của ngân hàng luân phiên trình bày về 
những đề tài do chính họ chọn lựa. Chính vì vậy những đề tài rất phong phú và bao hàm 
nhiều lãnh vực. Trong các buổi họp này mặc dầu những chuyên viên đã nghiên cứu hơn 
một tháng và rất kỹ lưỡng các đề tài trước khi đem ra trình bày nhưng ai cũng e ngại nhất 
là phần kết luận của Ông Giám Đốc vào cuối buổi họp. 


Điêu đáng ngạc nhiên là trong phần kết luận, bao giờ ông TGĐ cũng vạch ra được những 
mặt trái, mặt phải và những sai lệch về lý luận trong lãnh vực các chuyên viên đó trinh bày 
mà ai cũng biết là ông chưa hề xem trước. Giọng nói của ông khi đó rất lớn khiến ai cũng 
nghĩ rằng đó là lời khiển trách, nhưng tôi lại không nghĩ như thế. Nếu mình trình bày vấn 
đề nào đó mà lại có người nêu lên mặt trái, phải hay những sai lệch về quan điểm thì đó là 
món quà quí chứ không là lời khiển trách. 


Chính vì hiểu mục đích các buổi họp của ông TGĐ mà khi đến phiên mình, tôi đã chọn đề 
tài *Tìm kiếm và khai thác dầu hỏa” và đã được cử tọa chăm chú theo dõi. Tuy đề tài rất 
rộng nhưng tôi đã tóm tắt và nhất là từng chương mục đều được trình bày trên bảng bằng 
hình vẽ và các gợi ý chính điều mình đang nói, nhất là dùng nhiều hình ảnh để minh chứng. 


Sau phân trinh bảy của tôi khoảng 20 phút là các cầu hỏi của các chuyên viên nhưng lần này 
không có cầu hỏi của bạn Nguyên Đức Cao, một người bạn rất hay đặt câu hỏi sau các phần 


592 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


trình bày, và đặc biệt ông TGĐ cũng chỉ nhẹ gật đầu tán thưởng mà thôi. Sau này khi được bổ 
nhiệm làm trưởng công trường xây dựng trụ sở tôi mới hiểu giá trị của `cái nhẹ gật đầu” này. 


2. ĐOÀN TÍN DỤNG B 


Tôi vào Ngân Hàng từ khoảng tháng 9-1973 và được đưa vào Đoàn Tín Dụng B để giúp 
đoàn định giá phần xây dựng của những nhà máy để cho Ngân Hàng có thể căn cứ vào đấy 
cho vay tín dụng vốn lãi suất ưu đãi nhiều để phát triển kỹ nghệ nước nhà. 


Ban đầu thì tôi làm cho Đoàn Tín Dụng B, nhưng rồi các Giám Đốc của các đoàn khác cũng 
có nhu cầu nên sau đó chúng tôi phải lập nên một bảng đơn giá tiêu biểu cho các Giám Đốc 
Tín Dụng làm căn cứ để định giá tài sản cố định để vay vốn. 


3. DẤU VẾT XƯA — VẾT BÃ TRẦU 


Ở đây tôi cũng xin nhắc lại về bài học cần chính xác, chắc chẳn và cụ thể trong công việc 
của ông TGĐ mà đây chính là động lực cho tôi làm việc sau này : 


Nhớ lại khoảng tháng 9-1972, khi tôi còn làm ở Đoàn Tín Dụng B được anh Minh cử đi nhà 
máy nước đá để đánh giá tài sản cố định của một nhà máy ở Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam, 
cách Đà Nẵng khoảng 19 km. Khi ra đó, tôi được anh Trần Mạnh Hiệp, Giám Đốc chi nhánh 
Ngân Hàng ở Đà Nẵng ra tiếp đón và sau đó tôi có đê nghị sáng mai anh Hiệp cùng tôi đi 
thăm nhà máy nước đá ở Điện Bàn. Tuy nhiên anh Hiệp từ chối vì bản việc gia đình và anh 
sẽ cho tài xế lái xe đưa tôi đi Điện Bản. 


Sáng sớm tôi gặp anh tải xế, anh cũng nói đang bận việc gia đình nên không đi được. Tôi 
ngạc nhiên hỏi: 


- Ủa ! Anh sợ hả ? Có tôi đi với anh còn sợ gì ? 


Cuối cùng thi anh tài xế cũng chở tôi đi. Đi được 8 km, thi gặp một mồ đất do `phía bên kia” 
làm để chặn đường. Anh tài xế nói : 


- Anh Nam ơi, chặn đường rồi không đi được. 

Tôi nói : 

- Anh cứ né sang bên mồ đất theo vết lốp xe trước mà đi. 

Thấy tôi cương quyết nên bác tài xâm minh lái xe nhanh qua mô đất, chỉ vài cây số là đã 
đến nhà máy nước đa. Tôi cũng được ông Giám Đốc nhà máy nước đá tiếp đón và trình bảy 
hồ sơ xây dựng cùng bản dự toán xây dựng. Sau khi xem xong, tôi thấy đã đầy đủ các tài 
liệu như đã trình bày trong hồ sơ đệ trình và chúc mừng ông chủ nhà máy nước đá là tôi sẽ 


593 


Đông øấp Tây 


phúc trình lên cấp trên Ngân Hàng đồng ý tải trợ đúng số vốn ông cần cho nhà máy, căn 
cứ vào phần tải sản cổ định. 


Sau đó trước khi ra về, tôi mời ông chủ nhà máy nước đá ra trước cổng chụp hình để làm 
bằng chứng với ngân hàng là tôi đã đến tận nơi làm việc. Nhưng khi tôi kéo ông ra gần cổng 
nhà máy để chụp hình thấy ông có vẻ e ngại, tôi nói : 


- Anh làm việc thật và mọi điều là sự thật, tôi đã xác nhận thì anh còn ngại gì ? 


Chần chừ một lúc ông cũng phải ra đứng với tôi để chụp hình. Lúc đứng chuẩn bị chụp hình, 
tôi lo né tránh mấy vết bã trầu mà mấy người dân quê thường hay nhổ bừa bãi. Sau khi 
chụp hinh xong, chúng tôi lên xe ra vê. Trên đường đi đã thông thoáng vì không còn ụ đất 
nữa. Khi xe chạy qua vị trí mồ đất khoảng vải cây số thì anh tài xế mới mở lời với tôi : 


- Anh có biết lý do tại sao ông Giám Đốc không dám chụp hình với anh trước cổng nhà máy 
không ? Những `vết bã trầu' mà anh nói đó thật ra là vết máu những nạn nhân của một bản 
an mới được thi hành sáng nay chưa kịp gột rửa ! 


Tôi nhắc lại chuyện trên để trong một đôi phút chúng ta nhớ lại dấu tích đau thương của 
một cuộc chiến tranh khốc liệt đã qua. 


4. XÂY DỰNG TRỤ SỞ NGÂN HÀNG TRONG CHIẾN TRANH 


Khoảng giữa năm 1974 thì tôi nhận được quyết định của Ngân Hàng làm Trưởng công 
trường xây dựng trụ sở chính của Ngân Hàng ở số 4 Thái Lập Thành và điều tôi ngạc nhiên 
là trong quyết định lại xếp chuyên viên mới này với ngạch trật tương đương với Chánh Sự 
Vụ. Ở Việt Nam lúc â ấy ở tuổi 27 (1974) chắc cũng có ít người được như vậy. Vậy phải chăng 
đây là món quà ông TGĐÐ khen thưởng cho phong cách và nội dung trình bảy vấn đề trong 
buổi họp hàng tuần khi tôi còn làm ở Đoàn Tín Dụng B ? 


5, NHỮNG CẦU HỎI TỐC ĐỘ CỦA KỸ SƯ HỎA TIẾN MIT 

Tác phong làm việc nghiêm minh của ông TGĐ, được thể hiện và gây ấn tượng trong các 
buổi họp giao ban hàng tuần trong việc xây dựng trụ sở chính của Ngân Hàng ví dụ như 
sau: 

Một hôm, như thường lệ, ông TGĐÐ ra công trường là ghé văn phòng công trình gặp tôi và 
chỉ chào tôi một tiếng. Sau đó ông đi rất nhanh về phía hàng rào. Tất nhiên, đã hiểu phong 
cách làm việc của ông, nên không đợi ông yêu cầu, tôi đi theo sát ông chỉ cách 2 bước. Khi 
đến hàng rào công trình, ông hỏi : 


- Cái hàng rào này hoàn chỉnh bao lâu rồi ? 


594 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


- Nếu bên kia ném đồ sang thì cái hàng rào nảy chịu được sức tải bao nhiêu ? 
- Chu vi hàng rào bao nhiêu mét ? 
- Khi nào hàng rào này đã hoàn tất ? v.v... 


Và tôi phải trả lời thật nhanh những câu hỏi của ông. Sau đó ông lại bước thật nhanh quan 
sát giàn máy đang đóng cử và lại hỏi liên tục : 


- Đã đóng được bao nhiêu cử ? 

- Đóng từ bao giờ ? Bao giờ xong ? 

- Một ngày đóng được bao nhiêu cái ? 

- Một cái đóng trong thời gian bao lâu ? v.v... 


Ông đưa ra những cầu hỏi nêu trên với tốc độ rất nhanh và tôi phải trả lời ngay lập tức. 
Ông sẽ căn cứ vào câu trả lời sau để có thể kiểm chứng câu trả lời trước. Hỏi xong, ông 
quay lưng đi vê văn phòng trụ sở và hoàn toàn không nói gì thêm nữa. Dường như tâm trí 
ông lúc đó hoàn toàn chỉ dành cho công việc mà thôi. Thái độ đó đối với tôi cũng là một bài 
học, nhất là cách đặt những cầu hỏi. 


Ông quay bước trở về văn phòng chính thật nhanh và tất nhiên tôi theo ông sát gót ra đến 
tận cổng công trường để chờ câu hỏi `tốc độ” khác ! 


6. CHÍNH XÁC VÀ KHOA HỌC 


Hai kiến trúc sư nổi tiếng nhất thời đó là ông Huỳnh Kim Mãng và ông Lê Văn Lắm. Hai ông 
được ông TGĐ giao phó phụ trách thiết kế Trụ Sở Ngân Hàng. Trong các buổi họp hàng 
tuần với hai kiến trúc sư, ông Tổng Giám Đốc luôn yêu cầu họ phải nêu ra thật rõ ràng các 
đặc tính kỹ thuật của những vật liệu đưa ra. Ví dụ khi nói đến màu sắc của kính thì không 
được nói mơ hồ là màu nâu đậm, nâu cánh kiến hay nâu đỏ... mà phải kèm mã số màu và 
công nghệ để tạo nên loại kính đó. 

8. LẦU GIÓ 


Một lần khác, kiến trúc sư Hùng và kiến trúc sư Mãng có thiết kế một cái lâu gió và ông 
TGĐ có hỏi hai anh : 


- Có sợ mưa tạt không ? 


- Dạ, bảo đảm không tạt. 


595 


Đông øấp Tây 


- Anh lấy gì bảo đảm nó không tạt mưa ? 

Hai anh kia không trả lời được, ông chỉ sang tôi : 

- Anh về nghiên cứu xem nó có bị tạt mưa không ? 

Ban đầu tôi chưng hửng về lệnh này nhưng vẫn phải tìm cách chứng minh được điều đó. 


Theo thiết kế, lâu gió quay vê hướng Nam nên khi mở niên giảm thống kê tôi thấy lượng 
mưa hàng năm từ hướng Nam ít nhất, lượng mưa ít nhất, tốc độ gió cũng chậm nhất. Sau 
khi kết hợp số thống kê và các công thức tính lực đẩy ngang của gió trên giọt nước mưa. 
Tôi cũng hoàn thành bản tính với báo cáo là hàng năm chỉ có 10 % mưa tạt quá 3 m. 


Sau khi xem xong bản báo cáo, ông TGĐ cười và nói với các kiến trúc sư : 


- Các anh bảo đảm mưa không tạt tuy không có bằng chứng nhưng đúng. Tôi đồng ý duyệt 
thiết kế. 


9. CÔNG BẰNG 


Trong thời gian làm việc, tôi nhận thấy ông TGĐ cũng có cùng chung quan điểm với tôi về 
sự công bằng, không muốn ai phải thiệt thòi. 


Khi tôi xét hồ sơ đấu thâu một hạng mục nhỏ của trụ sở, đó là hàng rào. Tôi thấy nhà thầu 
Phạm văn Hoán đã bỏ giá thấp hơn 20% so với giá nhà thầu thấp nhất. Về nguyên tắc thì 
nhà thâu Phạm văn Hoán đã trúng thầu. Tuy nhiên về sau sợ ông không làm tốt vi thiếu 
vốn nên tôi đã mời ông đến để hỏi thăm tại sao ông cho giá thấp như vậy. Ông ta trả lời vi 
ông có kho sắt tồn đọng lại nên cần có công trình để đưa số sắt đó sử dụng vào công trình 
để lấy lại vốn. Tôi biết thời điểm đó nhiều nhà thầu cũng ở trong trường hợp tương tự nhưng 
tôi vẫn yêu cầu ông cho địa chỉ nhà kho. Tôi bất ngờ đến địa chỉ này và sau khi kiểm chứng, 
xác nhận ông Hoán đúng là chủ kho, tôi kiểm tra lại chất lượng sắt, xem dự toán và tăng 
giá sắt lên theo đúng giá thị trường và đề nghị Ngân Hàng duyệt cho ông Hoán một giá cao 
hơn, tuy vẫn là giá thấp nhất trong cuộc đấu thầu. Điều làm tôi ngạc nhiên là đề nghị của 
tôi đã được Ban Tổng Giám Đốc chấp thuận và duyệt ngay mà không đặt vấn đề gì khác. 


10. "SAO KHÔNG KÊẾU TUI RA COI VỚI ?” 


Trong thời gian làm việc ở công trường thì chúng tôi có sự hợp tác của kỹ sư Ngồ Đức Chiến 
và kiến trúc sư Quách Văn Hà, ông TGĐ cũng thường ra kiểm tra công trình xây dựng. Một 
hôm đang lúc 3 người đang chúi đầu xem cuốn playboy thi bất thỉnh linh ông TGĐ xuất hiện 
khiến chúng tôi không KỊP cất giấu cuốn sách đang nằm lộ liễu trên bàn. Thấy vậy ông TGÐ 
đập tay lên bàn cái 'rầm/ và lớn tiếng nói : 


596 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm`*Gà Nòi” 


- Lỗi thứ nhất là giờ làm việc mà các anh lại mở sách ra coi cái này, các anh có nhớ đây là 
giờ làm việc không ? Lôi thứ hai là không kểu tui ra coi với II! 


_— `, >»~ CC” <€<“c 3 6<  7*S*6“Clc 6<5<cCcư <6KT"4.ườ 95<-“scợổnnế: 7S /Sxế  /Se», 


Chuyện xảy ra như thể thực ư ? Bản tính ông TGĐ ai cũng biết là hết sức nghiêm chỉnh ! Về 
sau, vào tháng 10 - 2013 tôi có dịp sang Mỹ gặp ông trong một buổi tiệc mừng sinh nhật 
thứ 83 của ông. Nghe tôi kể lại chuyện này, trước tiên ông cựu TGĐ ngẩn người ngạc nhiên, 
dường như ông đang cố nhớ lại xem có đúng như vậy không; còn những người khác vốn 
rất kính trọng ông và biết ông nghiêm chỉnh nên vừa nghe chuyện xong tỏ vẻ `hết hồn.” 


À, thì ra đây chỉ là chuyện khôi hài để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng... do Nam 
`sáng tác.” 


F. NGUYÊN ĐỨC CƯỜNG, MIT 





Vài chuyên tâm tình với Anh Khương Hữu Điều 


Chuyện 1 : Tai sao chúng ta phải làm việc trong bóng tối, và lội nước ngập tới 
mắt cá nếu đi ngả sau. 


Tôi gia nhập gia đình Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ (IDC) khoảng tháng 7 năm 1965, 
bốn tháng sau khi quân đội Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng. Ông xếp trực tiếp của tôi lúc đó là Bác 
Lang, Chánh sự vụ Sở Năng Suất. Ông xếp lớn là Tổng Giám Đốc Khương Hữu Điểu, có khi 
chúng tôi gọi là ông Trời. Người Pháp kêu ông là Monsieur Dieu, dịch ra tiếng Việt là ông 
Trời. 


597 


Đông øấp Tây 


Nhưng, vấn đề của tôi lúc đó không phải là ông Trời, hoặc là phải tham dự những buổi họp 
hàng tuần với ông Trời cùng với các anh em kỹ sư khác. Vẫn đề rắc rối của tôi lúc đó là tại 
sao chúng ta chấp nhận làm việc trong bóng tối mấy tiếng một ngày, và nếu vào ngả sau 
của IDC thì phải lội nước cao tới mắt cá chân, mỗi khi trời mưa lớn. Tại sao? 


Sau khi điều tra, tôi được cho biết lúc đó năng suất của nhà máy điện Sài Gòn không đủ xài 
cho cả thành phố nên chính phủ phải có biện pháp cúp điện luân chuyển một ngày mấy 
tiếng. Tôi có bàn chuyện với anh Tô Ngọc Sử, và anh Nguyễn Đăng Khôi để xem có giải 
pháp nào không. Tôi được biết ông XẾp lớn đã nói chuyện với ông Phát, xếp lớn ở Nhà máy 
điện rồi. Một vài tuần lễ trôi qua, cúp điện vẫn xảy ra như thường lệ. 


Tôi không nhớ trong dịp nào mà tôi làm quen được với một kỹ sư người Mỹ đang làm cho 
US Corps of Engineers. Lúc đó quân đội Mỹ đang nhập cảng vào Việt Nam đủ loại máy móc 
dụng cụ quân sự để trang bị cho các trại quân sự đang được thiết lập cấp tốc trên toàn 
quốc. Trong số các dụng cụ quân sự quân đội Mỹ đem theo có rất nhiễu máy phát điện đủ 
cỡ, từ 15 kW tới 60 kW. Người bạn Mỹ nầy cho biết họ có thể cho IDC mượn một máy phát 
điện 15 kW với lý do là một cơ quan chính phủ quan trọng như IDC cần có điện liên tục để 
có thể hoạt động hữu hiệu. Tôi đồng ý kiến trên nên bàn với anh Khôi làm thế nào chuyên 
chở máy phát điện về trụ sở IDC. Nội chiêu hôm đó máy phát điện bắt đầu cung cấp điện 
cho IDC. Tuy nhiên, chúng tôi quên một chỉ tiết là cần châm dầu thường xuyên để cho máy 
chạy, nếu không thì phải trở lại giai đoạn làm việc trong bóng tối như trước. 


Đối với vấn đề phải lội nước để vào cửa sau thì chúng tôi được biết lúc đó IDC đang ở trong 
giai đoạn khuếch trương trụ sở cần xây thêm một dãy văn phòng 3 lầu ở đàng sau. Nhà 
thầu đang ở trong giai đoạn đảo móng, cho nên khó tránh khỏi lội nước sau một trận mưa 
lớn khi đi qua cửa sau của IDC. Vẫn đề đã được tự giải quyết khi mùa khô bắt đầu. Mưu sự 
tại Nhân, thành sự tại Thiên là như vậy. 


Chuyện 2: Ngày mai ơi... ngày mai ơi... mặt trời sẽ mọc... 

Bài hát "Ngày mai...“ do Barbara Streisand hát là một trong những bài hát tôi rất ưa thích, 
nhất là câu chót khó có ai có thể hát hơn được. Không có gì ngạc nhiên mà bài hát đó được 
đứng số 1 trong năm 1978. 

Khi tôi gia nhập IDC, tôi nghĩ là tôi sẽ làm việc lâu dài với IDC, và tương lai của tôi sẽ gắn 
liên với tương lai của IDC. Ngày mai là một quan niệm quá ngắn ngủi đối với tôi, không có 
chỗ trong chương trình tính toán dài hạn của tôi. 

Bốn mươi năm sau, tôi mới nhận thấy là những suy tư lâu dài của tôi không đúng cho lắm. 
Ngày mai ơi, ngày mai ơi, trở thành Ông Mai ơi, Ông Mai ơi... 

Thật vậy, 40 năm sau, nhân dịp các anh chị em IDB gặp mặt tại nhà anh Điểu ở San Fran- 


598 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


cisco, anh Điểu cho tôi biết là nhờ anh Điểu làm mai mà tôi mới lấy được vợ. Ông bố vợ tôi 
có quen biết với anh Điểu trong thời gian anh Điểu học ở bên Mỹ. Sau khi chúng tôi thông 
báo cho gia đình hai bên là chúng tôi đã quyết định đi tới hôn nhân, ông bố vợ tương lai 
muốn được yên tâm nên hỏi ý kiến anh Điểu về tôi khi được biết tôi đã làm việc với anh 
Điểu một thời gian. 


Lúc đó người vợ tương lai của tôi đang làm việc ở New York với hãng máy bay Pan American. 
Trở về Việt Nam trong hoàn cảnh chiến tranh của năm Mậu Thân 1968 để lập gia đình với 
một người nói giọng Bắc, và sắp sửa bị gọi động viên là một hy sinh đáng kể. Anh Điểu cho 
biết do anh trả lời ông bố vợ tương lai một cách thuận lợi nên tôi mới lây được vợ. Chúng 
tôi làm lễ cưới trong tấn công đợt hai của năm Mẫu Thân, cho nên phải luôn luôn đề cao 
cảnh giác trường hợp hỏa tiễn SAM rớt vào đầu. 


Anh Điểu luôn nhắc lại là nhờ anh làm mai nên tôi mới lấy được vợ. Có lúc tôi tự hỏi nếu lúc 
đó anh Điểu trả lời không thuận lợi thì chuyện hôn nhân của chúng tôi sẽ ra sao. 


Theo phong tục trong Nam, ông Mai luôn được đãi heo quay. Nhưng trong trường hợp của 
chúng tôi thi ngược lại, ông Mai nầy luôn luôn đãi chúng tôi heo quay môi khi gặp mặt tại 
nhà ông Mai, đặc biệt năm nay. Ông Mai ơi... Ông Mai ơi... 


Chuyện 3 : Làm việc được một nắm... 


Tôi làm Kỹ Sư Dự Án tại IDC được một năm thì một biến cố xảy ra đã hoàn toàn thay đổi 
cuộc đời tôi. Cũng là do anh Điểu mà ra. 


Anh Điểu lúc đó được bổ nhiệm vào chức Phụ Tá Thương Mại tại Bộ Kinh Tế dưới quyên 
ông Tổng Ủy Viên Kinh Tế Tài Chánh Âu Trường Thanh. Anh Điểu cần một số chuyên viên 
lên BỘ giúp việc. Ba kỹ sư được biệt phái sang Bộ Kinh Tế là Hoàng Đức Nhã, Trần Văn Khởi 
và tôi. 

Tôi quyết định rời bỏ nghề Kỹ Sư Dự Án, và đón chào nghề Kinh Tế, mặc dầu lúc đó tôi 
cũng không rõ nghề Kinh Tế ở trên Bộ là nghề gì. 

Nói tóm lại, tương lai của tôi tại IDC chấm dứt sau một năm làm việc, nhưng mối liên hệ 


giữa tôi và anh Điểu và IDC, sau nầy la IDB — tức Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ vẫn tiếp 
tục cho tới ngày nay, hơn một nửa thế kỷ sau. 


Tổng Ủy Viên KTTC Âu Trường Thanh tại chức được 10 tháng, và anh Điểu trở về làm việc 
tại IDC. Tôi vần tiếp tục được biệt phái làm chuyên viên tại Bộ Kinh Tế, lúc nây dưới quyền 
ông TUV KTTC Trương Thái Tôn. Trong giai đoạn nầy Bộ KT cần giao thiệp rất nhiều với cơ 
quan Viện Trợ Mỹ vì viện trợ Mỹ đang gia tăng đáng kể. 


Ông Trương Thái Tôn gửi tôi đi dự một khóa họp do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New Delhi 


599 


Đông øấp Tây 


tháng giêng nắm 1968. Biến cổ Tết Mậu Thân xảy ra, tôi bị kẹt lại ở New Delhi 3 tháng. 
Khoảng 10 tháng sau thì ông Âu Ngọc Hồ thay thế ông Trương Thái Tôn, và 10 tháng sau 
do ông Pham Kim Ngoc thay thế ông Âu Ngọc Hồ. 


Tôi vẫn được anh Điểu biệt phái sang Bộ KT, và IDC vẫn tiếp tục trả lương biệt phái cho tôi 
cho tới năm 1971. TDC còn cấp cho tôi một căn phố ở Cư Xá Xóm Lò Heo, cạnh căn phổ của 
anh Lâm Hổ. Tôi ở tại cư xá nầy cho tới khi anh Hà Xuân Trừng, lúc đó làm Tổng Trưởng 
Tài Chánh, cấp cho tôi một căn phố tại Cư Xá Đoàn Thị Điểm năm 1971. Cùng ở trong cư 
xá nây có anh Vũ Đỉnh Thịnh, Trịnh Quang Bình, và Nguyễn Hải Bình. Chúng tôi ngày nay 
vẫn còn giữ liên lạc, vẫn gặp nhau để cùng nhau ăn phở, sau bao nhiêu thay đổi của cuộc 
đời. 


Thật không dè một năm làm việc với anh Điểu, ông Mai của tôi, đã trở thành một mỗi liên 
lạc chát chế, trải dài trên 50 năm, kể từ ngày gặp về việc làm trong tháng 7 năm 1965. 
Ngày nay, chúng tôi vẫn thường gặp nhau tại nhà anh Điểu ở San Francisco để cùng chia 
sẻ những bữa cơm thịnh soạn, có heo quay, có bô câu quay, có ly rượu ngon, hòa với những 
tiếng nói sang sảng của anh Điểu, và những tiếng cười rộn rã... 


Nguyễn Đức Cường 
Sarì Jose, ngay 9 tháng 3 nắm 2016. 


G. Lê Trọng Mưu, Colorado State University 





Tháng 11, 2015 


Kỹ Sư Dự Án 


Sau khi gia nhập Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ, cũng như những bạn khác, tôi được 
chỉ định làm Kỹ Sư Dự Án (Project Engineer). Danh từ nầy hoàn toàn xa lạ với tôi. Khi đi 
học tôi chỉ biết có các ngành kỹ sư Công Chánh, Công Nghệ, Điện, Hóa Học nhưng chưa 
bao giờ được nghe đến Kỹ Sư Dự Án. 

600 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


Những dự án ở Việt Nam trong giai đoạn mới phát triển tương đối nhỏ và căn bản, nên mỗi 
khi nghiên cứu tính cách khả thi của dự án (feasibility study) thường chỉ có một người phụ 
trách từ đầu đến cuối. Những yếu tố chính của dự án là nghiên cứu thị trường, thẩm định 
kỹ thuật, phác họa quy trình sản xuất, ước tính vốn đầu tư, tính giá thành của sản phẩm, 
ước lượng lời lỗ và dự đoán thời gian để thu hồi lại vốn đầu tư. 


Khi học ngành kỹ sư điện, tôi hoàn toàn chú trọng đến những khía cạnh kỹ thuật và say mê 
tìm hiểu những khám phá kỹ thuật mới mẻ. Đến khi làm việc tại Trung Tâm Khuếch Trương 
Kỹ Nghệ và Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ, thấy những dự án không có những thách đố 
về kỹ thuật tân ky như lúc học ở đại học nên tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng dân dần cũng 
thích ứng. Đây là một thiếu sót của tôi, không được chuẩn bị để chuyển tiếp từ môi trường 
đại học lý thuyết sang tình trạng thực tế của kỹ nghệ, nhất là kỹ nghệ phôi thai của Việt 
Nam trong giai đoạn mới bắt đầu phát triển. 


Năm 1967 American Management Association gởi ba chuyên viên sang giúp Ngân Hàng Phát 
Triển Kỹ Nghệ huấn luyện quản trị. Tôi theo học và phụ giúp ông Henry Winter về Quản Trị 
Nhân Viên. Lúc học kỹ sư điện, tôi chỉ chú trọng vào những khía cạnh kỹ thuật, nên tôi thấy 
Quản Trị Nhân Viên cũng không có gi hấp dân. Nhưng tôi không ngờ là hai ngành Kỹ Sư Dự 
Án và Quản Trị Nhân Viên mà lúc đầu tôi không thích lại là những yếu tố căn bản giúp tôi 
thành công sau này. 


Năm 1975 tôi gia nhập công ty M. W. Kellogg; đây là công ty chuyên về những dự án kỹ 
thuật chứ không phải là công ty Kellogg sản xuất cereal. M. W. Kellogg đã phụ trách dự án 
sản xuất nước nặng (heavy water) để giúp Mỹ chế tạo bom nguyên tử trong Đệ Nhị Thế 
Chiến. Nhìn những kinh nghiệm của tôi tại Việt Nam không ăn nhập gì đến kỹ nghệ của Mỹ, 
họ cho tôi làm Kỹ Sư Cạo Giấy, ấy quên Kỹ Sư Hành Chánh (Administration Engineer). Lại 
thêm một ngành kỹ sư mới mà tôi chưa nghe bao giờ. 


Năm 1976 M. W. Kellogg ký một hợp đồng thực hiện dự án hoá lỏng khí đốt (liquefied 
natural gas) cho Algeria, trị giá gần một tỉ dollars. Phân design basis trong contract technical 
annex viết bằng chữ Pháp mà rất ít người Mỹ biết tiếng Pháp. Bob Wright, một trong bốn 
project engineers của dự án nhờ tôi dịch design basis sang tiếng Anh để các kỹ sư có thể 
bắt đầu làm việc. 


Vì Algeria chịu ảnh hưởng của Pháp nên hợp đồng bắt buộc phải design hydraulics theo luật 
Pháp có từ thời Napoleon. M. W. Kellogg truy cập khắp nơi mà không kiếm ra luật này. Tôi 
liên lạc với Bình, em nhà tôi là giáo sư đại học tại Lyon và Bình kiếm được cho tôi bộ luật 
này dầy trên 200 trang. Bob Wright mừng quá đề nghị với công ty cho tôi làm project 
engineer, nhưng M. W. Kellogg là một công ty bảo thủ, muốn làm project engineer phải có 
khoảng 20 năm kinh nghiệm do đó tôi chỉ được làm Staff Engineer (lại một danh từ kỹ sư 
mới!). Hai năm sau thấy tôi làm việc đuoc M. W. Kellogg cho tôi làm project engineer. Khi 
học trung học, tôi không thích Pháp Văn nên tiếng Pháp của tôi thuộc loại ăn đong. Không 
ngờ sau nầy tiếng Pháp ăn đong lại mở đường cho tôi. 


601 


Đông øấp Tây 


Sau khi tốt nghiệp MIT, Anh Điểu đã làm việc vài năm tại New York với một công ty Mỹ rất 
uy tín về engineering. Khi về Việt Nam Anh Điểu dùng kinh nghiệm này và đặt ra chức vụ 
Kỹ Sư Dự Án (Project Engineer) tại Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ và Ngân Hàng Phát 
Triển Kỹ Nghệ. 


Sau khi học xong đại học tại Mỹ, tôi không được thực tập tại kỹ nghệ Mỹ, nhưng may mắn 
được học kinh nghiệm khởi đầu về Kỹ Sư Dự An do Anh Điểu thiết lập tại Việt Nam. Sau khi 
làm Project Engineer tại M. W. Kellogg, tôi lần lượt được làm Engineering Manager, Project 
Manager, Senior Project Manager và Program Director phụ trách những dự án kỹ nghệ quốc 
tế cho các công ty Exxon, Shell, Chevron, Total, Sonatrach, Yukong, Sinopec và Westlake. 
Thêm vào đó môn Quản Trị Nhân Viên mà tôi học được của ông Winter tại Ngân Hàng Phát 
Triển Kỹ Nghệ và bằng MBA năm 1979 đã giúp tôi rất nhiều trong việc quản trị những dự 
án với hàng trăm kỹ sư các ngành. 


Ngoài ra môn hóa học là môn tôi không thích lúc ở trung học, nhưng tất cả những dự án 
mà tôi phụ trách đều là hóa chất: liquefied natural gas, ethylene, olefins, ammonia, urea, 
v.v... Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Còn môn kỹ sư điện mà tôi miệt mài trong bốn 
năm đại học thì gần như không bao giờ tôi dùng tới. Bây giờ kiến thức vê điện mà tôi còn 
nhớ là điện có 2 dây, và đôi khi có 3 dây. 


Rời Xa Việt Nam 


Tin tức Ban Mê Thuột thất thủ vào tháng Ba năm 1975 làm mọi người nản chí. Thêm vào 
đó thủ đồ Nam Vang của Cam Bốt rơi vào tay cộng sản làm tình hình thêm bi quan. Tôi tìm 
cách liên lạc với vài người bạn Cam Bốt trước đây củng học ở Colorado nhưng không được. 
Mỗi ngày lại thêm nhiều tin xấu. Pleiku, Kontum, Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang lần 
lượt rơi vào tay cộng sản. 


Mọi người tìm cách để đi khỏi Việt Nam. Một số người quen biết lần lượt lằng lặng ra đi. Một 
vài chỗ cho hay là họ có thể giúp tôi đi, nhưng rồi cũng không có kết quả cụ thể. Quân cộng 
sản càng ngày càng tiến dần về Sài Gòn. Để đề phòng cộng sản pháo kích, tôi làm một hầm 
trú ấn bằng bao cát ngay trong phòng khách. Anh Nguyên Đăng Khôi và tôi tiếp tục tìm đủ 
mọi cách để đi khỏi Việt Nam. Vì chúng tôi là công chức mà lại trong tuổi động viên nên có 
thể bị bắt nếu rời Việt Nam. Tin tức cho biết một cựu tổng trưởng bị giữ lại trên đường di 
tản. 


Anh Khôi và tôi được USAID và Tòa Đại Sứ Mỹ hứa là sẽ giúp. Vì tôi đang làm việc tại Khu 
Chế Xuất, USATID nghí là cơ quan sẽ dao động nếu tôi đi sớm nên họ bảo tôi đợi và họ sẽ 
giúp tôi sau. Ngày 28 tháng Tư, Tòa Đại Sứ cho biết là họ sẽ đưa gia đình tôi đi ngày hôm 
sau. Nhưng tối 28 phi trường Tân Sơn Nhất bị cộng sản pháo kích nặng nề và không còn sử 
dụng được nữa. Sáng 29 tháng Tư, đường phố Sài Gòn vẵng tanh vì giới nghiêm. Anh Khôi 
và tôi đến văn phòng Tùy Viên Thương Mại của Tòa Đại Sứ. Văn phòng vắng lặng, nhưng 
may mắn là chúng tôi còn gặp được ông Tùy Viên Thương Mại và ông khuyên chúng tôi đến 


602 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


một ngôi nhà ở đường Đoàn Công Bửu. Anh Khôi và tôi trở về Cư Xá NHPTKN để đón gia 
đình. 


Bước vào địa điểm ở đường ĐCB tôi choáng váng, lần đầu tiên tôi nghĩ thế này là mất nước. 
Khoảng 50 người đợi ở nhà này toàn là những viên chức cao cấp trong chính phủ: tổng 
trưởng, thứ trưởng, tướng lãnh, nghị sĩ, dân biểu. Với tất cả các yếu nhân ở đây, còn ai là 
người điêu hành chính phủ và quân đội bảo vệ đất nước? Tôi nói chuyện với một số người 
và được biết là Tòa Đại Sứ hứa sẽ gởi xe bus đến đón mọi người ra phi trường lúc trưa. 


12 giờ trưa không thấy động tĩnh gì. 1 giờ, tình trạng vẫn vậy. Lúc 2 giờ chiều chúng tôi 
nghe tiếng máy bay trực thăng bay ngang trên trời đi đón người ở những địa điểm khác. 3 
giờ chiều vẫn không thấy xe bus. Lúc 4 giờ Tòa Đại Sứ gọi và nói là kế hoạch di tản không 
thành và khuyên mọi người xuống thương cảng Sài Gòn tìm phương tiện đường thủy. 


Hai gia đình chúng tôi lên xe của anh Khôi và đi xuống Kho Năm. Đường phố Sài Gòn hỗn 
loạn, xe nhà binh, xe dân sự, xe gắn máy, xe đạp chạy tứ tung. Người đi bộ ngơ ngác không 
biết hướng nào. Cửa vào Kho Năm khóa chặt nhưng được lính gác mở ra cho một xe J eep 
cảnh sát vào. Anh Khôi lái xe theo sát xe cảnh sát, nhưng bị lính gác đóng sập cửa vào Kho 
Năm và nên báng súng trên mui xe của anh Khôi. Tôi xuống xe nhỏ nhẹ nãn nỉ với người 
lĩnh và nói trên xe có ông Thứ Trưởng và xin anh giúp cho chúng tôi vào. Người lính ngân 
ngừ nhưng sau cùng cũng mở cửa cho xe chúng tôi vào. 


Tình trạng thương cảng Sài Gòn náo loạn, đồng đảo người chen lấn ngược xuôi tìm tâu. Tôi 
vô cùng sợ hãi, nhớ lại cảnh hàng ngàn người xỗ đẩy, dày xéo lên nhau mà chết ở thương 
cảng Đà Nẵng tháng trước. Đi vòng vo một hồi chúng tôi thấy một xà lan đậu bên bờ. Đây 
là loại xà lan trước đây dùng để chở đạn sang Cam Bốt, xà lan cao hơn nhà hai tầng và bên 
hông có treo những thang leo bằng dây thừng. Gia đình anh Khôi gồm toàn những người 
lớn leo thang dây lên xà lan. Tôi giúp hai cháu bé Tina (4 tuổi) và Louise (2 tuổi) leo thang 
dây treo lên xà lan. Ngay lúc đó xả lan bất chợt tách rời bến, nhà tôi và mẹ tôi vẫn còn đứng 
trên bờ thương cảng. Tôi như người mất hồn giữ hai cháu nhỏ, không biết làm gì. Anh Khôi 
vội nhảy từ xà lan xuống bờ để giúp nhà tôi và mẹ tôi. Nhưng xà lan tiếp tục rời bến, để lại 
anh Khôi, nhà tôi và mẹ tôi trên bờ. Ơ trên xà lan, chị Khôi, ba má anh Khôi, các em anh 
Khôi, tôi và hai cháu bé bàng hoàng, bất động không biết xử trí ra sao. Xà lan tiếp tục trôi 
theo sông Sài Gòn đi về phía Nhà Bè. Trên xà lan mấy trăm người thần thờ, vô vọng như 
người mất trí. Trời bắt đầu đổ mưa, mọi người chịu trận, không có mái che. Các cô em anh 
Khôi giúp hai cháu Tina và Louise. Hai cháu có một back pack nhỏ đựng ít sữa bột Guligoz 
để tạm thời cầm cự. Người lớn không có đồ ăn, đành chịu đựng nhịn đói. Cháu Tina và 
Louise hỏi mẹ đâu, tôi phải nói dối là mọi khi đi Vũng Tầu bằng xe hơi thì hôm nay đi bằng 
xà lan. 


Sáng sớm hồm sau xà lan chạy ngang Vũng Tàu và tiếp tục ra khơi. Mọi người trên xà lan 
bản khoăn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có tin đồn là đêm qua lúc đi ngang Rừng Sát, 
có một số thuyền cập sát xà lan đưa người lên, trong đó có cả Việt Cộng và tàu Mỹ không 


603 


Đông øấp Tây 


cho xà lan lại gần vì có Việt Cộng. Xà lan chạy ngang, chạy dọc, ngược xuôi không chiêu 
hướng nhất định. Mưa tiếp tục rơi. Tối đến mà chiếc xà lan cũng vân chạy lung tung. Mọi 
người càng thêm lo âu vô vọng. 


Sáng ngày thứ ba xà lan được ghé sát tâu Sergeant Miller do Hải Quân Mỹ mướn. Lúc rời 
xà lan, chúng tôi được tin là chính phủ Việt Nam Cộng Hoà đã đầu hàng Việt Cộng. Chúng 
tôi nước mắt lưng tròng, quốc gia Việt Nam thân yêu không còn nữa. Chúng tôi lần lượt rời 
xà lan lên tàu Sgt. Miller. Bước chân lên tàu, tôi vô cùng ngạc nhiên và sung sướng khi thấy 
anh Khôi, nhà tôi và mẹ tôi đang đứng đợi chúng tôi. Quả là một phép lạ, Trời Phật đã cứu 
mạng chúng tồi. Gia đình tôi mãi mãi cảm phục và ghi ơn hành động cao cả của anh Khôi 
đã nhảy từ xà lan xuống để giúp đỡ nhà tôi và mẹ tôi trong cơn khốn khó. Sau này khi nói 
chuyện tôi mới biết là chiếc xà lan mà tôi leo lên là chuyến áp chót và chiếc xà lan mà anh 
Khôi, nhà tôi và mẹ tôi đi là chuyển chót. 


Tầu Sgt. Miller đông nghẹt với mấy ngàn người. Tầu chật ních, chỉ có chỗ đứng hay ngồi 
chứ không có chỗ nằm ngả lưng. Lúc còn ở trên xà lan tôi nói với hai cháu bé là khi lên tầu 
chúng tôi sẽ có phòng riêng như trên các du thuyên. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngây 
thơ. Sau ba ngày lênh đênh trên biển, tầu Sgt. Miller đến Subic Bay. May là tháng năm, biển 
êm nên mọi người không bị say sóng. Chúng tôi tạm trú tại cán cứ Hải Quân Mỹ vài ngày 
rồi lên máy bay quân sự sang đảo Wake thay vì Guam, vì trại tị nạn ở Guam đã hết chỗ. 
Một tháng sau, chúng tôi đến trại Camp Pendleton ở California. Tại Camp Pendleton chúng 
tôi ở lêu vải quân đội dựng trên sườn đồi. Khi cháu Tina thấy lêu và ghế bổ, cháu nói đây 
là nhà quê của chị giúp việc chứ không phải nước Mỹ mà tồi đã tả cho cháu trước đây. 


Một hôm J im Grattan ở San Clemente đến thäm trại tị nạn và nhận bảo trợ gia đình tôi. J im, 
Jan cùng hai con Sean và Brian đưa chúng tôi về nhà và tận tỉnh giúp đỡ. Người bạn cùng 
phố, Jim và Lynn cũng phụ với gia đình Jim Grattan bảo trợ chúng tôi. Nhà tôi trước làm ở 
Esso Sài Gòn nên ba tuần sau được thu dụng lại với Exxon Chemicals và gia đình chúng tôi 
dọn vê Houston, Texas. Công ty Exxon rất tử tế, cho chúng tôi ở khách sạn Westin Galleria 
khi chúng tôi mới tới Houston. Khi rời Sài Gòn chúng tôi mất hết hành lý nên gia tài chỉ có 
một hộp carton đựng quần áo cũ xin được của Goodwill ở California. Thật là một sự tương 
phản cùng cực giữa một hộp carton quần áo cũ và sự tráng lệ của khách sạn 5 sao. Trước 
khi rời Việt Nam tôi sắp trong túi xách tay một bộ business suit để sau này mặc ởđi xin việc. 
Nhưng trong lúc di tàn hồn loạn, tôi mất luôn cả túi xách tay. Hậu quả là tôi đến Mỹ mặc 
quần áo xin được của Goodwill như những người tị nạn điển hình. 


Thấm thoäắt đã hơn 40 năm. Chúng tôi tạ ơn Trời Phật đã cứu giúp chúng tôi. Chúng tôi ghi 
ơn tấm lòng cao thượng của người Mỹ đã mở rộng vòng tay đón nhận chúng tôi. Chúng tôi 
biết ơn sự hy sinh và tình bạn cao quý của các bạn tôi. 


Lê Trọng Muưt, NovermbBer 2015 


604 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm*Gà Nòi” 


H. Ng uyễn Duy Tưởng, University of Western Australia 





Tháng 11, 2015 (!DÓ@/!DBVWN, 1966-1975) 
Trong Chiến Tranh vẫn Xây Dựng.......... 


Cương lĩnh của người lèẻo lái 
Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam 


Lời mở đầu: 


Khi xếp lớn của chúng tôi, anh Khương Hữu Điểu, Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Phát Triển Kỹ 
Nghệ Việt Nam truốc ngày 30 tháng 4, 1972, gợi ý muốn có trong tập Hồi ký của anh mót 
chương núóí về những kƒ niêm giữa anh vả các cộng sự viên trong suốt quá trính làm việc 
với nhau tại Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ/Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam 
Và yêu cầu chúng tôi đóng góp những kỷ niêm, những kính nghiêm chúng tôi có trong thời 
gian lam Việc tại đây. 


Tôi ngạc nhiên một cách thích thú vị để nghị có phân như một thách đố. Khó thấy một người 
xếp nao lại dân thân vao con đương 'chôn đầy min“ nảy vị nhân viên f† khi nao nói tót về 
xếp, va riếu xếp có tính tốt thị thời gian đã trên 50 nắm có côn ai nhớ đến những ký niêm 
tốt đẹp này không? 

Tuy nhiên tôi tán thanh đề nghị của anh vị thứ nhát chương sách khá đặc Biệt nay mang lại 
những khác lạ cho Tập Hồi Ký của anh so những tập hôi ký khác và thứ hai là tôi cũng 


muốn xem những nhận định, những ký niệm của các anh chị em trong cùng mái nhà cơ 
quan giống và khác nhau như thế nào. 


605 


Đông øấp Tây 


Đối với riêng tôi, không khó để tìm những kỷ niêm đầy sống động tuy trong khoảng thời 
gian quá ngắn ngủi, chỉ có 7 nấm (1968-1975) dưới trướng của anh. Những ký niệm nây tôi 
khó thể quên vi chúng /a một phân quan trọng trong quá trnh tạo nên con người tôi sau 
nay. Tôi suy tính có nên chọn đề tải ma xếp lớn đã bỏ nhiêu thời giờ tranh đấu để các 
chuyên viên vẫn có thể tiếp tục xây dựng đát nước nga V trong giai đoạn chiến tranh tân 
khốc nhất, hay la nên nói về chương trính đao tạo nhân viên của Ngân Hàng rất thanh công 
gua các buổï thuyết trình hang tuân vao những ngay thứ ba công thêm việc gửi nhán viên 
đi tu nghiệp ở nước ngoài, hay gân hơn la Việc thaânh hình Hội Quản Trị Xí Nghiệp Việt Nam 
cung cấp cho các công thương kỹ nghé gia những kiến thúc quản trị hiện đại nhát rát quan 
trọng ngay cả trong giai đoạn chiến tranh và cần yếu hơn cho thơi ký hậu chiến. 


Nhưng tôi không mát nhiêu thơi giờ chọn lựa vị đã có một đề tai liên hệ sâu xa đến cá nhân 
tôi, giúp tôi phân biệt được rõ rang hơi về con người, về khả năng lãnh đạo và về sự tương 
giao nhân sự. Tôi chính là nhân chứng và tựa đề của bài viết này chỉ là nhắc lại ký niêm mà 
mình đã đi qua, một bải học sống. 


Câu chuyện có đầu đuôi rõ rệt và bắt đầu vào giữa năm 1967 sau khi tôi tốt nghiệp và đang 
làm việc (có tính cách thực tập thi đúng hơn) tại Bureau of Census and Statistics ở thủ đỗ 
Canberra của Úc Đại Lợi thi được điện thoại của Tòa Đại Sứ VNCH tại đầy cho biết có 2 vị 
từ Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp tại Việt Nam ghé qua Canberra và muốn gặp tôi. Hai 
vị đó là phụ tá hàng đầu của ông Nguyễn Văn Hảo, Tổng Giám Đốc Ngân Hàng này. Họ 
muốn tôi về giúp họ vì Ngân hàng Phát Triển Nông Nghiệp (NHPTNN) đang mở hệ thống 
Ngân Hàng Nông thôn, cần thêm nhiêu nhân viên và cả người điêu hành. 


Tôi đông ÿ nhưng không hỏi chức vụ là gi, lương bao nhiêu hoặc những điêu kiện khác ra 
sao, và thu xếp hôi hương khoảng ba tháng sau đó, trình diện ngay với ông Hảo. Ông tiếp 
tôi tại văn phòng, chảo hỏi nhưng không niêm nở và vui mừng như tôi hình dung sự việc 
phải là như vậy. Ông cám ơn tôi đã trở về và bàn ngay vấn đề quân dịch của tôi, một điều 
hoàn toản bất ngờ, tôi chưa hề nghĩ tới và hai vị phụ tá của ông cũng không đề cập khi nói 
chuyện với tôi ở Canberra. Trong khi tôi bâng khuâng chưa biết xử trí ra sao với chuyện bất 
ngờ này, ông bốc điện thoại gọi cho Đại tá Tùng, Chánh Văn phòng của tướng Bùi Đình 
Đạm hỏi về trường hợp những người như tôi. Cuộc điện đàm kéo dải không quả 3 phút, và 
sau đó ông nói với tôi là nếu tôi muốn làm ở NHPTNN thì chỉ một thời gian ngắn tôi sẽ bị 
gọi nhập ngũ và ngân hàng của ông không can thiệp được. 


Tôi cám ơn ông, nói sẽ cho biết quyết định của tôi sớm. Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần 
cuối cùng tôi đến với NHPTNN. Tôi không trả lời quyết định của tôi cho họ biết, vì chẳng có 
gi cần phải trả lời cả. Vấn đề không phải nhập ngũ hay không nhập ngũ, vì nếu sợ bị gọi 
nhập ngũ tôi đã ' không về và hành xử như một vài người quen biết hôi đó. Trong thập niên 
1960 nước Úc vẫn còn theo đuổi chính sách "White Policy_ chỉ chấp nhận cho người da trắng 
nhập cư. Những người da màu (Á châu là chính kể cả các du học sinh Ẫ Châu) nếu muốn ở 
lại thi cách hay nhất là lập gia đình với người có quốc tịch Úc. Nếu tôi muốn ở lại thì cách 


606 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


này cũng không khó nhưng hoàn toàn không phải là cái gì tôi muốn. Vấn đề chính là vì thái 
độ tiếp đón tôi cho thấy họ chẳng quan tâm đến mình. Tôi không nhìn thấy khả năng lãnh 
đạo trong con người đang tiếp tôi và vê kỹ năng quản trị thì sự giao tế vừa qua đủ cho tôi 
thấy rõ tài năng. Nếu Ông Hảo có thể nói với tôi với một giọng điệu khác ngoại giao hơn/ấm 
áp hơn đại khái như trường hợp của tôi sẽ bị gọi nhập ngũ nhưng ngân hàng ông sẽ cố 
gắng tranh đấu xin hoãn dịch dù cơ hội thành công không lớn lắm thì tôi có thể đã làm việc 
với ngân hàng này. 


Không đầy một tuần sau đó, tôi nộp đơn xin việc tại Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ 
Việt Nam (TTKTKNVN) vì họ đang cần tuyển nhân viên. Ông Phụ Tá Hành Chánh tuổi khá 
cao, tiếp đón tối rất niềm nở và nói chuyện với tôi như bố nói chuyện với con. Ông hỏi tôi 
khi nào muốn bắt đầu làm việc, có muốn nghỉ một hai tuần cho quen với khí hậu và sinh 
hoạt tại quê nhà. Tôi xin ông cho nghỉ thêm một ngày thôi. Sự việc tôi làm ở TTKTKN và 
sau đổi tên thành Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam như một định mạng. Trong 
những dự tính về công việc làm sau này khi trở vê quê nhà, tôi không hê nghĩ đến tên nó, 
nhưng nó đã tới bất ngờ và trong suốt thời gian của chế độ VN Cộng Hòa nó là cơ quan duy 
nhất tôi phục vụ. Và cũng nhờ làm tại đây tôi đã có những sợi dây liên hệ với người mà 
chúng tôi giờ đầy quen gọi một cách thân mật là xếp lớn, là đại xếp, là Ông Tổng, là người 
Anh Cả, hay Anh Hai tùy theo từng nhân viên. Bài viết ngắn dưới đây chỉ là tóm tắt những 
nét chính tôi biết về sự việc xếp lớn tranh đấu cho chúng tôi tạm hoãn dịch để tiếp tục 
những công việc cần thiết cho sự xây dựng và phát triển quốc gia ngay trong Thời chiến. 


Tài xế đậu xe trước cửa lối vào cơ quan. Lúc bấy giờ là những tháng cuối năm 1968, biến 
cố Mậu thân tuy đã qua, nhưng hệ lụy để lại là việc gọi nhập ngũ khẩn cấp hầu hết mọi 
thành phần kể cả những chức vụ được đặc miễn trước đây. Danh sách được gọi bao gồm 
hầu hết chuyên viên của Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ, và nếu không có gì thay đổi 
thi một là Trung Tâm phải đóng cửa hai là chỉ còn cái tên, hoạt động câm chừng cho có lệ. 


Anh đã tất tả cả mấy tháng nay tranh đấu cho các chuyên viên Trung Tâm được tạm hoãn 
dịch để lo công việc phát triển kỹ nghệ. "Nấu cà ri gà thì dùng gà thịt chứ đừng bắt gà Nòi 
cho vào nôi”, anh biện luận như vậy. Ngày ấy, lối ra vào Trung tâm cùng chung với cao ốc 
số 40 đường Nguyên Huệ và Trung tâm chiếm toàn thể lầu một và một vài phòng lân cận. 
Chúng tôi, nhân viên Trung tâm đang ở lỗi đi, gật đầu chào anh. Anh gật đầu chào lại nhưng 
giữ yên lắng, nét mặt không được vui. Tôi nhìn theo anh, vẫn dáng đi tất bật, và bỗng có 
cảm tỉnh với anh hơn. Tôi mới vào làm Trung Tâm được ít tháng, chưa gần anh nhiều. Anh 
có thể nhận ra tôi, tôi hy vọng như vậy, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi có cảm tình 
hơn với anh vi trong cái nhin của tôi, anh hành xử đúng với cương vị của một người lãnh 
đạo cơ quan, tranh đấu để phát triển nền kỹ nghệ nước nhà dù tình hình an ninh quốc gia 
ở mức độ nào, và đi đôi với sự tranh đấu ở mức độ cao, các nhân viên của anh cảm nhận 
được là anh đang tranh đấu cho chính họ. Nhưng cặp mắt khá mệt mỏi của anh và qua 
dáng đi của anh tôi biết anh còn phải đi thêm một đoạn đường dài, vật và hơn nữa. Chúng 
tôi nhìn nhau lặng lẽ, tất cả đều nằm trong lứa tuổi sẽ được gọi nhập ngũ tuy trong đám 
chuyên viên trẻ gặp anh hôm đó chưa ai có gia đình. 


607 


Đông øấp Tây 


Sự tranh đấu kiên tri của anh cuối cùng cũng đạt kết quả tốt cho cơ quan nói chung và cho 
riêng từng cá nhân chúng tôi vị đến khoảng đầu năm 1969, Bộ Kinh Tế (cơ quan chủ quản 
của TTKTKN) nhận được một sắc lệnh gì đó của Thủ Tướng Chính phủ Trần Thiện Khiêm 
cho phép chuyên viên của Bộ lên đường tham dự huấn luyện quần sự 9 tuần qua các khóa 
3, 4 và 5/69 và sau khi tốt nghiệp được trở về phục vụ tại nhiệm sở cũ vì là chuyên viên tối 
cần thiết cho nên kinh tế quốc gia. Tôi nhớ mãi cụm từ "chuyên viên tối cần thiết cho nên 
kinh tế quốc gia", cảm thấy ấm cúng và hãnh diện dù biết rằng cái mình hãnh diện đúng là 
"thấy sang bắt quàng làm họ” vì trong danh sách những chuyên viên đi thụ huấn quân sự 
9 tuần và trở về nhiệm sở cũ, tôi thuộc nhóm trẻ nhất và hạng bét nhật. Trong giai đoạn 
chiến tranh khốc liệt vận cần người lo việc phát triển kinh tế quốc gia. Lãnh đạo có cái nhìn 
xa như vậy nên các sinh viên/chuyên viên được gửi ra nước ngoài du học hay huấn luyện 
thêm phần đồng vân trở lại làm việc tại quê nhà dủ tình hình chiến sự ra sao. 


Đám gà nòi của anh lần lượt lên đường thụ huấn quân sự rồi cùng lục tục trở về lại cơ quan 
tiếp tục công việc phát triển nền kỹ nghệ nước nhà. Thời gian trôi qua, vui có buồn có nhưng 
dáng đi tất bật của anh, nét mặt đăm chiêu và cặp mắt nặng chĩu sau những lần họp tại 
Nha Động viên trở về đã gây cho tôi một ấn tượng tốt về anh. Gần 50 năm đã trồi qua 
nhưng ấn tượng tốt đẹp này về anh vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. 


Sau này khi gần gũi với anh hơn, anh kể lại là trong một lần họp với Bộ Quốc Phòng và xếp 
của Nha Động viên là Thiếu tướng Bùi Đình Đạm, anh nhìn thẳng TT Đạm và nói "Ở Việt 
Nam không ai cấm nấu cà ri gà, nhưng nếu có nấu thì dùng gà thịt chứ đừng bắt gà Nòi 
cho vào nồi. Tôi xin giải thích là ở quốc gia đang phát triển như chúng ta, số học sinh tốt 
nghiệp Tú tài hai vẫn còn rất ít. Tôi so sánh họ như gà Nòi tốt có thể nuôi dưỡng thành gà 
đá độ. Phú Thọ sẽ rèn luyện họ thêm 4 năm nữa thành Kỹ sư, thành gà Nòi có thể đá độ 
được. Số này lại càng ít hơn. Chúng ta không nên bắt gà Nòi nấu cà ri uống lắm. Phải để 
những gà Nòi này lo việc phát triển kinh tế quốc gia." 


Có thể có thêm những yếu tố khác đưa đến quyết định tạm hoãn dịch cho các chuyên viên 
chúng tôi, nhưng lời phát biểu của anh "Nấu cà ri gà thì dùng gà thịt chứ đừng nấu gà Nòi" 
chắc chắn tạo một ảnh hưởng không nhỏ vì những dân chứng khá cụ thể qua ngôn ngữ sử 
dụng trong sắc lệnh của Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm cho phép đám chuyên viên chúng tôi 
được trở về nhiệm sở cũ tiếp tục công việc phát triển quốc gia. 


Nguyễn Duy Tưởng 

Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ 
Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam 
1968-1975 


608 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


I. Phí Minh Tâm, MITT 





h ˆ b4 


Ngày 25 tháng 11, 2015, San Francisco, CA 


Vài Chuyện Ghi Nhớ Về Anh Khương Hữu Điểu 


Khi anh Điểu bảo tôi viết vài hàng để kèm vào hồi ký của anh, tôi lúng túng vì không nhớ 
nhiêu về chuyện cũ, nhất là những chuyện trước năm 1975. 


Trước 1975, anh Điểu là cấp chỉ huy của hầu hết anh em chúng tôi. Trong công việc anh là 
người kỹ lưỡng, nhưng thẳng thắn, liêm chính và tốt bụng... Chúng tôi kính trọng và xem 
anh như bậc đản anh đáng kính của mình mặc dủ lúc đó chúng tôi không gân gũi, thân thiết 
với anh nhiều như bây giờ. Hầu hết những lần gặp anh Điểu là để bàn công việc hay có liên 
quan đến công vụ. Trong kí ức của tôi, tôi nhớ chưa có một lần nào mời anh đi ăn cơm, 
tặng anh một món quả hay đến thắm xã giao tại nhà riêng của anh ở số 11 đường Ky Đồng. 
Tuy nhiên không vi thế mà tôi cảm thấy bị anh "đi" hay đối xử tệ. Ngược lại, trong vải trường 
hợp, tôi còn được anh khuyến khích, che chở khi bị người khác hiếp đáp, giúp phương tiện 
để hoàn tất công việc... Nhờ đó tôi có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp của bản 
thân. 


Trong cuộc đời của mỗi con người, gặp gỡ, quen biết, cùng làm việc chung với nhau đã là 
duyên phận may mắn. Với tôi nhân duyên đặc biệt đó lại đến 2 lần khi, sau biến cố năm 
1975, tôi gặp lại anh Điểu trong một lần đi xin việc ở Mỹ. Lần gặp định mệnh này cũng là 
cơ hội cho tôi biết vê anh nhiêu hơn như một người bạn thay vì cấp chỉ huy. Chuyện là như 
thế này: Năm 1981, hai tháng sau khi đặt chân đến nước Mỹ từ trại ty nạn, tôi được công 
ty Bechtel Petroleum Inc., San Francisco gọi phỏng vấn việc làm. Kết thúc buổi phỏng vấn 
lần 2, ông George Triantaphyllos (Manager of Project Engineering) mời tôi ăn cơm trưa tại 
một nhà hàng khá sang trọng. Sau đó tôi quay trở lại văn phòng công ty để đợi xe bus đưa 
ra phi trường vê Orange County. Khi đi ngang thư viện của công ty, ông Triantaphyllos bảo 
tôi chờ ở đó, ông sẽ cho tôi gặp một người. Khoảng 10 phút sau, tôi thật không tin nổi vào 


609 


Đông øấp Tây 


mắt mình khi nhìn thấy anh Điểu bước vào phòng và anh Điểu cũng ngạc nhiên không kém 
khi trông thấy tôi ở đây. Tha phương gặp cố nhân, khỏi phải nói vào cái giầy phút đó chúng 
tôi vừa mừng rỡ vừa xúc động mạnh như thế nào khi mà chỉ trước đó vài phút chẳng ai 
trong chúng tôi lại có thể nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Chúng 
tôi có ít hơn một giờ để nói chuyện. Tôi không nhớ đã nói gì với anh Điểu trong khi, như 
thường lệ, anh khuyên nhủ tôi về cách xử trí với công việc sắp tới mà tôi linh cảm mình sẽ 
được nhận vào làm việc cho công ty Bechtal. 


Vài ngày sau, tôi nhận được thư mời hợp tác của Bechtel và tôi bắt đầu đi làm việc sau ngày 
lễ Lao Động Mỹ. Một tuân trước khi đi làm, vợ chồng tôi lên San Francisco để lo tìm và thuê 
nhà. Ở Mỹ thuê được chỗ để tiện đi làm không dễ chút nào nhất là với những người ty nạn 
chưa có good credit như chúng tôi. Đã gân hết một tuần mà cũng chưa tìm được nơi ở thích 
hợp. May thời lúc đó anh Điểu cho biết nhà của anh chị có một in-law apartment ở tầng trệt 
còn để trống, tạm thời chúng tôi cứ dọn đến ở cho đến khi tìm được chỗ khác. Kể từ ngày 
hôm đó chúng tôi được sống dưới mái nhà ấm áp và tràn đầy tỉnh thân của anh chị Điểu. 
Mỗi sáng, tôi đi làm chung với anh Điểu và chiều về cũng đi chung với anh. Chuyện gì cũng 
được anh hướng dân và giúp đỡ, nên việc hội nhập vào xã hội mới của tôi rất ư là suôn sẻ. 


lu 





Ngày sinh nhật các con đãi ăn 


Anh chị Điểu không chịu nhận tiền thuê nhà mà chỉ bằng lòng cho vợ chông tôi góp phân 
nửa chi phí điện nước. Anh chị còn khuyên nên để dành dụm ít tiền mỗi tháng để sớm có 
tiền đặt cọc mua nhà. Mặc dù nhà anh chị Điểu có lò sưởi khí đốt hoạt động tốt, mùa đông 
đầu tiên ở nước Mỹ thật lạnh lẽo với chúng tôi. Vì vậy vợ chồng tôi bàn nhau mua thêm một 
lò sưởi điện, để chạy ngày đêm cho ấm áp. Tôi đâu biết là giá đơn vị nhiệt từ điện đắt hơn 
gấp nhiều lần so với giá từ khí đốt. Do đó chi phí điện khí của nhà trong tháng 12/1981 từ 


610 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


vài mươi đồng nhảy vọt lên cả trầm đồng. Tôi hiểu ngay lý do và đề nghị trả hết tiền điện 
tháng đó, nhưng anh chị Điểu lại không chịu mà chỉ nhận phân nửa như trước. Đương nhiên 
là sau đó, chúng tôi mặc áo dày hơn và thỉnh thoảng mới bật lò sưởi điện. 


Những ngày cuối tuần hai gia đình thường ăn cơm chung cho vui. Cuối tuần, anh chị Điểu 
rất thích đi chơi dã ngoại, đi về trong ngày. Những lần đi như vậy luôn có vợ chồng tôi tháp 
tùng. Ngày lễ có weekend dài chúng tôi cùng đi cắm trại ở xa hơn. Nhờ anh chị Điểu mà tôi 
thêm yêu thiên nhiên và học được cách sống ngoài thiên nhiên thật thú vị. Căắm trại ngoài 
thiên nhiên, đôi khi trong lúc trời mưa giÓ, chúng tôi vẫn cùng đi chợ mua thức ăn tươi về 
nấu ăn chung với nhau. Đi biển thì hấp sò với bia Heineken, ăn uống ngay tại bãi biển. Ăn 
ngoài trời với chén dĩa sành thay vì chén dĩa giấy. Uống rượu trong ly thủy tỉnh đem theo 
từ nhà... Tôi thích nhất là món paté và cocktail rượu vang ngâm nhiều thứ trái cây của anh 
Điểu. Thời đó tôi chưa ăn chay trường. Chỉ sau khi quy y và thọ giới vào tháng 8 năm 2002, 
tôi mới không còn ăn thịt cá và uống rượu bia. Tôi đổ bỏ tất cả rượu đang có trong nhà, trừ 
chai Dom Pérignon mà tôi mua với mục đích làm quà sinh nhật anh Điểu. Tôi không hề hối 
tiếc là không được cùng anh Điểu uống chai rượu đó. Bây giờ thì tôi chỉ còn nhớ salad và 
dressing của chị Marie mà thôi. 


Anh Điểu rất có uy với người lớn thì chúng ta ai cũng thấy rõ rồi nhưng với trẻ con thì chắc 
là không phải ai cũng biết. Lần đó, trong một chuyến cắm trại trên bờ hồ Siskiyou, trong 
khi người lớn còn bận lo dựng lều, cháu trai đầu lòng gân một tuổi của vợ chồng tôi bị bỏ 
trong play pen la khóc om sòm. Thấy không ai chạy lại dỗ dành hay bế cháu, anh Điều bèn 
đi đến gân play pen và thật kì lạ không biết anh đã nói gi với cháu mà cháu nín khóc ngay 
lập tức và bắt đầu chơi một mình. Bây giờ cháu đã 31 tuổi khi nghe tôi nhắc lại chuyện này 
cháu rất vui. Vào ngày ăn mừng sinh nhật lần thứ 85 của anh Điểu hồi năm ngoái, tôi đang 
ở Florida, cháu đã thay mặt tôi tham dự và mừng Thọ bác Điểu với một chai rượu vang Ý. 
Khi tôi kể lại cho cháu nghe về khoảng thời gian ở nhà bác Điểu, cháu kết luận đơn giản: 

"thì ra bác Điểu đã giúp Ba mua nhà!" 


Trong đời tôi chưa thấy ai lạc quan và nhìn sự việc rủi ro theo chiêu hướng tích cực như 
anh Điểu. Chuyện xảy ra ngày hôm đó và những câu nói của anh vần làm tôi nhớ mãi đến 
hôm nay. Số là sáng hôm đó, anh và tôi đang trên xe bus đến sở làm, đột nhiên anh quay 
lại nói với tôi bằng một giọng nói hoảng hốt rằng: "47⁄2 7ám ơi! tôi bị mất cái bóp.” Trong 
khi tôi còn đang lo lắng dùm cho anh và hỏi anh có biết mất khi nào và ở đâu không thì anh 
lại nói ngay: `" 7ói/ vật đi thay ngườï' và suốt chặng đường đến nơi làm việc anh không nhắc 
đến chuyện này nữa. Ngày hồm sau anh vui vẻ cho tôi biết đã tìm được cái bóp rớt ở đầu 
giường và cho là mình thật may mắn chưa tới số mất của. Để ăn mừng việc tìm thấy lại cái 
bóp mà quan trọng nhất là không mất mẫu giấy mà anh cắt từ báo Extreme Orient năm 
1960 có ghi 16 điều khuyên về cách Sống Mạnh Khỏe, anh Điểu đãi tôi ăn trưa. 


Căn phòng mà vợ chồng tôi đang ở trước đó anh Điểu cũng đã cho một cặp vợ chồng trẻ tị 
nạn ở nhờ, sau đó họ mua được nhà nên dọn đi. Sau gân một nắm sống ở nhà anh chị Điểu, 
chúng tôi quyết định dọn đi để nhường chỗ cho gia đình ty nạn khác sắp đến. Ít lâu sau, vợ 


6l1 


Đông øấp Tây 


chồng tôi cũng mua được nhà ở Richmond cách nhà anh chị Điểu một giờ lái xe. Dù chỉ sống 
chung dưới một mái nhà chưa đầy năm cùng với anh chị Điểu nhưng khoảng thời gian đó 
cuộc sống của vợ chồng tôi thật vô cùng hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Tình đồng nghiệp, 
tỉnh bạn bè, tỉnh yêu thương gia đỉnh cùng hòa quyện vào nhau tạo cho cuộc sống của 
chúng tôi thêm hương vị và ý nghĩa. Hiện nay tôi vẫn thường liên lạc với anh Điểu qua điện 
thoại và anh cũng hay hỏi ý kiến tôi vê những chuyện cỏn con làm tôi có cảm tưởng như 
anh tin tưởng tôi chân thành. Anh bảo tôi dịch bài thơ tiếng Anh dưới đây ra tiếng Việt và 
kèm theo bài viết của tôi. Tôi không biết ai làm tặng anh Điểu bài thơ này. 


Nếu lần đầu tiên gặp anh Điểu ở Việt Nam là nhân duyên tốt cho công danh và sự nghiệp 

của tôi, thì lần gặp lại anh Điểu ở Mỹ cũng ảnh hưởng đến nhân sinh quan và cuộc sống 
của tôi cho đến ngày hôm nay. 

Phí Minh Tâm 

Ngày 15-10-2016 


Thiên Đường 
HEAVEN 

Tối qua trong giấc ngủ 
Last night while [ lay sÌeepineg., Tôi thấy mình đã chét 
1 ded GT 50 LL 38801, Rồi đên được Thiên Đường 
Then Í went ta Eieaven Dù chỉ giấc mơ thôi. 
But † was my I1 my dreaärns. 

Thánh Phê Rô gặp tôi 
Bút, 1L seerns 5L Peter rnet rne, C ngưõng cửa Thiên Đường 
there at the Pearly CraLe. "Ngươi hãy đứng chờ đây! 
Ile said, * Ï must check your record Ta cân xét phước tội." 
sũ stand rght here and wait. 

-Hừ! Ngươi thích rượu mạnh. 
Ï see, yau drank whiskey. Hút thuốc lá liên miên. 
arid ised toliaicco, tao, Ngươi làm đủ mọi điều 
Eact i4 vuu ve dong evervthine Mà người hiền không phạm." 
thai a gaod person shuuidn'`t do. : 

Ta không thê nhận ngươi, 
Wp can t have pepple like you tp hiere, Cuộc sông đây tội lÔI.. 
Yaur lif£ was full sŸ sỉn. Rôi đọc đên điêu cuôi, 
Then he read the last oÍ rny record, Năm tay tôi, ông bảo: 
He then grasned my hand and said, “Coine Ìn.” _Vão để 


Ông đưa tôi gặp Chúa. 
"Xin biệt đãi người này 
Hăn làm Ai Đi Bi (IDB) 
He's had hs share of hell. Đã từng biệt địa ngục. 


He taak me up Lo the Bìiư Boss, 
Said, ”“Take hm ïn anrl treat hìmn well.” 
He wnrked Ínr TDH, 5ìr. 





612 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm*Gà Nòi” 


J. HUỲNH HỮU HÂN, Monash University, Melbourne, Australia 


-Tháng 11-1968 - Tôi từ New Zealand (Tân Tây Lan) về nước, được tuyển dụng vào Sở 
Nghiên-Cứu và Huấn-Luyện để hợp tác với Bùi Hồng Cẩm và Lê Quang Long tổ chức Chương 
Trình Huấn Luyện Tại Việc (Training Within Industry). Tôi không tiên đoán được là toàn bộ 
Chương Trình Huấn Luyện Quản Trị Xí Nghiệp của Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ đã trở 
thành tiên thân của Hội Quản Trị Xi Nghiệp Việt Nam và Viện Quản Trị Xí Nghiệp Việt Nam 
trong một thời gian ky lục. 


-1969-1970 - Sau thời gian thụ huấn tại Trường Huấn Luyện Sĩ Quan Thủ Đức/Quân Lực 
Việt Nam Cộng Hòa, tôi được biệt phái về Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ, và được chọn đi 
Nhật Bản để tham dự Chương Trình Huấn Luyện Tự Động Hóa với Sản Phí Thấp của Tổ 
Chức Nẵng Suất A Châu. Nhờ vậy, tôi được thêm kiến thức vê sinh hoạt kỹ nghệ tân tiến 
rất hữu ích cho việc phát triển kỹ nghệ Việt Nam. Tại thời điểm này, nhu cầu phát triển kỹ 
nghệ rất là khẩn thiết. 





'wí 
Đec 4 2015 


-1972 - Tôi được giao trách nhiệm hướng dẫn một phái đoàn công kỹ nghệ gia đi thăm 
viễng Đài Loan và Nhật Bản để quan sát tại chỗ các hoạt động kỹ nghệ với nắng suất cao 
và kỹ thuật tân tiến, với sự hổ trợ của Tổ Chức Năng Suất Á Châu. 


-1973 - Để xúc tiến chương trình huấn luyện quản trị xí nghiệp, tôi được tham dự Hội Thảo 
Quản Trị Xí Nghiệp Quốc Tế tại New Delhi, đại diện cho Hội Quản Trị Xí Nghiệp Việt Nam. 


613 


Đông øấp Tầy 


-1974 - Tôi được biệt phái sang Bộ Thương Mại và Công Kỹ Nghệ để làm việc với các Anh 
Nguyên Đức Cường và Nguyên Đăng Khôi. Anh Nguyên Đức Cường đặc trách cho tôi hỗ trợ 
Hội Đồng Quản Trị Khu Chế Xuất, do Anh Lê Trọng Mưu điều hành. Cũng trong thời điểm 
này, Anh Trân Văn Khởi xúc tiến việc khai thác dầu hỏa trên thêm lục địa Việt Nam, điều 
hành Tổng Cuộc Phát Triển Dầu Hỏa và Khoáng Sản. 


-Tháng 4-1975 - Người Việt Nam ta có câu *Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Đến giờ 
phút này, một số anh chị em nhóm Ngân Hàng Phát Triên Kỹ Nghệ đành phải giã từ vũ khí, 
nhưng không khỏi ngậm ngủi. 


Nhin lại những hoạt động mà tôi đã được giao phó, tôi rất cám ơn Anh Điểu đã tân lực 
hướng dân, tạo cơ hội và đốc thúc nhóm thành viên của Anh, về phương diện chức nghiệp 
cũng như về phương diện bản thân. Tôi rất mong chúng ta vân tiếp tục giữ vững mỗi liên 
hệ này, mặc dủ mỗi người một nẻo. 


K. Nguyễn Hữu Thư, Laval University 





614 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


VÀI DÒNG TẢN MẠN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRI ỂN KỸ NGHỆ ... NĂM XƯA 


Ông Tổng Giám Đốc thuộc một gia đình nổi tiếng tại Mỹ Tho, ông rất nghiêm, ít cười và 
nóng tính — đảm nhân viên trẻ tụi tôi thấy ông la ... người khác mà sợ xanh mặt. 


Hàng tuần vào ngày thứ ba - tụi tôi gọi là ngày THỨ BA KINH HOÀNG — Tổng Giám Đốc bắt 
môi chuyên viên phải chọn một đề tài liên quan đến lĩnh vực mình làm việc để thuyết trình 
trước Ban Giám đốc, lãnh đạo các Sở/Phòng và các chuyên viên khác — để xem chuyên viên 
này am hiểu lĩnh vực mình làm đến mức độ nào. 


Tổng Giám Đốc nói: "Làm ngân hàng... mà không am hiểu rành rẽ về lĩnh vực mình cho 
vay... thì làm sao cho vay có hiệu quả được” - ví dụ như người cho vay vê ngành MAY 
MẶC... thì phải tìm hiểu kỹ về NGÀNH MAY MẮẶC — những điểm thuận lợi và không thuận lợi 
khi cho vay các doanh nghiệp trong ngành này... 


Sau khi thuyết trình là tới phiên Tổng Giám Đốc *quay” người thuyết trình về một số nội 
dung trong bài thuyết trình — nếu trả lời không trúng... thì sẽ bị quay tới tấp ngay... kể cả 
việc lên thuyết trình... mà gãi đầu, đứng quay lưng lại người nghe ... cũng bị nhắc nhở 
"mạnh”, vì vậy đám mới ra trường như tụi tôi sợ tới ngày thứ ba hàng tuần lắm... thấy bạn 
mình bị "quay như dế”... thì chắc tới phiên mình không chừng còn bị te tua hơn. 


Tụi tôi luôn nhớ đỉnh điểm: của việc này là có một anh bạn lựa chọn thuyết trình đề tài KỸ 
NGHỆ ĐƯỜNG MÍA TẠI VIỆT NAM... vì anh này đang cho vay một số nhà máy đường. Khỏi 
nói là anh bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả những gì cần phải thuyết trình về lĩnh vực này 
rồi. 


Cuối bài thuyết trình Tổng Giám đốc nói: "Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi .. là biết anh có nắm 
vững về ngành chế biến đường mía... hay không. Anh cho biết NƠI NAO Ơ MIEN NAM CÓ 
NĂNG SUẤT TRÔNG MÍA CAO NHẤT?” 


Tôi không nhớ rõ là anh bạn trả lời là ở địa phương nào chỉ nhớ là SAT (hình như anh này 
nói là Tây Ninh... nhưng câu trả lời của TGĐ... là Quảng Ngãi vào thời điểm 1970)... thế là 
Tổng Giám đốc quạt cho một trận ra trò... và lúc đó tụi tôi mới nhớ ra... Xếp lớn xuất thân 
là Giám đốc kỹ thuật nhà máy ĐƯƠNG HIỆP HÒA. Thế là... một bài học kinh nghiệm được 
tụi tôi rút ra là CÂN PHÁI TRÁNH NHỮNG ĐỀ TÀI... MÀ TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾT RẤT RÕ. Nhờ 
vậy... tới phiên tôi thuyết trình... tôi chọn đề tài... TRIỂN VỌNG KỸ NGHỆ LỌC DẦU HỎA 
TẠI VIỆT NAM - vào thời điểm 1970 có tin là có thể tìm được dầu hỏa tại thêm lục địa của 
Việt Nam. 


Nhưng lần nào cũng vậy, tụi tôi có quới nhơn phù hộ là ông Phó Tổng Giám Đốc... ông này 
lại rất hiên tuy có cái tên không hiên chút nào... đó là Lâm Hổ. Ông luồn "nói giùm” cho bọn 
trẻ tụi tôi... làm giảm đi cơn nóng của TGĐ. 


Tuy chức danh là Phó TGĐ ... nhưng hầu như là ông làm hết tất cả những việc QUẢN LÝ 
615 


Đông øấp Tây 


ĐIỀU HÀNH NGÂN HÀNG VỀ MẶT ĐỔI NỘI (cho ý kiến về các hồ sơ vay... trước khi trình 
Tổng giám đốc quyết định, xem xét việc tuyển dụng nhân viên mới... và nhất là phối hợp 
hoạt động của các bộ phận khác nhau trong ngân hàng...) còn Tổng Giám đốc... thì hầu 
như lo việc đối ngoại, hội họp với các vị lãnh đạo các cơ quan, ngành khác... tiếp khách 
nước ngoài... hay là đi dự tiệc. Tụi tôi ít khi nào gặp được Tổng Giám Đốc lắm... trừ ngày 
thứ ba "kinh hoàng” hàng tuần — mà chỉ thường xuyên được gặp ông Phó Tổng Giám đốc... 
hiên hòa, hay ân cần hỏi thăm... giúp đỡ mọi người. 

Ông chính là cây CÂU NỔI HIỆU QUÁ giữa nhân viên chúng tôi và Tổng Giám Đốc... trong 
tất cả mọi việc có liên quan đến ngàn hàng - có những điều chúng tôi không dám nói với 
Tổng Giám Đốc nhưng rất mạnh dạn nói với ông Phó vì ông này thường xuyên đi đánh 
tennis với tụi tôi hay là trong NHỮNG BUỔI TIỆC CƯỚI, HỌP MẶT (ông TGĐ thì ít khi tham 
dự tiệc cưới của nhân viên)... nhất là nhà của ông cũng ở trong cư xá ngân hàng (đối diện 
với nhà của tôi ở trước đây). 


Vài lời thân mật xin được chia sẻ cùng các bạn. 

Thân mến. 

NHTHƯ 

PS: Từ trong thâm tâm tôi và các anh chị em IDB vẫn luôn kính trọng và nhớ ơn ông Tổng 


rất nhiều vì đã giúp anh em chúng tôi học hỏi kiến thức và trưởng thành rất nhiều. 


L. NGUYÊN VĂN CHÂU Saigon University, 
University of Southern California 


 “—=.—=m 





616 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


Môi trưởng năng động, lính động vả trẻ 


Đang làm việc nơi Tổng Nha Thuế Vụ thuộc Bộ Tài Chánh sau khi tốt nghiệp trường Luật 
Sài Gòn năm 1966, tôi được dịp tham dự một buổi hội thảo về Phát triển Kỹ nghệ Việt Nam 
do Trung Tâm Phát Triển Kỹ Nghệ tổ chức hồi đầu háng 3 năm 1967. 


Thuyết trình đoàn gồm các vị : GS Denis Nguyễn Phước Du, Lâm Hổ, và Đặng Đức Tư, tất 
cả là chuyên viên trẻ, phụ tá ông Khương Hữu Điều đương kiêm Tổng Giám Đốc Trung Tâm 
Khuếch Trương Kỹ Nghệ, sau đổi là Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam. Tất cả làm 
việc rất tốt, trình bày rõ ràng, súc tích, đặc biệt là khi số tham dự viên quá đồng, hai vị Lâm 
Hổ và Đặng Đức Tư, dù đang là chủ tọa đoàn, không ra lịnh, tự động, hai anh chạy đi tìm 
mang thêm ghế ngồi và phần phát tải liệu cho những người đang đứng nghe thuyết trinh. 


Quá nhiều ấn tượng tốt, tôi đã chia sẻ với ông Chánh Sự Vụ Nha Thuế Vụ Trực Thâu về 
những cảm nghĩ và ngưỡng mộ của tôi về tính năng động và hữu ích của cuộc hội thảo trên. 
Có lẽ đoán được phần nào dự định của kẻ mới tốt nghiệp và làm việc chưa được một năm, 
ông đã khuyên: «anh cố làm việc tốt thêm một thời gian nữa, khi được một năm, có thể sẽ 
bổ anh đi Ty Thuế Vụ, khi đó anh tha hồ thi thố tính năng động của tuổi trẻ». 


Phân tích so sánh sự hoạt động cùng hướng đi của hai định chế : Tổng Nha Thuế Vụ lúc đó 
đang được điều khiển bởi đa số các vị đốc phủ sứ đáng kính trọng nhưng rất bảo thủ, và 
định chế TTKTKN được dân dắt bởi các chuyên viên trẻ có tinh thần rất trẻ trung và năng 
động. 


Tôi đã quyết tâm tìm đường xin gia nhập và được OK gia nhập vào đoàn chuyên viên trẻ 
của TTKTKN, hội viên Tổ Chức Năng Suất A Châu (APO) được hướng dân bởi Anh Khương 
Hữu Điểu. 


Nguyễn Văn Châu 
09/12/2015 


M.LÂM HỒ,  Georgetown University 


Tôi đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhứt vào ngày 8 tháng 12, năm 1964. Tôi nhìn thấy 
nhiều thay đổi sau thời gian vắng bóng Sài Gòn khoảng gần sáu năm. Đường sá càng nhiều 
xe cộ, xe gắn máy cùng những chuyên chở công cộng khác. 


sau khi nghỉ vài ngày, tôi tiếp xúc với Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ (TTKTKN) vải 
ngày trước lễ Giáng Sinh. TTKTKN là cơ quan đã tuyển dụng tôi làm chuyên viên tài chánh 
thuộc Sở Tín Dụng và Đầu Tư. Nhiệm vụ của TTKTKN là tải trợ và giúp đỡ kỹ thuật. Nhiệm 
vụ chánh của tôi là cứu xét các hồ sơ tín dụng. Trừ một số nhỏ, phần lớn các cơ sở kỹ nghệ 
nằm tại Sài Gòn và các vùng lân cận. Thỉnh thoảng chúng tôi viếng các xưởng xin cấp tín 


617 


Đông øấp Tây 


dụng ở những tỉnh miên Nam. Tình hình an ninh lúc ấy tương đối khá. Nếu có đi công tác, 
chúng tôi sáng đi chiêu về, và nếu cần thì ngủ qua đêm tại một thị trần gân đó. 


M4 

+, 
_ 
- 


X 
h 


í 


Có một lần chúng tôi đã thất hẹn với anh tài xế chúng tôi khi trời sắp tối. Theo như đã hẹn, 
anh tài xế sẽ gặp chúng tôi bên kia bờ sông để đưa chúng tôi đến nghỉ đêm tại một thị trấn 
gần đó. Tôi cùng một anh bạn đồng nghiệp, một kỹ sư thuộc Sở Năng Suất, phải vất vả lắm 
mới lấy được chuyến đò Vàm Cống cuối cùng trong ngày vì vị trí của cơ xưởng thăm viếng 
nằm xa hơn vị trí chúng tôi tưởng. Vì trời sắp tối rôi mà không thấy bóng dáng chúng tôi 
nên anh rất lo sợ. Tôi không bao giờ quên được gương mặt hớn hở vui mừng khi anh thấy 
chúng tôi leo lên bờ. 





Lúc ấy muốn đi từ Sài Gòn xuống Cần Thơ thì phải qua hai chuyến đò (bắc Mỹ Thuận và 
bắc Vàm Cống), bây giờ là cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ, thường bị kẹt xe phải mất cả 
ngày trường. Anh tài xế nói lại rằng rất lo âu khi không thấy chúng tôi trên mấy chuyến đò 
trước. Anh không hết cầu Trời lo lắng cho chúng tôi rất nhiều vì vùng chúng tôi viếng thiếu 
an ninh. 


Tôi gặp Anh Giám Đốc lần đầu trong cuộc họp ban lãnh đạo Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ 
Nghệ (TTKTKN) vào đầu năm 1965 khi Anh vào Trung Tâm bàn giao với ông Bửu Hoan, cựu 
Giám đốc Trung Tâm. Ông Bửu Hoan vừa được đề cử làm Giám Đốc đại diện cho Chánh 
Phủ Việt Nam cạnh Ngân Hàng Phát Triển Á Châu tại Manila, Phi Luật Tân. Lúc ấy, tôi cũng 
như các Chánh Sở đồng nghiệp rất lo âu về sự thay đổi nầy. 


615 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


Có lẽ hiểu rõ tình trạng nầy và để trấn an mọi người, anh Điểu, tân Giám đốc, thành thật 
kêu gọi sự giúp đỡ và cộng tác của mọi người cùng tiếp tục hoạt động mạnh mẽ theo vai 
trò nhiệm vụ của Trung Tâm. Riêng phần Anh, Anh sẽ yểm trợ giúp đỡ và góp thêm phương 
tiện để hoàn thành mục đích. Thời gian qua đã chứng minh điều nầy. 


Theo gương lãnh đạo của Anh Điểu cùng với sự hướng dẫn của Ban Cố Vấn hùng hậu kể cả 
cố vấn Tiến sĩ Nguyễn Phước Du, chúng tôi cố gắng điều hành TTKTKN/NHPTKN suôn sẻ 
nhứt là trong khoảng thời gian Anh Điểu nhận lãnh thêm trách nhiệm ở Bộ Kinh Tế. Mặc dù 
rất bận đương đầu với khó khăn lúc bấy giờ, Anh vần liên lạc thường xuyên với chúng tôi, 
theo dõi việc điêu hành của TTKTKN/NHPTKN như một người anh cả trong đại gia đình. 


Sự lãnh đạo mạnh không ngừng của Anh đã đem lại sự trưởng thành cho TTKTKN thành 
một Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ (NHPTKN) vào năm 1972. NHPTKN không ngừng tiếp 
tục củng cố hoạt động nội bộ và đối ngoại nói chung để trở nên một ngân hàng phát triển 
thật sự có tâm vóc quốc tế vào năm 1975. 


Ngoài ra Anh TGĐ đã giúp một số anh em đồng nghiệp trẻ thành lập những cơ quan hạ 
tầng cơ sở thiết yếu theo đường lối các quốc gia phát triển. Những tổ chức sau đây được 
thành lập : Viện Định Chuẩn, Tổng Cục Phát Triển Đầu Tư, Tổng Cục Dầu Hỏa, Khu Chế 
Xuất... với sự giúp đỡ tài chánh hay cổ võ của người anh lãnh đạo. 


Rất tiếc vì biến cố Tháng tư, 1975, những chương trình xây dựng cơ cấu căn bản kinh tế 
thành lập trong khoảng vải nắm trước đó phải tạm ngưng hoạt động. Rôi sau đó ít lâu, vì 
lợi ích phát triển kinh tế, nhà cầm quyền đương thời vần phải tiếp tục các công tác do chúng 
ta khởi xướng trước kia. Chúng ta hãnh diện thấy những sáng kiến đưa ra là đúng và những 
nõ lực đóng góp xưa kia không phải là vô ích. 


Kinh nghiệm thâu thập được của 10 năm sát cánh cộng tác đắc lực với Anh Điểu với tính 
cách Phó Giám Đốc Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ và Phó Tổng Giám Đốc Ngân Hàng 
Phát Triển Kỹ Nghệ đã giúp tôi tìm được việc làm tại JPMorgan cho đến khi hưu trí vào năm 
2002. 


Vợ chồng chúng tôi rất cảm kích sự có mặt của Anh Điểu đến tham dự đám cưới của con 
gái chúng tôi vào tháng 7 năm 1999. Đó là một trong những ngày vui nhất trong đời chúng 
tôi. Anh Điểu cùng Bác sĩ Huởn, một trong những bạn thân nhất của Anh, đã lấy xe lửa 
Amtrak đến Chicago (vi lẽ anh không thích bay). 


Tôi xin trích lại nguyên văn đoạn diễn văn của Anh chúc đôi tân hôn hôm ấy. Diễn văn nầy 
rất có duyên đem lại những tràng pháo tay vui vẻ trong buổi tiệc cưới. Sau 25 năm, Anh 
Điểu vẫn tiếp tục vai trò vừa thầy vừa cố vấn xưa kia, nay với tính cách là Bác, chúc cho 
con gái chúng tôi và chú rể những lời chúc như sau : 


« Đến từ Ca-li tôi thấy gân đây các bạn trẻ có khuynh hướng chúc đôi tân hôn như vậy : 


619 


Đông øấp Tây 


«<Satisfaction garantie ... Joint Account... No Refund... No Return» 


Riêng tôi, cựu thế hệ già, tôi xin chúc Thanh Phương và Tony lời chúc xưa ở Miễn Nam Việt 
Nam : 


"Tôi chúc: 
Đồng vợ đồng chồng tát Biển Đông cũng cạn. 
Tạm dịch Anh văn như sau: 


A couple ¡rn harrnnor1y can ernioty the Soutf China Sea. 


N. Nguyễn Đăng Khôi, Đại Học Purdue (1963) 
Đại Học Stanford (1965) 


`Á 


.° 





1. Cơ Duyên Với Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ (I1DB) 


Ở đời nhiều việc xẩy ra hình như do cơ duyên tiền định. Con đường nghề nghiệp của tôi tại 
Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam (IDB) bắt đầu một cách hết sức bất ngờ. Tháng 4 
năm 1965, tôi vừa tốt nghiệp Cao Học Kỹ Sư tại Trường Đại Học Stanford, Tiểu Bang 
California, Hoa Kỳ, thì Bộ Quốc Gia Giáo Dục, viện nhu cầu công vụ cấp bách, đã gửi văn 
thư ra lệnh cho tôi phải cấp tốc hồi hương để nhận công tác giảng dậy tại Trung Tâm Quốc 
Gia Kỹ Thuật. Trên đường về nước, tôi được ghé Trường Đại Học Philippines ở Manila để 


620 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


quan sát phương thức đảo tạo kỹ sư tại đây. Con đường sự nghiệp. của tôi hầu như đã được 
gắn bó với công việc giảng huấn, với mục tiêu đào tạo các kỹ sư cần thiết cho một quốc gia 
trẻ trên đường phát triển. Tôi nghĩ đó là một mục tiêu cao đẹp và sẵn sàng làm hết sức 
mình để chu toàn nhiệm vụ. 


Do đó vừa chân ướt chân ráo về tới nhà tôi đã hãng hải tới trình diện tại Trung Tâm Quốc 
Gia Kỹ Thuật để nhận công tác. Nhưng sự việc xây ra đã không giống như tôi chờ đợi. Ông 
Giám Đốc Trường Điện không những không hay biết gi vê văn thư của Bộ QGGD chỉ định 
tôi vê phục vụ tại trường mà sự tiếp đón lạnh nhạt của ông không hề phản ảnh một nhụ 
cầu cấp bách về nhân viên giảng huấn. Ông không nói nhiều, chỉ đưa cho tôi một mâu đơn 
xin việc, bảo vê nhà điền rồi mang đến nộp; sáu tháng sau nếu được chấp thuận thi sẽ có 
sự vụ lệnh bổ nhiệm. Tôi có cảm tưởng như người vừa bị mắc lừa. Tôi đâu có cân đến đây 
xin việc làm? Ở Mỹ tôi đang được trả lương Research Assistant để theo học chương trình 
Tiến Sĩ của trường Đại Học Stanford, một Đại Học nổi tiếng trên thế giới mà không tốn một 
xu học phí. Tại sao Bộ QGGD lại triệu hồi tôi về nước cấp tốc, để điền đơn xin việc rồi ngồi 
đợi 6 tháng? 


Trong niêm thất vọng tràn trề, tôi không về nhà mà đi thằng lên Trung Tâm Khuếch Trương 
Kỹ Nghệ tại đại lộ Nguyên Huệ thăm Kỹ Sư Trần Văn Khởi, người bạn cùng lớp ở trường 
Trung Học Chu Văn An và cùng đi du học Mỹ trong chương trình học bổng Leadership 
Training nhưng đã hồi hương khoảng một năm trước. Sau khi nghe tôi bầy tỏ nỗi bực dọc 
trong lòng, Khởi an ủi rằng phần lớn anh em du học về đều gặp những thất vọng không ít 
thì nhiêu. Rồi Khởi gợi ý, hay là tôi vê làm chung tại đây cho vui. Khi đó nhóm của Khởi 
đang soạn thảo hồ sơ gọi thâu quốc tế cho một dự án Lò Sát Sinh Tân Tiến. Bình thường 
những hồ sơ này được giao cho một công ty cố vấn kỹ thuật soạn thảo, nhưng ông Giám 
Đốc mới của Trung Tâm muốn các kỹ sư gà nhà vừa làm vừa học thêm kinh nghiệm. Thật 
tỉnh tôi thấy dự án Lò Sát Sinh không mấy: hấp dẫn nhưng cũng theo Khởi qua gặp ông 
Chánh Sự Vụ Sở Nẵng Suất, xếp của Khởi. Ông Nguyễn Bá Lẵng, một kỹ sư tốt nghiệp tại 
Pháp, đề nghị Khởi đưa tôi lên gặp "Ông Trời.” Tôi còn đang ngơ ngác thì Khởi giải thích đó 
là biệt danh nhân viên thường gọi ông Giám Đốc Khương Hữu Điểu, phần vì lối làm việc rất 
nghiêm khắc của ông khiến nhân viên nể sợ, phần vì ông chỉ ký tên vắn tắt "Dieu“ không 
bỏ dấu mà theo tiếng Pháp thi có nghĩa là "Ông Trời. ˆ 


Trong văn phòng gắn máy lạnh trên lầu một, tôi đã gặp ông Điểu lần đầu tiên, một người 
trung niên, tóc ngắn, dáng khỏe mạnh trong bộ "*complet” màu xám nhạt. Hoàn toàn tương 
phản với sự tiếp đón lạnh nhạt tại Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ, ông Điểu niềm nở bắt tay 
tôi mời ngồi xuống salon, hỏi qua về việc học của tôi tại Mỹ và văn tắt cho tôi biết ông cũng 
du học ở Mỹ, tốt nghiệp Cao Học Kỹ Sư Cơ Khí tại Học Viện Kỹ Thuật Massachusett (MTT) 
và đã từng làm công việc kỹ sư tại New York trước khi vê nước. Không để mất thì giờ, ông 
Điểu vào đề liền. Ông cho biết một trong những mục tiêu ưu tiên của ông tại cơ quan này 
là đào tạo một `*ê kíp” kỹ sư có tầm vóc quốc tế để thực hiện những dự án đầu tư quan 
trọng với sự trợ giúp tài chánh và kỹ thuật của các quốc gia tần tiến. Rôi với một nhiệt tinh 
hăng say hiếm thấy, ông thao thao kể lại tình trạng hết sức lạc hậu và mất vệ sinh mà ông 


621 


Đông øấp Tây 


đã thấy tận mắt trong dịp đi thăm Lò Heo Chánh Hưng, nguồn cung cấp thịt chính yếu cho 
cả triệu dân Đồ Thành. Thấy nhu cầu cấp bách, ông đã tìm được nguồn tài trợ Đức Quốc 
và hiện các kỹ sư của Trung Tâm đang nô lực soạn thảo hồ sơ gọi thâu quốc tế để thực 
hiện một Lò Sát Sinh Tân Tiến đầu tiên cho Việt Nam theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Nếu tôi 
muốn gia nhập "ê kíp” kỹ sư của Trung Tâm thì ngoài dự án này sẽ còn nhiều dự án cùng 
tâm cổ và nhiều cơ hội làm việc với các kỹ sư và chuyên viên quốc tế. Tôi sẽ lãnh lương 12 
ngàn đồng một tháng và có thể khởi sự làm việc ngay từ sảng hôm sau. Tôi chưa kịp phản 
ứng thì ông đã đứng lên, bắt tay và tiên tôi ra cửa. 


Tôi như bị choáng ngợp trước sự hăng say hiếm thấy của ông Điểu, cùng với lỗi phát biểu 
bộc trực của ông, thông tin ngắn gọn, đi vào thẳng vấn đề, không rào trước đón sau, rồi 
kết thúc mau chóng vào đúng mục tiêu. Mọi việc bắt đầu và kết thúc quá mau, tất cả chưa 
đầy 15 phút! Quả đúng như biệt danh của ông, *Ông Trời” bộc lộ một niêm tự tin tuyệt đối 
nơi suy nghĩ của mình và một thái độ tích cực, quyết tâm đạt bằng được mục tiêu, bất kể 
mọi trở ngại. 


Cuộc gặp gỡ không hẹn trước của tôi với "Ông Trời” đã bất ngờ lái con đường nghề nghiệp 
của tôi sang một hướng hoàn toàn khác với hướng đi đã định sẵn. Sáng hồm sau tôi tới 
nhận việc tại TTKTKN mà không cần điền đơn xin việc! 


Trong những tháng sau đó, "ê kíp” Sở Nẵng Suất đã hoàn tất hồ sơ gọi thâu quốc tế cho 
dự án Lò Sát Sinh Tân Tiến. Một công ty Đan Mạch đã trúng thầu cung cấp máy móc trang 
bị mua với ngân khoản ngoại tệ do Đức Quốc tải trợ, và ít năm sau công ty Việt Nam Súc 
Sản (VISSAN) đã được khánh thành và tiếp tục hoạt động cho tới ngày nay. 


2. IDC/TIDB: Lò Đào Tạo Gà Nòi 


Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ (IDC) - sau này trở thành Ngân Hàng Phát Triển Kỹ 
Nghệ (TIDB) - thường được ví với một lò đào tạo gà nòi, vi quá trình đào tạo kỹ sư và chuyên 
viên tại đây cũng tương tự như quá trình đào tạo gà nòi để đi đá độ. Thoạt tiên phải lựa gà 
"có chân, có cẳng”, cựa cứng, mài dũa cho "bén nhọn”, rồi tập luyện để đá cho hay trước 
khi ra đấu. Lúc đó những chương trinh đào tạo chuyên viên trong nước cũng như gửi đi du 
học nước ngoài kể từ những năm cuối thập niên 1950 đã bắt đầu đem lại kết quả. Hai 
chương trình đáng kể đã gửi nhiều sinh viên đi du học là chương trình học bổng `Leadership 
Training” của Cơ Quan Viện Trợ Hoa Kỹ (U5ATD) và chương trình học bổng Colombo của 
Liên Hiệp Quốc. Ông Điểu đích thân phỏng vấn và tuyển chọn những kỹ sư và chuyên viên 
có nhiều triển vọng trong số những người tốt nghiệp từ những trường Đại Học uy tín trong 
và ngoài nước như: 


se. Trung Tâm Kỹ Thuật Quốc Gia (Phú Thọ) và các phân khoa Đại Học Sài Gòn, Đà Lạt: 
Nguyên Văn Chưởng, Nguyên Quốc Bính, Tô Ngọc Sử, Nguyễn Thành Ngưu, Nguyễn Sảu, 
Nguyên Văn Châu, Đoàn Mộng Hoàng, Nguyên Thị Hai, Võ Quý Thanh Huệ, Nguyễn Ngọc 
Điển... 


622 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


° Các trường Đại Học Pháp: Nguyễn Bá Lãng, Bùi Thạnh ... 


° Các trường Đại Học Hoa Kỳ: Lâm Hổ, Trần Văn Khởi, Nguyễn Đăng Khôi, Lê trọng 
Mưu, Chu Tam Cường, Trân Quốc Bảo, Từ Vấn Minh, Vĩnh Thúc, Thái Vĩnh Khiêm, Đồ Kim 
Thức, Phí Minh Tâm, Hoàng Đức Nhã, Nguyên Đức Cường, Ngõ Đức Chiến, Phạm Tấn Nam 


° Các trường Đại Học Gia Nã Đại: Lê Thanh Nhàn, Vũ Thị Loan, Trần Bình Minh, Nguyễn 
Hữu Thư... 


° Các trường Đại Học Úc và Tân Tây Lan: Bùi Hồng Cẩm, Nguyễn Duy Tưởng, Huỳnh 
Hữu Hân, Lễ Quang Long, Đồ Duy Lâm... 


Rồi qua những chương trinh rèn luyện nội bộ, làm việc và học hỏi với các chuyên viên/cố 
vấn ngoại quốc hoặc gửi đi tu nghiệp ở nước ngoài, ông Điều tạo cho họ cơ hội thăng tiến 
trên đường nghề nghiệp. 


Nói đến chương trình rèn luyện nội bộ thì không thể không nói đến những buổi họp chuyên 
viên hàng tuần do ông Điểu chủ tọa. Các chuyên viên được lần lượt chỉ định lên thuyết trình 
về dự án của mình. Trong những phiên họp này ông Điểu cố ý hỏi những câu đi sâu vào 
từng chỉ tiết của dự án. Các chuyên viên không những phải "thuộc bài”, biết cách trình bây 
cho mạch lạc, rõ ràng trước công chúng, mà còn phải biết dự liệu trước cách trả lời những 
câu hỏi hóc búa của cử tọa. 


Tại trụ sở IDC/TDB thường có một số kỹ sư cố vấn và chuyên viên ngoại quốc làm việc tại 
chỗ để trợ giúp kỹ thuật. Kỳ cựu nhất phải kể ông cố vấn Nguyễn Phước Du, Tiến Sĩ Kỹ Sư 
do Phái Bộ Văn Hóa Pháp đài thọ. Kế đến là các chuyên viên do các cơ quan thuộc Liên Hiệp 
Quốc như Chương Trình Phát Triển (UNDP) và Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) cung Cấp. 
Thêm vào đó còn có các chuyên viên của Tổ Chức Năng Suất Á Châu (APO) mà ông Điểu là 
đại diện của Việt Nam trong Hội Đồng Quản Trị. Sau cùng và quan trọng hơn cả là các 
chuyên viên do USAID tài trợ, đặc biệt là trong giai đoạn giúp TTKTKN (IDC) biến thành 
Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ (IDB). Các kỹ sư và chuyên viên IDC/IDB được cắt cử làm 
việc chung với các kỹ sư cố vấn và chuyên viên ngoại quốc để học hỏi những kiến thức và 
kinh nghiệm trong các lãnh vực chuyên môn của họ như Quản Trị Xí Nghiệp, Kế Toán, và 
các ngành kỹ nghệ sản xuất khác nhau. 


Đường lối rèn luyện tại IDC/IDB chú trọng vào kinh nghiệm thực hành. Ông Điểu lại thường 
tạo ra những thử thách để cho đám kỹ sư và chuyên viên trẻ của mình có dịp thi thố tài 
năng. Tỉ dụ như khi TDC trở thành Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ, các kỹ sư và chuyền viên 
Xin cơ quan cung cấp cư xá cho chuyền viên như thường thấy tại các ngắn hàng đương thời. 

Thay vì chấp thuận, ông Điểu lại cho anh em một thử thách. Ông nói, ông sẽ không xây cư 
xá cho chuyên viên như tại các ngần hàng khác, nhưng ông sẵn sàng trình Hội Đồng Quản 


623 


Đông øấp Tây 


Trị cấp cho ngân khoản để các anh em tự xây lấy cư xá, vì các anh em đều là kỹ sư và 
chuyên viên đủ mọi ngành, nếu không tự xây được cư xá mà ở thi đừng trách ai. 


Sau đó anh em hằng hái tự đi kiếm đất, vẽ họa đồ, tính "bê tông” cốt sắt và hoàn tất một 
cư xá 4 tầng gồm 16 căn, mỗi căn có 2 phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng tắm và 
nhà bếp, tất cả đầy đủ tiện nghỉ tối tân. Cư xá lại có sân thuợng với hồ chứa nước, có nhà 
đậu xe vả cả một khu vườn nhỏ phía sau. Phấn khởi trước thành quả tốt đẹp của cư xã đợt 
1, anh em hoàn tất thêm cư xá đợt 2, một tòa nhà tương tự, đem tổng số lên 32 căn làm 
nơi cư trú cho gia đình các chuyên viên Ngân Hàng và một số chuyên viên ngoại quốc trong 
thời gian công tác tại đây. Tự xây lấy cư xá đã cho anh em chuyền viên cơ hội áp dụng kiến 
thức nghê nghiệp của mình, thầu thập kinh nghiệm làm việc chung với nhau và với các nhà 
thầu để hoàn tất một công trình mà mọi người đều cảm thấy tự hào. Hơn nữa sống gần gũi 
như láng giêềng với nhau đã thắt chặt thêm tình thân thiết giữa các anh em cư ngụ trong cư 
xá. Nhìn lại, mọi người đầu cám ơn ông Điểu đã cho anh em sự thử thách đáng ghi nhớ 
này. 


Sau một thời gian được rèn luyện, những chuyên viên được coi là "thuộc bài” và *bén nhọn” 
lại được trao cho những trách nhiệm ngày càng lớn hơn để có cơ hội phát triển theo công 
việc. Nguyên Đức Cường, Trần Văn Khởi, Hoàng Đức Nhã và Lê Thanh Nhàn được biệt phái 
lên làm chuyên viên Bộ Kinh Tế để giúp giải quyết các vấn đề về thương mại và kỹ nghệ. 
Sau này Nhã lên làm Tổng Trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi; Cường làm Tổng Trưởng Thương 
Mại và Kỹ Nghệ; Nhàn làm Quản Trị Viên Công Ty Việt Nam Súc Sản (VISSAN) đã nói ở 
trên; Khởi làm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Dầu Hỏa và Khoáng Sản. Ngoài ra, Phí Minh Tâm 
được trao trách nhiệm đứng ra thành lập và điều hành Viện Quốc Gia Định Chuẩn, Lê Trọng 
Mưu thiết lập và điêu hành Khu Chế Xuất đầu tiên tại Tân Thuận Đông, bên kia sông Sài 
Gòn. Riêng tôi, khởi đầu từ một chuyên viên Sở Nẵng Suất, tôi đã lần lượt được giao phó 
những trách nhiệm lớn dân: Chánh Sự Vụ Sở Nghiên Cứu và Huấn Luyện (TDC), Giảm Đốc 
Nha Cổ Động Đầu Tư (IDB), rồi Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Phát Triển Đầu Tư, một cơ quan 
tự trị thuộc Bộ Kinh Tế với trách nhiệm điều hành Văn Phòng Ủy Ban Đầu Tư và Trung Tâm 
Dịch Vụ Đầu Tư. 


3. Không khí Làm Việc và Truyền Thống TDC/TIDB 


Nhóm anh em TDB làm việc chung với nhau trong một bầu không khí thân thiện, cởi mở và 
thẳng thắn, người này giúp đỡ người kia, học hỏi lẫn nhau. Điều đáng nói là tôi không hề 
thấy có sự kỳ thị và xích mích giữa các anh em, bất kể nam nữ và nguồn gốc: người Bắc, 
người Trung, người Nam, học trường trong nước hay các trường Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Gia Nã 
Đại, Úc, Tân Tây Lan... Được như vậy, theo tôi nghĩ là nhờ 2 yếu tố: 


° Trước hết là cá tính và đường lối lãnh đạo của người Trưởng Cơ Quan. Chính ông 
Điểu là người đã chủ trương và nuôi dưỡng một truyền thống làm việc dựa trên sự cởi mở 
và thăng thắn nghề nghiệp, hăng say trong công tác và tôn trọng lần nhau. Hơn nữa ông 
đã làm cho truyền thống tốt đẹp đó thấm nhuần vào môi nhân viên trong cơ quan qua cách 


624 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


ông điều hành công việc hàng ngày. Những người không biết rõ về ông có thể nghĩ ông là 
người lãnh đạm, vô cảm - người ta không thấy ông cười bao giờ - nhưng trong thực tế ông 
rất tha thiết với trách nhiệm và "ê kíp” của mình. Ông thường la rây nhân viên môi khi không 
làm công tác chu đáo, tuy nhiên họ hiểu ông không có ác ý và coi ông như một người anh 
nghiêm khắc với các em, nhưng tốt bụng muốn cho các em nên người, hoặc như một ông 
bầu đòi hỏi mọi người trong "ê kíp”, kể cả ông, phải cố gắng hết sức để thẳng cuộc tranh 
đua. 


Ð Yếu tố thứ hai là tư cách tự trị của IDC/TIDB. Vì có khả nẵng tự tải trợ, không phải lệ 
thuộc vào ngân sách quốc gia, nên cơ quan được tương đối uyển chuyển trong việc tuyển 
chọn nhân viên và điêu hành công việc, không bị ràng buộc bởi những qui luật hành chánh 
nhiêu khi vô ly. Mức lương của nhân viên IDC/TIDB cũng tương đối cao hơn các cơ quan 
chính phủ, đủ để cho anh em chú tâm vào công việc và không bị cám dỗ kiếm thêm tiền 
cho đủ sống. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi sau này các định chế phát triển do anh em 
IDC/IDB đứng ra thành lập và điêu hành như đã nói trên đều là những 

cơ quan công lập tự trị. 


Rất tiếc rằng những định chế phát triển tân lập này chưa có đủ thì giờ để trưởng thành và 
đóng góp đáng kể vào công cuộc phát triển đất nước thì Việt Nam Cộng Hòa đã bị thất thủ 
về tay Cộng Sản. Đa số "ê kíp” kỹ sư và chuyền viên IDB đã di tản được ra nước ngoài, đem 
tài năng đóng góp cho các quốc gia khắp 5 châu đã cho họ ty nạn. Tất cả mọi người đều 
rất tự hào về truyên thống IDB của mình. 


Ngày nay, anh Điểu đã về hưu, vui hưởng cuộc sống thanh bình, hạnh phúc bên người bạn 
đời là chị Marie trong căn nhà ấm cúng tại thành phổ San Francisco với giàn bồng giấy rực 
rỡ trước cửa. Có điêu đặc biệt là "ê kíp” ngày xưa của anh tại TDB, sau hơn 50 nắm không 
còn làm việc chung với nhau nữa, vân còn tim đến với anh, vần họp mặt hàng năm tại nhà 
anh, vân gắn bó và thân mật với nhau như xưa. Mọi người vận quý mến anh như một người 
anh cả, một con chim đầu đàn, một ông bầu gánh dìu dắt `ê kíp.” Chỉ có một điều khác là 
bây giờ người ta thấy anh Điểu cười nhiều hơn trước! 


Chúc anh chị Điểu & Marie nhiều sức khoẻ và hạnh phúc mỗi ngày. 


Nguyễn Đằng Khôi 


O. Võ Văn Huệ, UNI VERSI TÉ DE NANTES 


VÀI KÝ NI ÊM VỀ : 

NGÂN HÀNG PHÁT TRI ỂN KỸ NGHỆ VI ÊT NAM 
PHỔ BIẾN KHOA HỌC QUẢN TRỊ XÍ NGHIỆP 

TRONG CÁC NGÀNH SẢN XUẤT KỸ NGHỆ Ở VIỆT NAM 


625 


Đông øấp Tây 





KỶ NIỆM VỀ *SẾP” TÔI : 


Một thời gian dài cũng gần cả chục năm, tôi đã cùng 
cộng tác với nhiều anh chị em ở Ngân Hàng Phát Triển 
Kỹ Nghệ Việt Nam qua nhiều thời kỳ, hầu hết các anh 
em tuy là "gà tơ” nhưng "*cựa” người nào người nấy đã ¬n; VIỆT. CÔNG HÚA 
qua đào tạo nên cũng sắc bén lắm: không sắc bén sao _ _ 
được vì làm việc với "ông Tổng” "đầy bài bản” như vậy, tÊn | 
nên không *cả rê” được đầu! 


Có nhiêu anh em học xong ở nước ngoài về "tá túc” ít 
lâu rồi đi về những cơ quan *then chốt” cao hơn, cũng 
là gà” của ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam! 
Bây giờ nhìn lại, điểm qua các cơ quan khác mà hồi đó 
chúng tôi thường xuyên tiếp xúc, thấy "gà nhà” của ph 
Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam "ngon lành” ÍI8TTYYTSgSG HP 

hơn nhiều! Chúng tôi, "đầu ra đó” mỗi người một việc, TY: Tố 
đầu lưng với nhau mà làm; vì nhiều việc quá, anh em IÀL2:)UII'LL,UỀCIÂ(L1ễ, 2U 
chúng tôi làm cái gì cũng đạt được lợi ích thấy rõ - kết quả thấy liên trước mắt, vì thời kỳ 
đó là thời kỳ đầu xây dựng nên tảng của chương trình *kỹ nghệ hóa” của đất nước, các 





626 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


công trình còn thênh thang lắm, mà Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam lại có trọng 
trách xây dựng chương trinh nầy! 


Tôi là người không thuộc tổ chức của ngân hàng, nhưng tôi rất gắn bó với Ngân Hàng Phát 
Triển Kỹ Nghệ Việt Nam ngay từ lúc đầu thành lập, lúc nào thì tôi cũng nhận được sự thân 
mến và giúp đỡ của từng anh em ở bất cứ "Sở” nào, nhất là ở Sở Nghiên Cứu Phát Triển do 
anh Nguyên Đăng Khôi phụ trách; đặc biệt là trong thời gian dài làm việc trực tiếp với anh 
Khương Hữu Điểu: một người có bước đi như vừa đi vừa sải, đúng giờ đúng giấc, tiếng nói 
rốn rảng dễ thuyết phục, qua lý luận vững vàng nên lúc nào thì tôi cũng thua! Làm cái gì 
thi mình cũng chuẩn bị "o bế” kỹ cảng trước, nhưng đến lúc *đụng” với anh Điểu thì lúc nào 
tôi cũng bị bắt lôi, không lỗi nầy thì cũng lỗi khác! Làm chung với nhiêu anh em, nhưng mấy 
anh em kia thì ít khi "đụng” trực tiếp với anh Điểu, dù tôi muốn *né” cũng không được, vì 
mình là người phải trực tiếp với anh Điểu mỗi ngày! 


Có lẽ nhờ sống trong "lò rèn” đó với anh Điểu — qua thời gian dài - nó có ảnh hưởng đến 
công việc và đời sống của tôi rất nhiêu, mãi cho đến bây giờ! 


Kỷ niệm với anh Khương Hữu Điểu thì sao kể hết vì ngày nào cũng có liên lạc trực tiếp với 
anh, mãi đến cả chục năm trời, anh em chúng tôi đã ghi lại nhiều kỷ niệm với anh Điểu; 
ngoài những công việc hằng ngày như những anh chị em khác, riêng tôi thì tôi muốn ghi lại 
đây thêm một việc rất nổi bật của anh Điểu, một công trình có lợi ích để đời mà nó xuất 
phát từ việc làm của anh Điểu : đó là công trình thành lập và tổ chức phổ biến ngành Quản 
Trị Xí Nghiệp ở Việt Nam: mà chính anh Khương Hữu Điểu là người đề xướng và cũng là 
"máy ủi” chính; còn chúng tôi —- gồm có thêm nhiêu anh em khác suốt nhiêu năm trời đã 
nhiệt tình tham gia trực tiếp thường xuyên như các anh Nguyễn Đăng Khôi, Huỳnh Hữu 
Hân, Bùi Hồng Cẩm, Nguyễn Duy Tưởng, Chu Tam Cường, Lê Trọng Mưu, Từ Văn Minh, cô 
Trúc Lâm... 


Bây giờ, nhìn lại thời kỳ đó — có thể lấy mốc thời gian của những năm đầu của giữa thập 
niên sáu mươi — việc phổ biến một kỹ thuật quản trị khoa học mới cho các ngành sản xuất 
ở một quốc gia, mà ở đó các công ty kinh doanh và xí nghiệp sản xuất vừa mới thành lập 
được chừng vài năm, đó là công việc không phải là dễ! Đứng trước nhiều công ty xí nghiệp 
có thể nói là vừa mới thành lập, họ còn ú ớ - chưa định hướng được hình thức quản trị 
doanh nghiệp của mình! Thật là một công trình rất thách thức, có nhiều khó khăn, cần tốn 
nhiêu thời gian dài và với nhiều công sức tham gia của nhiêu người! 


Thời gian đó, xí nghiệp mới ra đời rất nhiều, nó xuất phát từ sự yểm trợ của Ngân Hàng 
Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam về tất cả mọi mặt, nguồn vốn là chính, rồi máy móc nữa... 
nhưng các "ông chủ” xí nghiệp muốn đưa nó vảo sản xuất hoàn chỉnh thì xí nghiệp nào 
cũng bị "kẹt” cứng, họ "nuốt không trôi”! Như vậy thì họ lấy vốn đầu mà hoàn lại cho Ngân 
Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam, đơn vị đã cho mình vay, nay đáo hạn rồi!? 


Hoạt động của một xí nghiệp thì việc chính là tổ chức sản xuất và kinh doanh! Từ công 


627 


Đông øấp Tây 


tác sản xuất đến vấn đề kinh doanh thì bắt buộc phải có *bài bản”, phải biết tổ chức con 
người, sắp xếp máy móc, vận dụng nguyên liệu, sử dụng tài chính hiệu quả, nhất là vấn đề 
tổ chức tiêu thụ sản phẩm... phải có phương pháp lắm mới thành công, mới có nguồn thu 
mà hoàn vốn lại được! 


Các nhà đầu tư thời đó, có nhiêu người án học đúng mức, cũng tốt nghiệp ở các trường Tây 
nổi tiếng ở Pháp, như Bác sĩ Bùi Kiện Tín, ông bà Dược sĩ Nguyễn văn Trang — Nguyễn thị 
Hai, Dược sĩ La Thành Nghệ - Dược sĩ La Thành Trung, Kỹ sư Nguyễn văn Hải, Tiến sĩ Hóa 
học Phạm văn Hai, nhiều lắm không kể hết... tất cả đều "loay hoay” khi đụng vào việc điều 
hành một đơn vị xí nghiệp sản xuất với qui mô tâm vóc "kỹ nghệ”, không còn là thủ công 
như ngày trước I 


NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH THỜI ĐÓ : 
BÀI BẢN ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG *TÂY” : 


Cách nay cũng hơn nửa thể kỷ, ai được "đi học Tây” về là hầu như cả nước đều biết người 
đó ! Họ thuộc về lớp *kem” thượng lưu của xã hội thời bấy giờ! 


Họ tự nhiên đã có địa vị trong xã hội và đã "ăn nên làm ra” mỹ mãn rồi, nhưng đến giai 
đoạn phát triển — kỹ nghệ hóa đất nước, họ cũng là người sớm nhất đi theo trào lưu phát 
triển nầy. Nhưng đến lúc va chạm vào thực tế của lĩnh vực sản xuất có tầm vóc qui mô kỹ 
nghệ hóa, thì nhu cầu điều hành phải có phương pháp: lúc đó người ta mới hiểu là kinh 
nghiệm và nghê nghiệp minh đã học qua thì chỉ "nuốt trồi” được ngành nghê chuyên môn 
mình đã học mà thôi! 


Lấy kinh nghiệm của bản thân tôi, tôi nhớ là theo chương trinh giảng dạy thời đó ở Pháp, 
ai chọn ngành đảo tạo chuyên môn nào thì rành về cái nghề của mình chọn; chứ thời đó, 
đầu có môn nào mà người ta truyền dạy cho mình phương pháp hay kỹ thuật để tổ chức 
sản xuất - để quản lý cụ thể về cái ngành mình học đâu! 


Bởi vậy, khi chúng tôi gặp nhau bên lê một khoá học (Marketing do ông ? Winter dạy) — 
nhóm học viên nâãy là "lớp kem” của xã hội gọi là có tiếng tăm, người trí thức — người có 
học của thời đó - sau lưng họ là người nào cũng có xí nghiệp sản xuất lớn với số công nhàn 
từ vài trắm người. Hôm đó gôm có Bác sĩ Bùi Kiện Tín, Dược sĩ Nguyên Thị Hai, anh Phan 
Đăng Ký, Dược sĩ Đặng Quốc Cơ, Trương Khắc Cẩn..., mỗi người đều trầm trồ về cái hay, 
những cái kỹ thuật "chìa khóa” xem như công cụ quá là cụ thể cần thiết cho các công tác 
điêu hành một xí nghiệp sản xuất "phải có”! 


Bác sĩ Tín thì cứ chắc lưỡi khen tới khen lui hoài, bác bảo là tôi tham dự khóa học nầy thì 
tôi thấy là tôi đã trở thành con người mới, chứ không như trước đây! Tôi áp dụng nó cho cả 
đời sống hằng ngày của tôi nửa! Chị Hai thì cứ lắc đầu và mím môi chắc lưỡi hoài, bảo là 
tôi chỉ được tiếp thu chưa hết lớp học nây, mà tôi đã thấy thời gian dài đã qua trong sản 
xuất và kinh doanh trước đây, tôi đã quá "dốt” chỉ biết điều hành theo nhận định của mình 


628 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


toàn là sai, dủ là tôi có thành công như ngày nay! 


Đặc biệt anh Đặng quốc Cơ, anh ấy phát biểu hết sức nghiêm nghị, long trọng lắm, anh 
trình bày rất chi tiết, anh lật tập ghi chép bài của anh ấy ra và vừa phân tích lại — vừa diên 
giảng lại những đặc điểm mà anh ấy đã mê” từ bài giảng ở lớp; anh trình bày sự kết hợp 
ứng dụng ngay những gì anh tiếp thu được trong Viện Bào Chế của anh ây như thế nào... ! 
Qua cử chỉ trình bày nghiêm chỉnh của anh Cơ, mới thấy anh ấy quí những "công cụ - tác 
vụ mới” mà anh tiếp thu được trong lớp học, anh xem như là một "liêu thuốc mới” cho công 
tác điều hành xí nghiệp của mình! Việc nây đã gây ấn tượng nhất cho tôi tới bây giờ! Vì 
chính tôi cũng đã đam mê một môn học mới có lợi ích rõ ràng, có sự phân tích rõ từng chỉ 
tiết trong mọi công việc — mọi tác động, không phải trong công việc mà thôi, mà nó cũng 
đã được áp dụng luôn trong đời sống hằng ngày của mình! 


DANH TỪ TIẾP THỊ : 


Bài giảng thì bằng tiếng Anh, mà khi anh em ngồi lại để sinh hoạt ở lớp, danh từ nào thì 
anh em cũng đều thông qua suốt, nhưng đến chữ Marketing thì dù là anh em đều hiểu 
nghĩa của nó, nhưng đặt cho nó một danh từ Việt đúng thì anh em cứ loay hoay, hết chữ 
này rôi đến chữ khác, vân thấy không suôn! Tôi nhớ rõ lúc đó, anh Nguyên Duy Tưởng đê 
nghị dùng danh từ TIEP THỊ! Anh em lúc đó có được lỗi thoát, đều đồng ý chọn ngay chữ 
TIẾP THỊ nầy! Cứ nghĩ là dùng tạm danh từ đó, nhưng chữ TIẾP THỊ nầy vẫn được sử dụng 
mãi cho đến ngày nay ở Việt Nam! Đây cũng là một kỷ niệm của tôi về ngành quản trị xí 
nghiệp mà một thời gian dài, anh em chúng tôi đã có một thời đóng góp xây dựng lên ở 
Việt Nam, dần dà nó đã mở rộng ra theo nhu cầu ngày càng lớn mạnh lên theo nên kinh tế 
phát triển lên... cho đến ngày nay! 


NHÌ N LẠI VĂN HOÁ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM NGÀY TRƯỚC: 


Thời xưa, với mấy ông Đồ Nho, thì chỉ *dạy làm người” là chính, vì thời đó người mình sống 
đơn giản với nghề nông nhàn hạ, trồng lúa chỉ để đủ ăn, trồng thêm mớ rau - vài cây ăn 
trái và cá tôm đã có sẵn dưới ao nhà... Về sau, khi đất nước nằm dưới sự đô hộ của người 
Pháp, thì người mình được có thêm những sản phẩm khác được nhập từ nước Pháp chở 
sang, như đường, sữa, vải vóc, thuốc men... Cả nước, ban đầu nước ta được cai trị toàn bộ 
là người Pháp, kể cả những ông thầy dạy chữ cũng là người Pháp! 


Từ chế độ cai trị đó, với sự áp đặt hệ thống giáo dục nhiều lắm là để thông hiểu được văn 
hóa căn bản của người Pháp! Chứ người dân thuộc địa làm gì có trường đào tạo nào có 
được tính chất phát triển đâu! Thực phẩm căn bản thì dân bản địa tự làm mà ăn, các sản 
phẩm chế biến khác thì nhà giàu mới tiếp cận được. 


Dần dà về sau, người Pháp nới lỏng hơn, mở trường cao cấp hơn, để đào tạo lớp người tiếp 
tay với họ để cai trị dân bản xứ, bước đầu là đào tạo những người có trình độ hay ít nhiều 
chuyên môn để đào tạo ra những người phục vụ có chức năng là thư ký phục vụ cho các 


629 


Đông øấp Tây 


"quan Tây” đứng đầu tỉnh hoặc các bộ phận chuyên môn thuộc tỉnh. Lâu ngày về sau, các 
Thây Thông Thầy Ký người mình lên ngạch dần, với chức hàm thời đó gọi là Đốc Phủ Sứ! 


Nhìn vào quá trình kể trên, để thấy công tác đào tạo thời đó, người ta chỉ đào tạo cho mục 
đích cai trị, không chú trọng vào việc phục vụ cho cộng đồng phát triển. Thời kỳ nầy, dân 
có tiên thì gửi con đi Tây học, ở trong nước thi đầu có trường nào dạy cao hơn, mà thực tế 
thì trong nước đâu có lực lượng sản xuất nào *ra hồn”, sản phẩm chế biến thì hầu hết là 
nhập từ Pháp, vì thế nhu cầu đào tạo nghề nghiệp thì không có! 


ĐIỂM QUA LỤC LƯỢNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TRƯỚC KHI CÓ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 
KỸ NGHỆ VIỆT NAM : 


Khi Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ Việt Nam đã trở thành Ngân Hàng Phát Triển Kỹ 
Nghệ Việt Nam, công việc rõ ràng phải thay đổi hoàn toàn vì trọng trách của nó là phải thiết 
lập và canh tân một lực lượng sản xuất thủ công lạc hậu thành lập dưới thời Pháp thuộc, 
như "Xà bông Việt Nam”, với sản phẩm "xà bông Viêt Nam 729%% đầu” mà hồi đó người 
ta vừa tắm vừa giặt quần áo — nó được treo bảng quảng cáo khắp nơi; về sau họ có ra thêm 
1 sản phẩm nữa đặc biệt dùng để tắm, đó là"xà bồng cô Ba” . được đóng gói hình nên 
màu xanh, ở giữa có in hình "cô Ba“ mặc áo dài - tóc bới... mà mọi người đêu cho đó là 
hình của bà Trương văn Bên, vợ ông *Hội Đông Bên” chủ hãng Xà Bông Việt Nam thời bấy 
giờ! 


Một sản phẩm tượng trưng khác là *kem đánh răng” mang nhãn hiệu *KOOL”, không biết 
chữ KOOL là gi, nhưng được biết sản phầm nầy là của anh Huynh văn Xinh, nhà ở và cũng 
là cái xưởng hồi đó nằm trước chợ An Đông. Kem đánh răng nầy đựng trong một hộp bằng 
nhôm, mở nắp ra là một cục nhỏ hình tròn như cục xà bông, màu hồng hồng, dùng bàn 
chải chà xát nổi bọt lên và cứ thế dùng để đánh răng! 


Thời còn Tây mãi cho đến khi Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam ra đời, thuốc trị bịnh 
thì hoàn toàn là được nhập từ Pháp qua, nên trong dân gian thì ai cũng gọi là "thuốc tây”, 
danh từ nây vân còn lưu truyền mãi cho đến ngày nay! Không phải riêng thuốc tây, mà bất 
cứ mặt hàng chế biến nào - như vải — đường - sữa... cũng đều tùy thuộc vào hàng nhập 
cảng từ Pháp! 


Không hiểu chính quyền thời Pháp thuộc họ muốn nô lệ hóa Việt Nam phải tùy thuộc vào 
nên kinh tế của họ, hay tại vì trong thời kỳ chiến tranh họ phải lo việc binh biến, nên việc 
canh tân đất nước thì bị người ta bỏ quên!? 


SỰ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KỸ NGHỆ. CS 
TRONG THỜI KỸ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN KỸ NGHỆ VIỆT NAM 


Các ngành kỹ nghệ thời đó phát triển quá nhanh chóng, nhờ vảo các chương trinh trợ giúp 
phát triển kỹ nghệ và sự hướng dẫn chuyên môn về các loại máy móc thích hợp và nhất là 


630 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


việc trợ giúp vốn từ Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam đã xây dựng một lực lượng 
sản xuất đồng bộ một cách nhanh chóng! 


Cộng đồng dân chúng phát triển nhanh, kinh tế ở Việt Nam thời kỳ đó có ảnh hưởng ít nhiều 
theo sự hiện diện của người Mỹ đến Việt Nam, tuy nhiên theo chính sách của Chính Phủ 
Việt Nam Cộng Hòa thời đó có xu hướng xây dựng sự tự túc, do đó nhu cầu sản xuất các 
loại hàng hóa đều được xem là cần thiết để đáp ứng nhanh, thay thế cho các mặt hàng 
nhập cảng, mà xưa nay người mình phải sống dựa vào nhập cảng từ thời Pháp, và sau nầy 
là từ Viện Trợ Mỹ! 


Ngân Hàng Phát Triền Kỹ Nghệ Việt Nam được giao trọng trách tổ chức và xây dựng các 
ngành sản xuất theo qui mô kỹ nghệ hóa ở Việt Nam thời đó ! Đây thật sự là một công trình 
lịch sử trong công cuộc phát triền kinh tế của Việt Nam. Chúng ta hãy nhìn qua quá trình 
xây dựng các công trình phát triển kỹ nghệ mà Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam 
trước đây đã thực hiện, để thấy lại những công trình mà anh chị em Ngân Hàng Phát Triển 
Kỹ Nghệ Việt Nam đã gây dựng lên dưới sự điêu hành của anh Khương Hữu 

Điểu. 


Sự thành công đã qua - thì ngoài Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam - đương nhiên 
là còn có sự tham gia của toàn thể đơn vị yểm trợ khác như Viện Quốc Gia Định Chuẩn do 
anh Phí Minh Tâm làm Tổng Giám Đốc, Tổng Cục Phát Triển Đầu Tư do anh Nguyễn Đằng 
Khôi làm Tổng Cục Trưởng, ... mà trong những đơn vị yểm trợ đó còn có một đơn vị "con 
nuôi” của Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam, đó là Hội Quản Trị Xí nghiệp Việt Nam, 
vì cái Hội nầy là do Ngân Hàng Phát triển Kỹ Nghệ Việt Nam đề xướng các Công Thương Kỹ 
Nghệ gia Việt Nam thành lập ra, và anh Khương Hữu Điểu liên tục được bầu làm Chủ Tịch 
nhiêu khóa tử ngày thành lập (năm 1967) đến ngày mình mất nước (năm 1975) 


CƠ QUAN "TỪ THIỆN”: 


Ở Hội Quản Trị Xí Nghiệp Việt Nam thì gồm có nhiều thành viên được bầu vào Ban Chấp 
Hành, gồm có nhiều viên chức cấp lãnh đạo như ông Trương Văn Qui - Chủ tịch đại diện 
cho Tổng Đoàn Công Kỹ Nghệ Việt Nam, ông Nguyễn văn Khải - Phó Chủ tịch làm đại diện 
cho Phòng Thương Mãi Việt Nam, đặc biệt là có sự tham gia của nhiều anh em đã từng 
tham gia chính phủ có chức danh Tổng - Bộ Trưởng trong chính quyền như các anh Trương 
Thái Tôn, Âu Ngọc Hồ, Hồ Tấn Phát, Trần Quý Thân,Võ Văn Nhung, Phạm Minh Dưỡng, ... 
và nhiều thành viên khác là chủ tịch hay tổng giám đốc của những công ty - xí nghiệp thuộc 
các ngành kinh doanh lớn trong nước. 


Hội Quản Trị Xí Nghiệp Việt Nam là một đơn vị tự trị, nuôi dưỡng mở rộng nhân sự lớn dần 
lên lúc đó cũng gần được 30 anh chị em, vi lúc đó hoạt động của Hội đã chính thức thành 
lập Viện Quản Trị Xí Nghiệp Việt Nam để mở trường đào tạo ngành quản trị xí nghiệp cho 
đất nước, nên người nào cũng phải xứng đáng đúng việc của người đó tuy rằng trong nhóm 
nhân sự nây có 3 người khuyết tật. Trong đó có 2 anh là đang học cử nhân, một anh là 


63l 


Đông øấp Tây 


cháu của Từ Văn Minh, và một anh là con của một chị (?) làm thư ký đánh máy của ngân 
hàng mình, hai anh nầy đều bị bịnh polio, và một anh nữa bị mất một con mắt là cháu của 
chị Dương (thư ký của anh Điểu), vì tuy là họ đi đứng khó khăn nhưng tôi vân sử dụng họ 
đúng vào công việc mà không phải cần sử dụng đến cặp chân của họ! Tạo một công việc 
để cho anh em có cơ hội học tiếp tục thì mình tiếc gì! Miễn là năng suất công việc vẫn được 
bảo đảm! 


Thời đó, mỗi tuần là Ban Chấp Hành họp một lần tại văn phòng của Hội Quản Trị Xí Nghiệp 
Việt Nam, có bữa đó Chủ Tịch Khương Hữu Điều đến sớm hơn thường lệ, ông đi một vòng 
trong văn phòng và nói với tôi là "#ô/ vỗ văn phòng của anh, tôi tưởng tôi đi võ một cơ quan 
từ thiện chứ” Tôi giựt mình qua nhận định của chủ tịch Điểu, tôi hiểu là chủ tịch Điểu nhìn 
thấy trong cơ quan tôi có đến 3 nhân viên 'tàn tật”, nên đã phát biểu như thế! Lúc đó tôi 
bối rối chưa biết trả lời thế nào, nhưng tôi thấy chủ tịch Điểu "cười”, một nụ cười rất tươi 
và rất vui vẻ, tôi mừng quá vì tôi hiểu là chủ tịch Điểu đã đồng tình với tôi về cách sử dụng 
3 anh em tàn tật đó, và thông cảm với tôi bằng câu đùa vui *cơ quan từ thiện” nầy! 


Có lẽ nhờ những tình cảm mà tôi có đối với 3 anh em đó, nên khi đảm người mới đến "tiếp 
quản” cơ quan của tôi, họ đấu tố tôi là giám đốc bóc lột nhân viên, có hoạt động góp phần 
làm giàu cho tư bản để chống phá cách mạng, ... 3 người nầy là nòng cốt phản đối mạnh 
mẽ nhất, có lẽ họ đã là người tàn tật rồi, 'cư/ rói 'không sơ lở nữa “nên họ chống trả hết lời! 
Có lẽ nhờ vậy mà tôi mới thoát được cái *mũ” chụp lên đầu mình! Mừng được tai qua nạn 


1 


khỏi! Chứ không thì mình phải đi học tập *mút mùa ! 


Nhân dịp anh Điểu cho tôi cơ hội đóng góp một vài kỷ niệm với anh em bạn xưa cũ đã một 
thời làm việc mỗi ngày với nhau, còn nhiều chuyện lắm, mong có ngày anh em được tái ngộ 
nhau để kể cho nhau nghe về những chuyện đời xưa. 


Cầu xin các anh em và gia đình vẫn đầy đủ sức khỏe, chỉ tiếc là anh em mình bây giờ thấy 
chúc qua chúc lại và lâu lâu lại thấy chia buôn thôi... 


P. Ngô Đức Chiến California State University, Sacramento 
BSCE 1973, MSCE 1980 


Trong tất cả các nhân viên của Ngân Hàng Phát Triển Kỹ nghệ Việt Nam, có lẽ tôi là người 
nhỏ tuổi nhất. Tôi tốt nghiệp Cử nhân ngành Kỹ sư Công Chánh năm 1973 và hoàn tất 
chương trình Cao học cùng ngành năm 1980 từ trường Đại Học Tiêu Bang California tại 
Sacramento. Sau đó tôi làm việc ở Công ty John J. Kasner Consulting Engineers tại khu 
Manhattan thuộc thành phố New York với tư cách là một kỹ sư tập sự trước khi trở về Việt 
Nam vào tháng Một năm 1974. 


632 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm*Gà Nòi” 





`ư MXNG ƒ 


Sau khi trở lại Việt Nam, tôi rất nóng lòng muốn áp dụng những kiến thức về ngành Kỹ sư 
Công Chánh vào việc tái xây dựng nền kiến trúc hạ tầng của quốc gia. Qua sự giới thiệu 
của một người bạn, tôi nộp đơn xin vào làm tại Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ (IDB) mà 
không biết là mình sẽ làm gì với tấm bằng Kỹ sư Công Chánh. Hóa ra, ngân hàng này đang 
ở trong giai đoạn phát triển và có kế hoạch xây dựng một tòa nhà văn phòng mới; tòa nhà 
này được dự định làm nơi đón tiếp các thượng khách ngoại quốc và đề cho tất cả các nhân 
viên ngân hàng cùng làm việc dưới một mái nhà. T Òòa nhà mới này sẽ được xây dựng tại số 
6, đường Thái Lập Thành, cạnh bên một ngôi đền thờ của người Ấn Độ và nằm ngay sau 
khách sạn Caravel, khoảng 5 phút đi bộ từ văn phòng hiện tại của ngân hàng tọa lạc tại số 
40 Đại lộ Nguyễn Huệ. Tôi may mắn được mời phỏng vân và được tuyên dụng ngay tại chỗ. 
Người Quản lý Nhân viên yêu câu tôi bắt đầu làm việc vào tuân kề tiếp. 


Hai năm trước khi tôi về nước, Ban Điều Hành IDB đã quyết định nới rộng cơ sở ngân hàng 
và chọn ra một nhóm công tác có trách nhiệm thiết kế tòa nhà văn phòng mới. Các thành 
viên của nhóm là hai Kiên trúc sư Lê Văn Lắm và Huỳnh Kim Mãng và Kỹ sư Hồ Văn Chấn. 
Khi tôi về Việt Nam thì đồ án thiết kế đã được hoàn tất và một nhà thầu đã được chọn lựa. 
Mô hình của tòa nhà mới cũng đã được dựng xong và trình bày rất nổi bật tại trung tâm tầng 
trệt của văn phòng IDB tại số 40, Đại lộ Nguyễn Huệ. 


Tôi được giao phó trợ giúp anh Phạm Tiên Nam, Trưởng dự án. Vài tháng sau, Kiến trúc 
sư Quách Văn Hà được bô sung vào nhóm. Như vậy, nhóm ba người chúng tôi có trách 
nhiệm quản lý việc xây dựng của dự án “không lô” này. 


Tôi còn nhớ tòa nhà này có một vẻ nhìn rất độc đáo. Nó là một cầu trúc hình tròn (đường 
kính khoảng chừng 75 mét) và cao mười tầng, được thiết kê bằng bê tông cốt sắt bao gồm 
một tầng hầm và một tòa nhà Ống có sân đáp máy bay trực thăng trên tầng thượng. Vì nó 
có hình ống nên không có phòng nào vuông góc trong tòa nhà này. 


Vì vậy việc thiết kế các đà và xà ngang là một thách thức lớn cho chúng tôi. Đôi VỚI phần 
móng, vì lớp đất bên dưới phân lớn là đất phù sa, đất sét và mạch nước ngâm, Kỹ sư cô 
vân quyết định dùng cừ bê tông và móng riêng biệt để chống đỡ cấu trúc đồ sộ này. Có 
khoảng 50 móng riêng biệt, mỗi móng được chống đỡ bởi từ 25 đến 50 cây cừ bê tông 
được đóng xuống đất sâu khoảng 50 mét. 


633 


Đông øấp Tây 


Trách nhiệm của tôi là quản lý công trình xây dựng vả kiêm định phẩm chất công trình tại 
chỗ. Thành thật mà nói, tôi có thể quản lý việc xây dựng nhưng lại gặp khó khăn về kiểm 
định phẩm chất vì những người kỹ sư và kiến trúc sư này dùng tiêu chuẩn Châu Âu trong 
thiết kế trong khi tôi lại được huấn luyện dùng tiêu chuẩn Mỹ. Tòa nhà được thiết kế bằng 
bê tông cốt sắt và tôi biết có hai thông số tôi phải kiểm soát, đó là sức nén của bê tông và 
độ dẻo tối đa của thép. Đề làm điều nay, tôi phải dựa vào phòng thí nghiệm kiểm tra vật liệu 
tiền hành kiểm tra theo tiêu chuẩn của Mỹ tại Sài Gòn. 


Buổi họp về dự án được tổ chức vào mỗi thứ hai hằng tuần để duyệt lại những tiến triển 
của công trình xây dựng cũng như để giải quyết những vấn đề khó khăn gì chưa được giải 
quyết. Việc tham gia buổi họp là bắt buộc và những người thường xuyên dự họp là anh 
Phạm Tiến Nam (Trưởng Ban Điều Hành Dự Án), các ông Lê Văn Lắm và Huỳnh Kim Mãng 
(kiến trúc sư), ông Hỗ Văn Chấn (kỹ sư), và tôi (kỹ sư trực tiếp điêu hành dự án). Buổi họp 
được điều hành bởi ông Khương Hữu Điều (Tổng Giám Đốc). Dù rất bận rộn, ông luôn cố 
gắng tham dự buổi họp vì đây là thời gian ông đề toàn tâm toàn trí theo dõi tiến triển công 
trình và giải quyết những vân đề khó khăn xảy ra trong quá trình xây dựng. Một điều thú vị 
là trong buổi họp hằng tuần này, khi bàn về các vấn đề kỹ thuật, ông Điều thường điều hành 
buổi họp bằng ba ngôn ngữ: ông nói tiếng Pháp với các ông kiến trúc sư và kỹ sư, nói tiếng 
Anh với tôi và anh Nam, và tiếng Việt với người thư ký. Chính tại buồi họp này, tôi đã gặp 
ông Điều lần đầu tiên. Tương tự như buổi họp nổi tiếng / Huân luyện nhân viên vào sáng 
thứ ba” cũng được điều hành bởi ông Điều, tại buổi họp này, ông yêu câu mỗi chúng tôi 
trình bày những khó khăn gặp phải trong công tác. Ông mong muôn chúng tôi làm việc thật 
chính xác trong công tác, kỹ lưỡng trong việc điều tra, và kết luận luôn luôn dựa trên những 
chứng cứ khoa học. Câu nói nổi tiếng của ông là “các anh phải học thuộc bài”, có nghĩa là 
các anh phải rốt ráo kỹ càng tối đa đối với công tác mà các anh thực hiện. Tôi đã học hỏi 
được nhiều từ ông khi làm việc cho ông trong dự án này. 


Công tác của tôi tại IDB châm dứt vào ngày 30, tháng 4, năm 1975, sau khi tôi làm việc 
được mười lăm tháng. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã hoàn tất phần nền móng, bãi 
đậu xe trong tầng hầm, và chuẩn bị đỗ bê tông vào tầng chính. Vào năm 1989, tức là 14 
năm sau, khi tôi trở lại Việt Nam, tôi quyết định ghé thăm công trường cũ. Thật ngạc nhiên 
là nơi ấy nhìn rất giống ngày xưa khi tôi ra đi; không có gì thay đổi ngoại trừ tất cả những 
cột sắt chờ đã bị hoen rỉ. Ngôi nhà dựng tạm để làm văn phòng tại công trường bây giờ đã 
bị quân lính chiêm đóng. Tôi dứng lặng lẽ giữa công trường, hôi tưởng lại kỷ niệm những 
ngày xưa, và tưởng tượng rằng sẽ ý nghĩa biết bao nếu tôi có thê hoàn tất dự án. Ngày nay, 
nơi này là Khách Sạn Sheraton Saigon & Towers. 


Ngô Đức Chiến 
Garden Grove, California 
March 25, 2016 


634 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"Gà Nòi” 


Q. Thái Vĩnh Khiêm, Bowling Green State University — Ohio 





Thái Vĩnh Khiêm — Tháng Hai nắm 2016 


Hôm nay, ngồi viết bài này, tôi được sống lại quãng đời mình cách đây trên 40 năm - nói 
rõ hơn là bắt đầu từ thập niên 1970. Khi được biết tôi đã học xong chương trình cao học và 
nhà trường hứa sẽ gửi bằng về Việt Nam, tôi quyết định không ở lại đi dự buổi lễ ra trường 
để được về nước sớm hơn. 


Tôi tới cám ơn và từ biệt ông Lương Nhị Kỳ Tổng Lãnh Sự Việt Nam ở San Francisco vì lúc 
đó tôi là nhân viên địa phương dưới quyền ông. Chúc tôi đi vê binh an XOng, ông cấp cho 
tôi một chiếu khán sáu tháng ra vào nhiều lần cho phép tôi có thể trở về Mỹ nếu muốn. Ông 
là người tôi rất kính mến vì tính tình nhân hậu, thẳng thắn, và bình dị của ông. 


Sau một tuần lễ nghỉ ngơi, đi thăm thân nhân là tới lúc phải lo đi kiếm việc. Tôi đang phân 
vân chưa biết làm gì thì em gái tôi cho biết có chị bạn cùng sở có chồng làm ở Trung Tâm 
Phát Triển Kỹ Nghệ đang thu nhận nhân viên và khuyến khích tôi tới đó nạp đơn. Nhờ đó 
tôi được anh Lâm Hổ phỏng vấn và thâu nhận vào làm trong Đoàn Tín Dụng. Phải thú thật 
khi kêu anh Lâm Hổ là *anh” tôi rất ái ngại. Tôi thấy thoải mái hơn khi kêu là "ông” vì tôi 
khi đó còn trẻ lắm và ông lại là cấp trên. Tuy nhiên ông nói ông chỉ hơn tôi vài tuổi và muốn 
tôi kêu là "anh” nên tôi xin chìu theo y ông. 


Lúc đầu tôi được chỉ định vào Đoàn Tín Dụng B của anh Tử Văn Minh rồi khi có thêm Đoàn 
Tín Dụng D tôi được chuyển qua Đoàn này. Ngân Hàng thuộc loại ngân hàng phát triển nên 
không lo dịch vụ nhận tiên ký thác như các ngân hàng thương mại mà chỉ chuyên cấp tín 
dụng của chính phủ tài trợ thực hiện hoặc khuếch trương các dự án kỹ nghệ mà thôi. Có 
thể nói đa số các dự án kỹ nghệ lớn trong nước đều nhận sự tài trợ của Ngân Hàng. Khi 


635 


Đông øấp Tây 


cứu xét hồ sơ vay các chuyền viên thuộc nhiều ngành như tài chánh, kỹ thuật, kinh tế, tiếp 
thị... cần thực hiện các nghiên cứu khả thi. Công việc tuy khó và đòi hỏi nhiêu thời gian 
nhưng ngược lại giúp các chuyên viên cảm thấy được thử thách và mở mang kiến thức 
nhiều. 


Vào lúc Ngân Hàng đưa ra Chương Trình Phát Triển Tiểu Công Nghệ phần lớn ở các tỉnh tôi 
xin được đưa qua Chương Trình này vi mong có cơ hội học hỏi thêm những điều mới lạ. 
Các bạn làm chung ở Ngân Hàng đã viết nhiều về không khí và tinh thần làm việc rất đặc 
biệt ở nơi đây rồi. Tôi chỉ xin thêm một vài điêu đến bây giờ, khi đã về hưu sau mấy thập 
niên làm việc ở bên nhà hay bên Mỹ, mỗi khi nghĩ lại tôi thấy vẫn được vui trong lòng. 


Đúng vậy, nhờ đi về các tỉnh tôi được viếng nhiều nơi trong nước như: thăm các cánh đồng 
mênh mông thẳng cánh cò bay, tới các tỉnh miên Tây và miền Đông, viếng sông Tiền sông 
Hậu, đi miễn Trung như Huế, Quảng Trị... Có những nơi cuộc sống tương đối còn được an 
toàn như Long Xuyên, Cần Thơ, lại có chỗ khác bị chiến tranh tàn phá như Quảng Trị, Hậu 
Nghĩa... 


Đó là nói về đật nước còn về dân tỉnh đối với tôi lại đặc biệt hơn nữa. Càng ngày tôi càng 
thấy với một thiên nhiên trù phú như vậy đáng lý ra người dân hiền lành chất phác xứ mình 
phải được hưởng một cuộc sống no ấm, an binh hơn. 


Tôi còn nhớ có lần làm việc xong với khách hàng tại nhà người này ở giữa cánh đồng, nhóm 
chúng tôi xin phép ra vê. Lúc đó đã đứng trưa nên ông một mực giữ chúng tôi ở lại dùng 
cơm với ông. Trước lòng hiếu khách chân tình của ông chúng tôi không thể từ chối. Chỉ ít 
lâu sau, người nhà đem ra mấy đĩa đầy tôm, cá và gà. Tôi ngạc nhiên hỏi thi được ông giải 
thích đó toàn là những món cây nhà lá vườn” bắt từ lạch và vườn sau nhà mà có. Còn nữa, 
đối với người gốc Bắc như tôi chữ "qua” nghe từ miệng một ông hay bà trong Nam đứng 
tuổi xưng hô với mình nó ngọt ngào, thân mật và nhiều tình người làm sao! 


Tuy không cầm súng để bảo vệ đất nước nhưng điều này không có nghĩa là khi làm công 
việc của mỉnh anh em trong Ngân Hàng không đối đầu với những nguy hiểm của chiến 
tranh. Anh Lâm Hổ và Phạm Tiến Nam đã kể lại một vài kinh nghiệm của mình. Ở đây tôi 
xin nói thêm một vải "chuyện vui buôn” nữa. 


Một kinh nghiệm buồn là khi tôi dẫn một phái đoàn ngoại quốc đi viếng thành phố Quảng 
Trị sau năm 1972. Nơi đầy chỉ còn là những đống gạch, cột xi măng đổ nát đến nôi không 
còn một con đường nguyên vẹn nào trong khi mìn và bom đạn chưa nổ thì nằm la liệt ở 
khắp nơi. Để được an toàn chúng tôi đã phải nhờ đến anh em Thủy Quân Lục Chiến lái xe 
Jeep đi dẫn đường. 


Có lần tôi không còn nhớ ở vùng nào mà chỉ nhớ có một lêu tranh xiêu vẹo giữa một mảnh 
đất khô cằn có gió thổi làm bụi bay là là trên mặt đất khiến tôi liên tưởng tới cảnh trong 
phim *For A Few More Dollars” hay "The Good, The Bad, The Ugly” gi đó. Nơi đây tôi gặp 


636 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


hai ông bà cụ đã lớn tuổi có một con trai duy nhất nhập ngũ mấy năm rồi nhưng giờ đã bặt 
tin và có lẽ đã hy sinh nơi chiến trường. Điều làm tôi xúc động mạnh là nghe ông nói khi 
qua đời ông sẽ không cần mua quan tài vì da ông đủ dày để chôn ông rồi. Lúc đó tôi mới 
để ý thấy da ông vừa dày vừa sần sùi như da voi vậy. Ông cho biết mỗi ngày ông phải lặn 
nước mặn vào rừng nhặt củi để kiếm ăn. Khi bước lên đất liền, ánh nắng mặt trời làm bay 
hơi nước chỉ để lại muối ướp da nên riết da ông dày và cứng như vậy! 


Trong một chuyến đi Hậu Nghĩa cứu xét hồ sơ một nhà máy đường tiểu công nghệ thì nghe 
tiếng súng cối hay đại bác nổ ở gần đó. Trong câu chuyện, ông chủ nhà máy yêu cầu tôi 
nếu có ai hỏi thì trả lời tôi không đến để cho vay mà chỉ để coi xem có hùn vốn được không 
vì ông sợ sẽ có người tới đòi ông "đóng thuế” sau đó. Xong việc tôi đê nghị bác tài lái xe ra 
chợ kiếm quán ăn trưa. Bác nói nên đợi về gần Sài Gòn đã vì dù đã dùng số xe ẩn tế nhưng 
trên đường đi Việt Cộng nằm vùng đã báo cáo lên trên về sự hiện diện của chúng tôi rồi. 
An toàn hơn hết là nên đi khỏi nơi đó càng sớm càng tốt. 


Một lần khác xe đang chạy thì ở phía trước bị ổ phục kích. Tôi vào quán bên đường uống 
nước để chờ. Đang ngồi có người đập mạnh vào vai và kêu tên tôi. Khi quay lại tôi nhận ra 
một anh bạn cùng lớp thời còn ở trung học nay đã đeo lon đại úy dân một đoàn quần xa đi 
qua nơi đó và cũng bị kẹt như tôi. 


Ít lâu sau, ông Tổng Giám Đốc kêu tôi lên và khuyên nên cẩn thận hơn mỗi khi đi tỉnh, vì 
nếu có điều gì xảy ra Ông rất khó nói chuyên với thân nhân của tôi và của các bạn đồng 
nghiệp đi cùng. Lúc đó tôi mới thấy Ông để ý theo dõi và lo cho sự an toàn của nhân viên. 


Tôi còn nhớ trong thời ky bên nhà bị nạn thiếu đường ăn, cơ quan Food and Agriculture 
Organization (FAO) hay World Bank (?) có gửi một phái đoàn chuyên viên qua để giúp. Tôi 
được chỉ định làm việc với họ và hỏi họ có cách gì giúp mình không? Một thành viên trả lời 
là sẽ nghiên cứu và đề nghị tài trợ cho mình một nhà máy sản xuất đường tân tiến và hữu 
hiệu nhất. Tôi trình bây chúng tôi đã có săn mấy nhà máy ở Hậu Nghĩa, Quảng Ngãi... nhưng 
phải hoạt động câm chừng vì lý do an ninh nên không trông được đủ mía dùng cho nhà 
máy. Ngoài ra, nếu xây thêm nhà máy thi cũng phải vài năm mới hoàn tất xong trong khi 
nhu cầu cần đường lại cấp bách. Đấy là chưa kể mình lại phải mắc nợ thêm cho dự án này. 
Khi họ hỏi như vậy thì sao, tôi đề nghị họ có thể dùng ngân khoản dùng cho dự án để kiếm 
ra một phương cách trồng mía có thâu hoạch cao hơn để giúp mình về lâu về dài. Để phái 
đoàn hiểu rõ vấn đề, tôi tổ chức đưa họ đi Hậu Nghĩa để quan sát tại chỗ. Sáng sớm lên 
đường, họ cử một đại diện đến cho biết là tòa Đại Sứ của một thành viên khuyến cáo không 
nên đi vi lý do an ninh. Lúc đó cũng gần tháng 4 năm 1975. 


Điều làm tôi vui và thấy mình may mắn hơn cả là được làm một công việc hữu ích và có ý 
nghĩa trong một không khí năng động, cởi mở, không phong kiến quan lại hay ganh đua 
phe phái. Điểm đặc biệt nữa là Đoàn Tín Dụng không phải chịu áp lực từ trên xuống khi cứu 
xét hồ sơ với các số tiền vay có thể rất lớn trong khi lãi xuất lại thấp và cho vay dài hạn. 


637 


Đông øấp Tây 


Tôi xin đơn cử hai thí dụ: 


Có một dự án nằm trong Khu Kỹ Nghệ tại miền Trung hay bị lụt và lượng điện cung cấp nơi 
đây không dồi dào nên tôi đề nghị xây nên xi măng cao hơn và gắn thêm dàn máy phát 
điện phụ. Kỹ nghệ gia không đồng ý và dự án không hiểu sao bị đưa ra một cuộc họp có 
đại diện nhiều bộ để giải quyết. Chiều hôm trước anh Lâm Hổ cho biết sẽ cùng tôi đi dự 
phiên họp đó. Trước giờ họp tôi mở bản dự án dành cho tôi do một cơ quan khác làm ra 
đọc và thấy con số ước tính nguồn điện ghi trong đó cao hơn con số tôi có. Tôi trình bày 
với anh Lâm Hổ về điều này và nói buổi sáng trước khi tới họp tôi có điện thoại ra kiểm 
chứng với anh Hiệp làm Giám Đốc chi nhánh Ngân Hàng ở Đà Nẵng về nguồn cung cấp điện 
ngoài đó rồi. Sau lời trình bày của anh Lâm Hổ mọi việc được giải quyết ổn thỏa. 


Dự án thứ hai nằm trong số những dự án có số tiên vay cao nhứt của Ngân Hàng. Một 
khuyết điểm của dự án là đòi hỏi nguồn ngoại tệ nhập cảng nguyên liệu khá lớn trong khi 
không dự trù giai đoạn hai để biến chế nguồn nguyên liệu thay thế từ nội địa. Gần 40 năm 
sau, khi được gặp lại ông Tổng Giám Đốc ở vùng Orange County, ông chỉ hỏi tôi: *Sao anh 
không chịu đề nghị tài trợ dự án đó.” 


Như đã trình bầy, trong cả hai trường hợp tôi không hề bị áp lực gì từ trên xuống mà ngược 
lại còn cảm thấy được tự do làm việc theo suy xét của mình. 


Ở phần trên, anh Mưu có đề cập đến biến cố thành phố Ban Mê Thuột thất thủ năm 1975. 
Nhân đây tôi cũng xin kể lại một dự án có liên quan tới việc này. Khoảng đầu năm, một chủ 
nhà máy cưa ở Ban Mê Thuột đến Ngân Hàng lập hồ sơ vay để khuếch trương cơ sở của 
mình. Vì thấy ông thật nhiệt tình đi từ xa tới để làm hồ sơ nhiều lần nên chúng tôi gắng cứu 
xét hồ sơ cho xong sớm để ông khỏi mất công thêm nữa. Khi dự án được chấp thuận, chúng 
tôi gửi thơ mời ông đến ký giao kèo nhưng không được hồi âm. Rốt cuộc ông tới xin lôi 
không thể ký và cho biết khi nhân viên trại cưa vào rừng đốn cây có gặp nhiều binh lính và 
chiến xa Miền Bắc nằm trong đó. Ông tin họ sẽ tấn công Ban Mê Thuột, còn trại cưa vì nằm 
trên đường tiến quân của họ có thể bị phá hủy, và ông sẽ không có khả năng trả nợ. Quả 
thật chỉ ít lâu sau thành phố bị mất và tiếp theo là việc miền Nam sụp đổ. 


Trong một đất nước sống trong thời buổi binh đao, ngoài mặt trận súng đạn ra còn phải đối 
đầu với mặt trận kinh tế nữa. Do đó, Ngân Hàng đã phải hoạt động trong tình huống không 
mấy bình thường như các ngân hàng khác trên thế giới. 


Nói tóm lại, tôi cảm thấy mình thật may mắn đã được cùng với các đồng nghiệp làm việc ở 


Ngân Hàng dưới sự lãnh đạo của ông Tổng Giám Đốc trong một môi trường đặc biệt và có 
thể nói là hiếm hoi như vậy. 


638 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


R. Đỗ Ngọc Phước, London School of Economic and Political Science 





.__.—nÐ ~ 


Năm 1966 tôi rời ESSO Standard Eastern mà tôi đã cộng tác trong hơn 6 năm trong cương 
vị senior management để gia nhập SONADEZI và Trung Tâm Khuếch Trương Kỹ Nghệ với 
một kỳ vọng là, với tư cách một chuyên viên, được tham gia vào những công việc phát triển 
kỹ nghệ và kinh tế, một khía cạnh nghề nghiệp mà tôi yêu thích và được huấn luyện. Thật 
may mắn cho tôi là được cộng tác với anh Điểu, một người cương trực và năng động đồng 
thời là một lãnh đạo có hiệu nẵng cao, nhiệt tâm trong công việc, nhiệt tình với anh em. Tôi 
cũng may mắn được cộng tác với các anh em đồng nghiệp khác, những người mà anh Điểu 
thường quảng bá là *gà nòi có cựa.” 


639 


Đông øấp Tây 


Anh Điểu có liên lạc và gợi ý cho tôi viết một chút gì về kỷ niệm vui buồn trong khoảng thời 
gian cùng anh em làm việc hăng say không ngưng nghỉ để thăng tiến mức độ phát triển kỹ 
nghệ và kinh tế nước ta để anh đăng vào quyển sách Hồi Ký của anh. Những mẩu chuyện 
vui buôn thì tôi thấy anh chị em đã viết nhiêu, cảm động có, vui nhộn hài hước cũng có, tất 
cả đêu hướng về tinh thân đồng đội rất quý. 


Ở đây tôi chỉ xin được viết về một chuyện vui chung về nghề nghiệp và rồi để kết thúc 
bằng... một lời than thở. 


Chuyện vui về nghê nghiệp mà tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em là: hồi tưởng lại những 
công việc mà chúng ta cùng làm trong thập niên 60 và nửa thập niên 70 thì chúng ta phải 
nhận định là chúng ta đã theo con đường phát triển kỹ nghệ và kinh tế vô cùng đúng đắn 
cả về mặt khái niệm, tổ chức và phương thức thực hiện. Và hơn thế nữa, chúng ta đã ĐI 
TRƯỚC các nước đang phát triển khác, kể cả Trung Quốc hơn cả mười năm. 


Thực vậy, theo thống kê của các cơ quan chuyên mồn, trong năm 2015 có khoảng 4,500 
Special Economic Zones [SEZs] ở 140 nước trên thế giới, sử dụng khoảng 66 triệu nhân 
công [The Economist, 2015] trong số nầy có 30 triệu làm việc ở Trung Quốc. SEZs đã sản 
xuất trên US$200 tỉ hàng hóa xuất cảng. Khái niệm về SEZs đã được hấp thụ và thực thi 
một cách qui mô ở các nước phát triển như một chiến lược phát triển kinh tế trong những 
năm 70 và 80. Tổng số SEZs trên thế giới đã gia tăng từ 9 vào cuối những năm 1960 lên 
đến 107 trong 51 nước đang phát triển vào cuối năm 1987 [Amado, 19891. 


Ai cũng biết, khái niệm về Khu Kỹ Nghệ của SONADEZI với TTPTKN yểm trợ về kỹ thuật, tài 
chánh và quản trị cho các nhà đầu tư cùng với những biện pháp giảm đến mức tối thiểu thủ 
tục hành chánh đã biến các khu kỹ nghệ của chúng ta thành một Special Economic Zone 
chứ không phải chỉ đơn thuần là một Industrial Park. 


Nhìn lại thí dụ điển hình của Trung Quốc, trong năm 1980 TQ chính thức thiết lập 4 Special 
Economic Zones ở Shenzhen, Zhuhai, Shantou và Xiamen. Trong 4 SEZs nầy, Shenzhen là 
một khu đặc biệt nhất. Shenzhen vào năm 1980 chỉ là một làng đánh cá với 30000 dân, 
cách Hong Kong qua một con sông. Từ năm 1980 cho đến 1984, tổng sản lượng [GDP] 
hàng năm của TQ gia tăng trung bình là 10% so với GDP của Shenzhen tăng vượt lên đến 
58%. Giữa năm 1978 và năm 2014, GDP tính trên đầu người của Shenzhen đã tăng từ RMB 
606 đến RMB 149,500; tỉ lệ gia tăng choáng váng là 24,569% [Liwack and Qian,1998; 
Wong,1987; Yeung, Lee and Kee, 2009]. 


Nghe nói mà thèm rỏ dãi! 


Nên nhớ là SONADEZTI được thành lập năm 1963 và TTKTKN được thành lập nhiêu năm 
trước đó. 


Và sau đây là lời than vẫn của tôi: Nhìn lại quá trình phát triển của TQ làm tỷ dụ, làm sao 


640 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm*Gà Nòi” 


TQ có thể đạt được mức phát triển khổng lồ có thể cho là phép mầu như vậy? Cái gì là động 
cơ thúc đấy? Các nhà làm chính sách, các kinh tế gia hoặc các nhà khoa bảng có thể tiếp 
tục thảo luận về các lý do, nhưng không ai có thể phủ nhận được rằng chính các Khu Kinh 
Tế, Khu Kỹ Nghệ đã đem đến 22% tổng sản lượng quốc gia, 46% foreign direct investment 
[FDI], 60% xuất cảng và phát sinh được trên 30 triệu công ăn việc làm cho người dân T9. 
Đó chính là động cơ phát triển hàng đầu của phép mầu kinh tế T. 


Như tôi đã nói, chúng ta đã có khái niệm, tổ chức, phương thức thực hiện tối thiểu từ năm 
1963 để rồi vì chiến tranh không tiến được bao xa và sau đó tan rã với vận mệnh của đất 
nước. 


S, Khương Hữu Điểu, Lafayette College, MIT 


Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là tôi được diễm phước khi nhóm "Gà 
Nòi” đã tặng cho tôi "mẩu chuyên vui buồn” quý giá nhứt vào năm 2000! Tại sao và như 
thế nào? Cổ ngữ có câu "Thất thập cổ lai hy.” Nhóm "Gà Nòi” đã lặng lẽ dùng Internet để 
tổ chức ngày ăn mừng sinh nhựt thứ 70 cho tôi trong bí mật tuyệt đối. 





Họ làm sao để cầm chân tôi ở nhà vào lúc 11giờ 30 sáng ngày đó vậy? Người bạn thân của 
tôi là bác sĩ Hưởn đã giúp họ một tay. Ông nầy hẹn sẽ đến nhà tôi để cùng tôi đi ăn mì tại 
nhà hàng Tàu quen thuộc và nổi tiếng "Hải Ký Mì Gia” trên đường Trving! Vào đúng ngày 
hẹn, nhóm "Gà Nòi” đậu xe ở supermarket LUCKY cách nhà tôi hai blocks. Anh Vĩnh Thúc, 
nay đã qua đời, âm thầm tiến gần đến nhà và bắt gặp tôi đang đi chân không rửa chiếc xe 
camper đầy bùn và bụi bậm của tôi. Rồi bất thình lình, anh Hoàng Đức Nhã dân đầu nhóm 
tay cảm một hộp quà bước lại gân. Hoàn toàn bị bất ngờ, tôi đưa họ đi qua garage ở tầng 
nhà dưới vào cái deck xây bằng gỗ redwood nơi vườn sau nhà. Thực tình là phòng khách 
trong nhà quá nhỏ để tiếp được hơn 30 người. Chúng tôi đã cùng nhau ăn mừng ngày sinh 
nhựt thứ 70 của tôi như thế đó. 


Sau ngày Sài Gòn thất thủ, nhóm chúng tôi đã lưu lạc đi khắp bốn phương trời. Nhưng 25 
641 


Đông øấp Tây 


năm sau, tôi cảm thấy thật xúc động, bất ngờ và vinh dự khi được các bạn trong nhóm coi 
tôi như chim đầu đàn của họ. Quả thật, chúng tôi đã được hưởng một cuộc họp mặt đầy 
vui vẻ của một đại gia đình. 


(xem hình dưới đây) 





.Sữnh Nhát 70 của 4m Khhươrtg 2f£u “Điểu 


/Z2*”-“ ~*-*3 “ .Ýớ : _ ASpecia 
Ồ S4IÂPÑ1SŒ !!I Z : 
zc "Z2 


ni ã tÍtat trrặt 
anfÍt cñị ett tặng 24nÑ: 
đÐiểu quả ftru niệm 


“hỏi, nhớ rồi! 


Ti quả la tết TÔI được sống 
thểmt ít nIữt TÚ tuổi, JNirn đŒ1 tuổi, 


HỮU L4 ft chỉ km Hước mrhfÈ1i nh 


>> 'ˆ + 3a. v2 , ˆ 
tu, chấc tới bị đu? tim đất. 





642 


Ch.24 - Những Mẫu Chuyện Vui Buồn Của Nhóm"*Gà Nòi” 


Sau bao thăng trầm của cuộc đời, vào tuổi bát tuần, tôi phải công nhận mình đúng là may 
mắn được tận hưởng cảnh về hưu bên Marie, người bạn đời thân yêu của tôi, trong thành 
phố San Francisco tuyệt vời nây. Thêm nữa, tôi còn trân trọng "tỉnh thân hữu” sâu đậm vô 
số các cộng tác viên của tôi trong hai thập niên 1960 và 1970 ở Sài Gòn đã dành cho tôi. 
Không phải ai cũng trải nghiệm được "tỉnh thân hữu” hiếm hoi và kéo dài trên nửa thế kỷ 
như vậy. Từ đáy lòng, tôi trân trọng điêu đó và "Tình Người” chân thành nây đã khiến 
cuộc đời tôi có ÿ nghĩa nhiều hơn bội phần và là động lực mãnh liệt khiến tôi viết hồi ký của 
đời mình./. 

PS: Tôi vừa được feedback của anh bạn tại San Jose: 

Kính anh, 

Đọc những cảm nghĩ của các công sự viên của anh hồi trước, tôi thấy ai cũng chân thành 
mến anh vì tánh thẳng thắn và nghệ thuật chỉ huy khéo léo của anh. Bây giờ sau mấy chục 
năm lận đân anh em còn tưởng nhớ nhau đó là vi tỉnh, lời lẽ phát ra lúc nây là lời thật. Anh 
hãy trân trọng lời vàng ngọc của bạn bè. 


Kính, 


Nguyễn thành Sơn 


643 


CHƯƠNG 25 


Tình Thương Khăng Khít 
Giữa Anh Chi Em 
Trong Một Gia Đình Họ Khương 


Sau một khoảng thời gian, có dịp đọc lại cuốn sách 


ĐÔNG gặp TÂY 
Hành trinh qua Chiến tranh và Hỏa bình 


, LÔ JỸ IIỆ LÍ 


Đà tườcG 





tôi nhận thấy thiếu sót khi không đề cập tới mối liên hệ mật thiết của mình với anh chị em 
trong nhà cho thêm đầy đủ. Là người em út còn sống sót trong gia đỉnh tám anh chị em, 
tôi cảm thấy một khoảng trống trong tâm hồn môi khi nghĩ tới mình không còn được gặp 


645 


Đông gấp Tây 


mặt những người thân thương của minh như trước nữa. Các cháu của tôi gán cho tôi cái 
biệt danh "the last of the Mohicansl!” 


Trong chương nầy, tôi sẽ cố gắng hết sức ôn lại một cách trung thực những giây phút gần 
nhau với các anh chị của tôi. Để làm được điều nầy, tôi có nhờ các cháu giúp tôi bằng cách 
gởi cho những bức hình hay chia sẻ với tôi những mẩu chuyện vui buồn trong gia đình. Tôi 
hoàn toàn không có ý định đánh bóng những thành tích hay thành đạt của gia đình mình. 
Ngược lại là đàng khác! 


Trong thế hệ của ba tôi, có chú Sáu qua đời vì á phiện và chú Chín vì rượu... Ba tôi thường 
nói: "Anh chị em môi người một khác, như nằm ngón của bàn tay vậy. Có ngón dài, ngón 
ngắn, ngón mập, ngón ốm...” Khi ghi lại cuộc sống của tôi với các anh chị, tôi mong chia sẻ 
với thế hệ tuổi trẻ người Việt một khái niệm về lối sinh hoạt của một tầng lớp trung lưu tại 
Đồng Bằng Sông Cửu Long dưới thời Pháp thuộc, qua thời quốc gia rồi chót hết là thời của 
người Cộng Sản lưu manh, tham những. 


5 _J 
E ã 
N 
- 
. mm 
¡TW 
Ẻ cu. 
hư " 
... 
Ế' - 
_- — 
H". 
q 5 
L “ 
1 
cÌ 
| 


s.. ñ| 
"n... ." 
¡ _ 


N.¡ : 
1 


_ Nị 
| L 


¡| 
_Ñ. 





Tư trái qua la phải: Chị Bảy Mai, Ngọc — Vân co gái Chị Hai, Hồ con gái chị Hai, chị 
Hai, Ba, Vọng con trai chị Hai, chị 1ư, Má, chị Bảy, Má nuôi, Ba nuôi tôi. 
Hình chụp gia đình trên sân thượng của nhà ở Mỹ Tho, TẾT 1951 


646 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 


Nhìn vào tấm hình này, tôi hồi tưởng lại thời niên thiếu tôi được sống trong một đại gia đình 
gồm ba thế hệ dưới củng một mái nhà. Ba tôi đã nuôi nẵng và dạy bảo tất cả tám người 
con nên người với kỷ luật cô truyền của "võ sĩ đạo”. Kỷ luật đi kèm với dịu dàng. 


Trong gia đình chúng tôi, các con ngồi cùng với ba má chung quanh một cái bàn tròn lớn 
để cùng ăn ba bữa cơm mỗi ngày. Đó là thời gian gia đình chia sẻ những giầy phút vui nhộn 
và học hỏi. Trong dịp nầy ba tôi hay nói tới những chuyện xảy ra trong ngày: kèm theo nhận 
xét và lời bình phẩm của mình. Ba muốn chúng tôi học hỏi từ những biến cố có thật xây ra 
Ở ngoài đời. Ba thường dùng ca dao, tục ngữ để giúp chúng tôi dễ nhớ và chú ý vào câu 
chuyện. Tới nay, tôi còn nhớ một số câu như: "Hùm chết để da, người ta chết để tiếng,” 
"Chơi dao có ngày đút tay,“ "Nhà giàu đứt tay bằng án mày đổ ruột,” "Ăn trái nhớ kẻ trồng 
cây,” "Cờ bạc là bác thằng bân,” "Nhứt sĩ, nhì nông, tam công, tứ thương”.... 


Chúng tôi cùng chung sống dưới một mái nhà trong bầu không khí thương yêu, đùm bọc 
nhau. Đôi khi cũng có một vài xích mích nhỏ giữa các dâu rể. 


Tôi xin được viết về mỗi anh chị của mình theo thứ tự sau: 


1. Cuộc sống với Chị Hai 





Chị Hai 


Chị Hai và gia định 





647 


Đông gấp Tây 





Anh Hai Vĩnh 


Tư trái qua mất: chị Sáu, chị Hai, 
Hồ cơn gái chị Bảy. 





Trong gia đỉnh miên Nam chỉ có chị Hai vì người Mẹ luôn được coi là người đứng đầu. Theo 
truyền thống, chị Hai sẽ lãnh trách nhiệm và quyên hành của người mẹ. Má tôi luôn bận bịu 
với tiệm kim hoàn, do đó, chị Hai ngoài những việc khác ra còn có bổn phận chăm lo cho 
hai anh em sanh đôi chúng tôi nữa. Nhiều khi tôi làm biếng không chịu qua sông để đến 
trường học. Những lúc đó, với cây roi mây cầm trong tay, chị Hai bắt tôi đi mau qua cầu để 
tới trường học. Chị biết tôi rất sợ cái chiêu cao của cây câu quay nây nên không dám trở về 
nhà một mình. Chị Hai còn là trọng tài nghiêm ngặt trong những cuộc đánh lồn hàng ngày 
giữa tôi và người sanh đôi của tôi. Bản án luôn luôn đơn giản, ngắn gọn và tức khắc. Không 
cần biết ai đúng ai sai, chị "xử chìm xuông” nghĩa là cả hai chúng tôi luôn lãnh những lẵn 
đỏ trên mông do cái roi mây của chị giáng xuống. 


Chị Hai được Ba Má dạy dỗ theo phương cách cổ truyền cho người con gái như nấu nướng, 
thêu thùa, may vá... Không cần tới trường đi học. Tôi còn nhớ rành mạch niêm vui thú của 
tôi khi giúp chị Hai làm bánh Tây, bánh Ta. Vào thời đó, chưa có lò nấu bằng ga hay điện. 
Chỉ có lò than mà thôi. Chị dùng thùng làm bánh bằng đồng dài khoảng 6 tấc có hai cửa sổ 


646 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 


kiếng ở hai bên để theo dõi độ nướng của bánh ở bên trong.Tôi được giao phó bổn phận 
giữ cho độ nóng của than đước ở phần trên và dưới cái hộp ở mức đã định. Để thưởng tôi, 
chị Hai cho tôi nếm thử bánh chị làm. Sau khi lập gia đình, chị Hai trau dồi thêm tài điêu 
hành tiệm kim hoàn để mở một tiệm mới sau này. Chị và anh Hai Vinh dọn về Cần Thơ, thủ 
phủ của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Anh Hai, anh rể của tôi, thường lên Sài Gòn để mua 
nữ trang từ nhà bán sỉ đem vê Cần Thơ. Tiệm vàng *LE QUANG” rất đông khách và trở 
thành tiệm kim hoàn có uy tín nhứt trong tỉnh. 


Rồi thảm kịch xảy đến với gia đình trong cuộc chiến ở thập niên 1940. 


Lúc đó, Việt Minh thường giao chiến với lực lượng võ trang của giáo phái Hòa Hảo có bản 
doanh đặt tại Cái Vôn, một thị trấn có bến phả không xa Cần Thơ mấy. Người của Việt Minh 
kiểm soát trạm an ninh ở bến phà. Bất hạnh của anh rể tôi là mang cùng tên với ông Lê 
Quang Vinh, người câm đầu giáo phái Hòa Hảo. Điêu này đã khiến Việt Minh xử tử anh. Chị 
Hai tiếp tục một mình điêu hành tiệm vàng còn Ba Má thay chị chăm nuôi các con của chị. 


Chị Hai là nữ thương gia rất giỏi. Khi người Pháp tái chiếm Việt Nam sau Thế Chiến Thứ Hai, 
có nhiều lính Pháp và Lê Dương đóng trại tại Đông Bằng Sông Cửu Long. Họ mua những đồ 
kỷ niệm của bản xứ để gởi về nhà. Nắm lẫy cơ hội nầy, chị Hai đi Thủ Dầu Một mua đồ sơn 
mài vê bán cho họ. Nhờ vậy, cửa hàng của chị bán rất chạy. 


Tôi rất thích thú mỗi khi đến thăm chị Hai. Chị đưa tôi đi thăm "Vườn Thầy Cầu” nổi tiếng 
với những lá sen khổng lồ có đường kính đo tới 1,5 mét. Bến Ninh Kiều đẹp và đông nghịt 
các hàng rong bán những thức ăn ngon miệng. Chị còn cho tôi nếm thử những đặc sản địa 
phương như rùa nướng muối, "cá cháy”, một loại cá thật ngon của sông Mekong gần đó. 


Lần cuối tôi gặp chị là vào nắm 1951. Tôi được trường Trung Học Mỹ Tho gởi đi chấm thi 
bằng DEPSI (Diplôme đEtudes Primaires Supérieures Indochinois) tại trường trung học 
Cần Thơ. Năm sau đó, tôi nhận học bổng Fulbright đi Mỹ học về engineering tại LAFAYETTE 
COLLEGE ở Easton, Pennsylvania. 


Chị Hai tôi qua đời trong khi tôi đang du học tại Mỹ. 


Khi tôi đã an cư lạc nghiệp tại Sài Gòn, căn nhà tôi ở chỉ cách nhà Thu, con gái chị Hai, có 
2 con đường. Chồng của Thu là Tom Forbes, một chuyên viên làm việc với Tòa Đại Sứ Mỹ. 
Cám ơn trời, chính nhờ sự giúp đỡ của Thu mà vợ chồng tôi đã rời khỏi Sài Gòn trước khi 
Miễn Nam mất vào ngày 30 tháng Tư năm 19751 


Tháng Sáu, 1975, chúng tôi xuất trại ty nạn Camp Pendleton vì được Roy Muehlberger, một 
ần nhân hoản toàn xa lạ, bảo lãnh. 


Trong suốt thời gian sống tại Hoa Kỳ, Marie và tôi thường đi du lịch ghé gia đình Thu ở 
Oregon, Nevada và Florida. 


649 


Đông gấp Tây 





`. — 


Ngay đâu tiên gia định ty nạn của chúng tôi xuất trại Camp Pendleton cùng gia định của 
Anh cơn gái của chị Hai tôi, tháng Sáu 1972. 


650 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 





Họp mất gia đỉnh với Thu và chồng la George Barnes đang hưởng cảnh về hưu 
tại villa mới tại Oreg01. 





651 


Đông gấp Tây 





: | 
ˆ 
c 


2.2 ị H-„ 
* 1 |. rà" 
b . „4 Q TH .. (Thượng, - 


+. Tv .:  N“ 


_= 


Họp rất gia đỉnh vui tươi ở Oregon 


Thu có người em trai tên Bảy sống ở Ames, Iowa. Marie, tôi và người bạn thân là bác sĩ 
Hưởn có viếng thăm gia đình Bảy và chúng tôi được trải qua những giờ phút thoải mái bên 
nhau. Hai người con gái của vợ chồng Bảy là hai tay chơi quần vợt xuất sắc. 


l DIM | 





tiên hé gia định của chúng tôi luôn mật thiết và đầm âm cho tới ngây na. 
652 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 


2. Cuộc sống với Chị Ba 





Chị Ba và chồng chị, anh Ba Nguyễn văn Khuẻ. 


653 


Đông gấp Tây 










í 
>——~ 


__. 
{ « 
sÏ 











` `. 
`“ ` - 
Ỉ % _. TY ` SA — T “6 _ 


Chị Ba, anh Ba Nguyên Văn Khuê vả anh Nắm 


¡â | | > | 
Trái qua Phải: Đảng, Matie, Minh, Điêu, Hoàng, Sáng đến từ Soissons, Níce, Reims 2015 
chụp tại nha ở San Frarcisco 


654 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 





Tại nhà số 16 RiVerton San Francisco 
Trái qua phải: Minh, Đảng, Hoàng, ĐiểU, Sáng, Marie 
cung ấn tép ngọt với rượu Chardonay của Napa. 


Chị Ba tôi lập gia đình khi còn trẻ và dọn lên Sài Gòn để sống với chồng. Cuộc gặp lại chị 
Ba lần đầu tiên ở Sài Gòn thật khó quên! Khi đó tôi bị chó cắn ở làng Rạch Miếu. Nhờ ơn 
Trời, Viện Pasteur ở Sài Gòn có thuốc chích chống bệnh chó dại. Do đó, tôi được Ba Má gởi 
tới sống tại nhà chị Ba đăng đi chích mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh rể của mình. 
Anh du học ở Pháp và đậu bằng cử nhơn văn chương của trường Đại Học Paris. Khi trở về 
nước, anh dạy môn văn chương Pháp tại trường trung học nổi tiếng Pétrus Trương Vĩnh Ký 
ở Sài Gòn. Nhà anh chị vùng Dakao gần Viện Pasteur. Thế là việc gặp mặt lần đầu tiên của 
tôi với anh được đánh dấu bởi một chuyện khả "đau” vì mỗi bữa tôi phải bị chích một mũi 
thuốc nơi gần bụng! Tôi bị chó căn ở gần trái tim nên trong ba ngày đầu, tôi bị chích mỗi 
ngày hai mũi. Sau đó, là mỗi bữa một mũi trong 15 ngày liên. Thật là một giai đoạn đầy 
đau đớn trong cuộc đời tôi. Nhưng các bạn biết không? Chỉ vài năm sau, tôi lại phải trải qua 
một kinh nghiệm tương tự! 


Trong trường hợp anh rể tôi, chúng ta thấy được chính sách kỳ thị trắng trợn trong quồng 
máy cai trị thuộc địa của người Pháp. Trớ trêu thay, chính nhờ vậy mà anh rễ tôi đã gặp 
được dịp may hiếm có của đời mình. 


Khi còn du học tại Paris, anh có một người bạn cùng lớp tên Hồ Văn Trực. Cả hai đều tốt 
nghiệp cùng khóa rồi trở về Sài Gòn đi dạy Lycée Pétrus Ký. Điêu khác biệt chính là bạn anh 


655 





Đông øấp Tây 


vi đã lập gia đình với một phụ nữ Pháp nên đã trở thành công dân Pháp. Ông này lãnh lương 
gấp mười lần hơn anh Nguyễn Văn Khuê. Anh rể tôi bất bình lắm nên xin nghỉ việc rồi ra 
mở một tư thục nằm trên Đại Lộ Kitchener đặt tên anh là "Lycéum Nguyễn Văn Khuê.” 
Trường này sau đó trở thành một trong những tư thục nổi tiếng nhứt trong thành phố đào 
tạo nhiều nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam. Nhưng tải kinh doanh của anh không ngưng 
Ở đây. 


Một thời gian sau, anh đầu tư vào một đồn điên cao su ở Biên Hòa; mở nhà hàng Pháp có 
tiếng là Kim Sơn gần chợ Bến Thành nằm gần trung tâm thành phố Sài Gòn, rồi công ty xe 
đò Tấn Tài chạy đường Sài Gòn — Đà Lạt (cách nhau 320 cây số) và cuối cùng là hãng cho 
thuê xe ba bánh gần Cầu Ông Lãnh. 


Mùa hè năm 1948, để sửa soạn cho cuộc thi toán đặc biệt tôi đến ở nhà chị Ba trong hai 
tháng. Lúc đó tôi đang theo học ở Lycée Yersin trên Đà Lạt. Để chuẩn bị thi Tú Tài Pháp 
ban Toán, tôi củng anh bạn Bủi Kiến Thành, con trai bác sĩ lửng danh Bùi Kiến Tín, mỗi ngày 
đạp xe máy từ Sài Gòn đi Phú Lâm để học lớp toán do giáo sư Vương Gia Cần dạy tại tư 
gia. Sau giờ học, tôi thường bỏ nhiều thời giờ để trò chuyện với những người thợ sửa xe ba 
bánh làm cho chị Ba. Nhờ vậy, tôi học được nhiêu cách sửa xe máy. 


Năm 1951, tôi trở về trường cũ ở Mỹ Tho để dạy học. Trong dịp nầy, chị Ba tặng cho tồi 
nhiều chiếc ca-vạt bằng lụa anh rể tôi mua từ hồi còn sống Ở Paris. Anh cũng có một sở 
thích khá hấp dẫn: sưu tầm những đồ chạm bằng ngà hay gồ của người Hoa mua từ phòng 
bán đấu giá ở Sài Gòn. Anh thích ăn mặc đúng điệu và tôi đặt may quần áo hay giày đi tại 
các tiệm anh ưa thích. 


Sau nầy, khi làm việc ở Sài Gòn, tôi thường tới đồn điền cao su của anh chị Ba để nghỉ cuối 
tuần. Tại đó có hồ lấy nước suối thiên nhiên trong sạch từ nguôn nước ngầm. Đây là lần 
đầu tiên trong đời tôi thấy tận mắt những người phụ đôn điên dùng những con dao nhỏ có 
hình thù đặc biệt để cắt những khứa dài trên thân cây dẫn mủ trắng chảy vào những chén 
nhỏ. Khi những chén đã đầy, họ đem mủ đi biến chế thành những miếng cao su xông khói 
sản sàng để xuất cảng qua Pháp. Anh chị Ba tôi trở qua Nice bên Pháp để hưởng cảnh về 
hưu trong thập niên 1960. 


Tôi cũng có dịp qua thăm anh chị Ba tôi vài lần trong những chuyển đi công tác. Trong năm 
1961, tôi được "Hiệp Hội Quốc Gia Các Chủ Nhân Pháp ”/"Conseil National du Patronat 
Francais (CNPF),” mời qua bên xứ họ để thuyết trình về đề tài đầu tư vào Việt Nam cùng 
với ông Đại Sứ của minh tại Paris. Quí và bà vợ Francoise cũng được mời tham dự. Anh Ba 
Nguyên Văn Khuê lẫy làm vui mừng khi thấy tôi được chánh phủ Pháp tiếp đãi một cách 
chu đáo tại phi trường Paris và trong suốt chuyến công du. 


Sau khi Miễn Nam bị mất vào tháng Tư, 1975, tôi làm lại cuộc đời tại Mỹ. Các cháu trai và 
cháu gái của tôi sống bên Pháp có qua Mỹ để dự những cuộc họp mặt gia đình tại nhà tôi 
ở San Francisco. Chúng tôi thật may mắn có cuộc sống gia đình vui vẻ nơi xứ người. 


656 


Ch.25 - Tình Thương Khắng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 


3. Cuộc sống với Chị Tư 





657 


70 Tây 


ông gấp 


^ 


Ð 





Oï!. 


\ 


a Chị Tư ở Sai Œ 


hưng con củ 


2 


“ 


Chi Xẩm với 


658 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 





te i~ ễ 
Mai, Marie, Tung, Sơï 


659 


Đông øấp Tây 


Chị Tư sống ở Mỹ Tho trong một thời gian dài đặng giúp Ba Má chằm coi tiệm kim hoàn. 
Tôi sống dưới sự "kiểm soát” trực tiếp của chị. Tôi còn nhớ rành những chiếc chemises thiệt 
đẹp do chị may cho mặc vào ngày Tết. Chị còn đưa tôi lên Sài Gòn để chữa răng tại văn 
phòng của nha sĩ Kiều giỏi có tiếng. Vào thời buổi đó, tôi rất lấy làm thích thú đáp những 
chuyến xe *auto-rail” tân tiến chế tạo bên Pháp để lên thủ đô. Với loại chuyên chở mới nầy, 
người dân hết còn phải chịu đựng những tro khói do máy đun hơi nước của xe lửa chạy 
bằng than. 


Chị Tư có dịp học từ những tay bếp chuyên nghiệp nghệ thuật nấu những món ăn Pháp 
lừng danh như Canards à lOrange, Civet de Canards, Canards aux Olives, Ragouts, Coq au 
Vin, Lapin Chasseur, Cupcakes, Choux à la Crème, Eclairs, Indian Curry... Cũng y như khi 
với chị Hai, tôi có nhiệm vụ chăm lo lò than nướng bánh và nếm thử những bánh chị Tư 
làm. Chị còn là người chăm sóc cho mảnh vườn trên sân thượng trồng nhiêu cây bồng hông 
muôn sắc. Khi mọi người đã làm xong công việc trong ngày, chị Tư thích tổ chức bữa ăn tối 
trên ghe cho các em trong nhà thưởng thức những làn gió mát trên đảo của sông Củu Long. 
Thông thường chiếc ghe được cột vào thần cây bần mọc trên các hòn đảo. 


Ở nhà, chị Tư thêu nhiều chiếc gối rất đẹp để bày trên các ghế "salon” trong phòng khách. 
Trên tường, chị còn treo các bức tranh bằng len có hình những con thú như hổ, thiên nga, 
sư tử do chính tay chị thêu. Sau nầy, khi tôi hôi hương và làm việc tại Sài Gòn, chị đứng ra 
cai quản nhà thuốc tây của anh Tư Cao Thái Hoành ở Vĩnh Long. Theo cách điều hành của 
người Pháp, đa số các nhà thuốc tây hoạt động ở phạm vị nhỏ hẹp của một tiệm kinh doanh 
bán lẻ chứ không có những *drugstores” do một công ty đứng ra điều hành. 


Tại nước nhà, trường học ở các tỉnh không tốt bằng ở Sài Gòn nên chị Tư tôi muốn những 
con mình lên ở với chúng tôi để đi học. Marie quả là một người phụ nữ có từ tâm và tấm 
lòng quảng đại khi chấp thuận nhận lãnh trách nhiệm mới nây. 


Cũng may là chúng tôi có căn biệt thự đủ lớn để cho cả năm người con chị ở. Với công tâm, 
tôi phải thừa nhận Marie thật đáng phục khi tự nguyện chịu lãnh nhận trách nhiệm lớn lao 
như vậy. Vợ tôi theo dõi việc học hành của các cháu. Đôi khi, chị Tư gởi cho chúng tôi những 
con cá và tôm hùm đặc biệt từ miền Đồng Bằng Sông Cửu Long. Chúng tôi sinh sống với 
nhau như vậy cho tới ngày Sài Gòn mất. 


Sau tháng Tư năm 1975, ba người con của chị qua sống với chúng tôi ở San Francisco. Hai 


người trong số cùng dọn xuống lập nghiệp ở Garden Grove, California. Còn Định, người trẻ 
nhứt hiện sống với gia đỉnh ở South San Francisco. 


660 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 





3 
F „. z7 N 
_: _ “r 1“ mö 
han Ni _— .y 
Gì | N P c h” - _sug „7 
z ÝJ” Bợp hếo, sờg E - _ IÊn 


\ 


LỄ cưới của Định tại nhà của chúng tôi ở San Francisco. Hình chụp ông bà và các bậc sanh 
thành trên bản thờ. 





66] 


Đông gấp Tây 


Chúng tôi thường lợi dụng các ngày lễ như Tạ Ơn và Giáng Sinh để tổ chức những cuộc họp 
mặt gia đình. Khi còn trẻ, chúng tôi cũng ưa thích rủ nhau đi cắm trại nữa. 


Họp rất gia định ở San Frarncisco 








IHHHinew _lia - “4 


662 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 





Sau tháng Tư, 1975: cắm trại, đi thuyên với gia đỉnh ở Lake Siskiyou, Mt Shasta, Hoa Kỹ 
Vợ chồng chị Tư qua đời cách đây vài năm. 


4. Cuộc sống với anh Năm Cân 





Anh Năm trong hình 
chụp gia đình dịp 
Tết trên sán thương 
của căn nhà số 59 
Quai Gallenjý Mỹ 
Tho, 1944 





663 


Đông gấp Tây 


Vì nhiều lý do, tôi thiệt tình nhớ anh Năm tôi nhiều lắm. Trong suốt bảy năm đi học và làm 
việc tại Hoa Kỳ, anh là người duy nhứt cho tôi hay tin tức về gia đình. Hiển nhiên ít ai trong 
gia đình tôi thích viết thơ. Hình như ai nấy chỉ chú tâm nghĩ tới việc làm ăn buôn bán mà 
thôi. Tôi nên tự cho mình may mắn biết chăm chỉ học hành và tự lo cho bản thân là tốt rồi. 
Tuy đó là sự thật nhưng tôi cũng cảm thấy hơi buồn vì nó khiến tôi nhớ nhà đậm hơn. Tôi 
còn nhớ trong bảy năm sống bên Mỹ, tôi chỉ nhận vỏn vẹn cả thảy ba lá thơ của Ba tôi thôi. 
Đôi khi, anh Năm còn gởi cho tôi một chi phiếu 50 Mỹ kim môi khi được Sở Hối Đoái ở Sài 
Gòn cho phép. 


Năm 1958, khi còn ở New York, ông Tổng Giám Đốc ESSO Vietnam, người sau nầy là thượng 
cấp của tôi, cho tôi biết một khi đã trở về Sài Gòn, tôi sẽ không có thể xin được một chiếu 
khán xuất ngoại vì tôi ở trong tuổi động viên. Do đó, tôi quyết định rủ anh Năm từ bên nhà 
và Quí song sanh ở Paris cùng tôi đi một chuyến du lịch Tây Âu. Chúng tôi hẹn gặp nhau 
vào đúng giờ trưa gần tượng đài Atomium của cuộc Triển Lãm Quốc Tế năm 1958 tổ chức 
tại Brussels/Bỉ quốc. Bộ ba chúng tôi cùng nhau đi qua 15,000km để viếng thăm các nước 
bên ngoài Bức Màn Sắt. Chúng tôi vừa đi cắm trại, vừa ngủ ở những "bed and breakfast” 
hay khách sạn. (Xin coi Chương 9) 





Ba anh em đi du lịch Tây Âu nắm 1958 





664 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 





Chặng đường tôi đi từ Âu Châu về bên nhà đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Từ Paris, tôi đáp 
chuyến bay của PANAM bắt đầu một hành trình gần 90 ngày đi thám hiểm những nước Y 
Đại Lợi, Hy Lạp, Ai Cập, Ba Tư, An Độ, Miến Điện, Thái Lan, Cam Bốt và chặng cuối là Việt 
Nam. 


Anh Năm hãnh diện có người trong gia đình được đào tạo từ MIT. Tôi có suy nghĩ như vậy 
bởi vì sau ngày từ New York đặt chân về bên nhà, tôi thực sự được anh Năm nuông chiêu. 
Anh cho tôi và người anh họ Khương Hữu Hội làm dược sĩ sống tại căn biệt thự của anh trên 
đường Jauriberry (nay là đường Ngô Thời Nhiệm.) Nhà nây nằm trong một khu sang trọng 
của thành phố. Anh còn mướn một người trước kia làm bếp cho công ty hàng hải chạy 
đường Marseilles-Sài Gòn để lo cơm nước cho chúng tôi. Nhờ vậy, hai anh em chúng tôi đã 
được thưởng thức những bữa cơm tuyệt ngon trong hai năm liên. Ngoài ra, anh Năm cho 
tôi dùng chiếc xe mới mua Peugeot 403 
của Pháp mang bảng số NBR-081. Tôi 
nhắc tới cái bảng số đó vì với người mình 
thi số 9 (8+1) là số hên! Thêm nữa, nhiều 
khi anh còn cho tôi lái chiếc xe sport mui 
trần màu xanh kim loại hiệu Karman Ghia 
VW để cùng bạn bè đi chơi cuối tuần! Anh 
Năm mua lại chiếc xe của ông Grand Jean, 
Tổng Giám Đốc công ty làm bia BG&I 
(Brasseries et Glacières de l'Tndochine.) 





Chiéc VW Kartmaranì Ghía của anh Nấm 
665 


Đông gấp Tây 


Anh Nằm học tại trường trung học Providence ở Huế. Hiệu trưởng của trường là Đức Tổng 
Giám Mục Ngô Đình Thục, anh của ông Ngô Đình Diệm người sau này lên làm Tổng Thống 
của Miền Nam. Học nửa chừng anh Năm được kêu về để trông coi nhà máy xay lúa của gia 
đình ở Tam Bình tỉnh Vĩnh Long. Thật đáng buôn khi cuộc hôn nhân của anh do gia đình 
xếp đặt bị dang dở. Anh Năm dọn lên Sài Gòn để kinh doanh và đã thành công trong nhiều 
lãnh vực: hãng xe đò NHAN NHỰT chạy đường Vĩnh Long-Sài Gòn, công ty bán sỉ rau tươi 
loại du nhập từ Âu Tây và được trồng tại Đà Lạt để phân phối cho các vựa ở chợ Cầu Ông 
Lãnh, và rạp hát bóng Định Tường ở Mỹ Tho. Anh Năm cũng lo chuyên chở dược phẩm từ 
Sài Gòn vê nhà thuốc tây của chị Tư ở Vĩnh Long. Ngoài ra, anh còn giúp đỡ khi cần mọi 
người trong đại gia đình nữa. 


Điêu làm tôi mãn nguyện nhút là khi thấy anh Năm trở thành kỹ nghệ gia sáng lập nhà máy 
sản xuất dụng cụ nồng nghiệp mang nhẵn Yanmar của Nhật Bốn trong khu Kỹ Nghệ Biên 
Hòa. 





Tôi đứng ra tổ chức đám cưới của con anh là bác sĩ Khương Hữu Đức 
tại khách sạn Caravelle. 


Sau ngày Sài Gòn mất, anh Năm qua định cư tại thành phố Liège, Bí Quốc. Tôi có giúp đỡ 
anh sau đó. 


666 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 





Anh Năm trong ky viếng thắm San Francisco tư Liege, Bỉ Quốc 


Anh Năm có qua San Francisco thăm chúng tôi nhiều lần. Tình anh em thẳm thiết của chúng 
tôi kéo dài cho tới ngày anh qua đời. Tôi nhớ Anh rất nhiêu! 


5, Cuộc Sống với Chị Sáu 





667 


Đông gấp Tây 





4 bì Y 
- “* RA 


Chị Sáu và chí Bảy cùng Ba Má và các con 


Hình chụp gia đình trong mảnh vườn trên mái nhà của chúng tôi ở Sài Gòn trong dịp Tết. 





T0 KG Y TAY Xà) 
Bé Có 3 


Chị Sáu và đại gia đình hạnh phúc của chị 
668 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 





ị 1 
W\ 
1 l lu 

Chị Sáu và anh Sáu trong ngây cưới của con gái 


Tôi được trải qua nhiều giây phút vui tươi với gia đình chị Sáu. Trước ngày cưới, anh rể 
tương lai của tôi hay đi từ Thủ Dầu Một đến Mỹ Tho để thăm chị Sáu. Nhiều khi tôi xin anh 
cho tôi cùng vê đồn điền cao su của anh ở Bưng Cầu gần Thủ Dầu Một. Những chuyến đi 
đó sau nầy trở thành kỷ niệm đáng ghi nhớ nhứt trong thời thơ ấu của tôi. Hai chúng tôi 
đáp xe lửa từ Mỹ Tho về Sải Gòn. Sau đó chúng tôi đi xe hơi về nhà anh ở Bưng Cầu. Tôi 
còn nhớ tôi vui sướng mỗi khi ngồi chiếc xe do con ngựa tên *Hồng” kéo để đi tới đồn điền 
cao su của anh. Đối với đứa trẻ như tôi, được đi xe ngựa như vậy quả là niêm thích thú khó 
tả. Tuyệt vời hơn nữa, anh còn cho tôi cỡi ngựa tới một con suối nhỏ cách đó hơn một cây 
số để tắm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi khám phá ra rằng con ngựa tự động chạy nhanh 
hơn trên đường về nhà. Nó phi nhanh đến độ nó làm tôi suýt tế xuống đất ngay trước cửa 
chuông ngựa. 


Trong khi viết chương cuối nầy, tôi ưa nghỉ mệt bằng cách đi bộ dọc theo bãi biển Pacific 
Ocean Beach. Tại nơi nầy tôi làm quen được với William một người ngắm cá voi chuyên 
nghiệp. Anh tặng cho tôi một tấm hình anh chụp mới đây có một con cá voi đang nhô lên 
trên mặt biển còn con kia thì đang lặn xuống. Anh còn chụp được vài con cá heo và một 
con phượng hoàng đậu trên một cây khô gần đó. 


669 


Đông gấp Tây 


Thank You for beIng here. | 





Hình chụp của một người bạn ngắm cá voi tại Pacific Ocean Beach 2018 


Nhà chị Sáu nằm gần rạp hát bóng Nguyễn Văn Hảo được nhiêu người biết đến. Khu nầy 
nổi tiếng có nhiều món ăn ngon do người bán hàng rong nấu. Mỗi khi có chút thời giờ rảnh, 
tôi tới thăm chị Sáu và không quên thưởng thức các món đặc biệt nơi đây. Anh Sáu tôi và 
tôi cũng không bỏ qua dịp tốt để cùng nhau cụng hai ba chai lave. Sau ngày 30 tháng Tư, 
gia đình chị qua tị nạn tại tỉnh Aubervilliers bên Pháp.Tôi rất vui khi được mời gia đình chị 
qua thăm chúng tôi ở San Francisco và cùng nhau sống những chuôi ngày vui tươi như thủa 
nào. 


670 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 


> 


ống với Chị Bảy 


6. Cuộc s 





Chị Sáu và Chị Bảy 





r.? 


Đ/cn/c với gia đình ở bãi biên Go-Công 


671 


Đông gấp Tây 








Chị Bảy và em họ Khương Hữu! Đêu chẻo thuyên trên sông Cửu Long, Mỹ Tho 
672 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 


Tôi đã sống dưới cùng mái nhà với chị Bảy gần hết tuổi niên thiếu của mình. Chị là người 
quản lý chính tiệm kim hoàn của Ba Má với sự trợ giúp của người em họ Khương Hữu Đều. 
Trong các anh chị em, chị là người duy nhứt hy sinh đời mình để chăm sóc Má chúng tôi 
cho tới ngày Má trút hơi thở cuối cùng tại Sài Gòn. Sau 1975, chị từ chối không chịu qua Mỹ 
dù có sẵn đầy đủ giấy tờ xuất cảnh trong tay. Tôi nể phục chị Bảy về sự hy sinh cao cả và 
lòng hiếu thảo của chị. Sau giờ làm việc, chị và người em họ ưa chèo chiếc thuyền 
"Dérissoire” của gia đình vài cây số dọc theo bờ sông Cửu Long để hưởng gió mát trước giờ 
tàn của hoàng hôn. Tôi cũng hay bơi thuyên theo chị. Gia đình chúng tôi thường ởđi picnic ở 
bãi biển Gò Công vào những ngày cuối tuần. Kết hôn xong, chị Bảy lên Sài Gòn sống. Anh 
Bảy làm chủ một nhà in có "*cliché Dầu” được biết đến nhờ những đặc san Tết có trang bìa 
¡n hình *cô gái đội nón lá.” Có một thời, anh còn dùng nhà in để xuất bản nhựt báo "Thách 
Đỡ.. 


Chỉ sau khi đã làm tròn bổn phận với Má chúng tôi ở Sài Gòn, chị mới bằng lòng qua Mỹ 
sống với hai người con gái ở California. Chị hay nhập nhóm với chúng tôi để đi bộ trên bãi 
biển Ocean Beach hay trong Presidio Park gần cầu Golden Gate Bridge. Chúng tôi chia sẻ 
nhiều bữa ăn ngon miệng và giây phút thoải mái với nhau. Tôi không ngờ chị đã bị bệnh 
ung thư phổi vì anh rể tôi mắc tật nghiền hút thuốc lá. Anh đã mất nhiều năm trước. 


"` 
P 
h4 


DOMLMNE CH.VND2OS 





_..~~ —~-..— 
“« — “. ¬x 

ÝÏ—“”~ “>>... .^¬^x. 
xe —..ˆ¬.< .-<. 


Cùng chị Sáu dung cơm trưa tại Domaine Chandon, Napa Valley 


Chị về thăm bên nhà lần chót rồi trở lại California để sống chuỗi ngày còn lại của đời mình. 
Tôi thăm chị lần cuối và luôn nhớ tới tâm hôn yêu đời của chị. 
673 


Đông gấp Tây 


7. Cuộc sông với Quí, người song sanh của tôi 


Quí tại nhà ở Paris 








Nắm 1957 tôi mới Quí qua thấm viếng trường MIT 
674 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 


"Tại sao khi chia một cái "gene” làm hai, ta lại có một nửa tốt hơn nửa kia?“ Một vài người 
xấu bụng nói với chúng tôi thế đó. Tuy nhiên, nhờ vậy chúng tôi lại được khích động để 
vươn lên trong cuộc sống! Tôi được Ba Má cho Chú Bảy làm con nuôi để mỗi gia đình trong 
dòng họ Khương HữUu đều có con nối dõi tông đường. 


Song sanh của tôi được gởi qua Pháp vào năm 1951 để tiếp tục việc học. Còn tôi phải ở lại 
học trong nước. Nhờ ơn Thượng Đế, chỉ hai năm sau, tôi được thủ khoa khi ra trường Lycée 
Yersin nên được cấp học bổng Fulbright qua học tại trường Lafayette College ở Easton, 
Pennsylvania. Hệ thống giáo dục của Mỹ khác hẳn của Pháp. 


Năm 1976, Marie và tôi có qua thăm Quí và gia đình ở Paris và chúng tôi cùng đi tới nhà 
nghỉ hè tại Quiberon, Britanny. Trên đường về, Philippe con trai và Sabine con gái đi cùng 
xe VỚI chúng tôi để trở lại Paris. Chúng tôi có ghé thăm anh họ tôi nha-sĩ Nguyễn Trọng 
Danh tại căn biệt thự nghỉ hè của anh tại Carnac. 





Lj 
c1 si, F 
—G GÌ 


Marie va Sabine trên đường về Paris từ Quiberon, Briftany 


675 


Đông øấp Tây 





Ghé lại Mont St Michel 


at L2anhs nhnome 





Ghé thắm anh họ tôi nha sĩ Nguyễn Trọng Danh tại nhà anh ở Carnac, Pháp 


676 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 














677 


Đông gấp Tây 


TS. 





Ñ x \ : : - : | 
Quý. anh họ KH Bá và các cháu ngày đám cưới của Định, 
tại nhà số 16 Riverton Sarnì Frarnc/sco 


678 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 





Phílippe ngây ra trường Polytechnique, Paris 


_ 


DU 


n _— L l 1 ¬ 
CƯỜNG. 

Ì Y.. 4 
_Ñ ÿ 

b- sỂ mm. la 
“.. 


Ì 
' ` 
` 
—- 
R.ˆs 


ị 





Kiến trúc sư Sabine và Philnne tại nhà ở Paris 
679 


Đông gấp Tây 





Con gái Hữna 4U/DWG-HDU 


Menuhin Competition 2018, lu, nh na 
Junior finals (Google) h!!2pe, cap đieu hanh ở Iall Street 


Hina Khương Hữu bắt đầu chơi đàn vĩ cầm/violin khi mới ba tuổi. Cháu đã thẳng nhiều giải 
hạng đầu tại Osaka International Competition, the Grumiaux Competition, và IÌ Piccolo 
Violino Magico. Hina theo học tại các trường như Musica Mundi Chamber Music Course and 
Festival in Belgium. Trong hiện tại cháu ghỉ danh theo học với Spence School ở New York. 
Ngoài ra, Hina còn là học viên của the Juilliard Pre-College Division dưới sự hướng dân của 
giáo sư Li Lin. 


làm ÀA \ mm : My ly R ——— ——— Ss — sự! T TP, đa) 
\ ¬ M ` : x3 - “ x. 

\ "N “ k$ 1l A _ ID x J7 
“n=. 1 _— 


"ÝN/VJ\ 





From Google 
Fiona Khương-HữU (10 tuổi) - Japan/France - 1st Prize category A International Grumiaux 


Voln Competition 
Ngày 7 tháng ba, 2017 


650 


Ch.25 - Tình Thương Khẳng Khít Giữa Anh Chị Em Trong Một Gia Đình Họ Khương 


Cả Quí và vợ Francoise đều đậu bằng tiến sĩ của Université de Paris rồi làm công chức với 
chánh phủ Pháp. Họ đã thành đạt trong sự nghiệp của mình và đều được bố nhiệm làm 
directeur de recherche với CNRS (Centre National de Recherches Scientifiques.) 


Năm 1978, cả hai gia đình chúng tôi cùng đi một chuyến du lịch cắm trại khá dài tại Mỹ và 
Gia Nã Đại. Philippe, con trai của họ, xuất thân từ trường lừng danh Ecole Polytechnique và 
đã gặt hái được nhiều thành quả đáng kể khi làm việc tại công ty Goldman Sachs ở Wall 
Street. Anh lập gia đình với Takako, một vũ công ballet xuất sắc người Nhật. Hai cháu có 
đến thăm chúng tôi ở San Francisco và mời chúng tôi đi dự buổi trình diễn của Takako tại 
San Francisco Opera House. 


Tôi rất mừng đã được nói chuyện với Philippe về vấn đề anh làm việc bận rộn ở Wall Street 
trong khi Takako đi trình diễn trên toàn cầu với công ty Ballet của minh. Tôi hỏi Philippe 
được sống bên cạnh vợ mình cả thảy mấy tháng trong năm? Anh trả lời năm rồi đổi thành 
sáu. Quả là đáng mừng khi về sau nầy Philippe thuyết phục được vợ mình ngưng đi trình 
diễn. Gia đình hiện đang sống thật hạnh phúc tại New York với hai người con gái là những 
thân đồng chơi đàn violin. Tôi lấy làm tiếc Philippe, một cấp điêu hành về tài chánh thành 
công ở New York, đã không giữ được mối liên lạc mật thiết với họ hàng theo đúng truyền 
thống của dòng họ Khương Hữu. Có lẽ là với một người mẹ Pháp và người vợ Nhật, Philippe 
khó có thể gìn giữ truyền thống Việt được. 


Khi qua Mỹ, gia đình Quí đã được hai cặp vợ chồng bạn tôi là Stan Tull và Ted Paul tiếp đón 
rất nông hậu trên hai chiếc tàu của họ. Trong chuyến qua Paris của các bạn Mỹ đó, họ lại 
có dịp gặp gỡ nhau. Thật là một cú sốc lớn lao cho tôi khi Quí đột ngột qua đời vì bịnh 
Alzheimer. Sự mất mát nầy đã để lại một sự trống trải sâu đậm trong lòng tôi. 


Hồi tưởng lại trong suốt 58 năm Marie và tôi sống bên nhau, chúng tôi rất may mắn có sức 
khoe tốt và giữ được mỗi liên hệ hài hòa với bảy anh chị em của chúng tôi và cả những 
người phối ngâu của họ nữa. Tôi một lần nữa cám ơn Marie đã giúp rất nhiêu cho chúng tôi 
có được mối liên hệ vui vẻ như vậy nhờ nhân cách từ tốn và nhẹ nhàng của Marie. Xin cám 
ơn Thượng Để đã ban cho chúng tôi những phước hạnh đó. 


6681 


Tbay Lời Kết 


Người Pbáp có câu ngạn ngữ “À quelque cbose malbeur est bon”, người Anb, Mỹ tbì nói 
“MisfOortunne ray De a Dlessing †1! disguise”, còn gười Tu CÓ câu chuyện dân gian “lái 
Ông Tbát Mã” cùng nói Uuê uận may rúi. 


Xưa có ông lão tên là Tái Ông sinb sông ở uùng biên giới pbía Bắc Trưng Quốc. Ông rất 
giỏi Uuiệc nuôi ngựa. Ngày kia, ngựa của Tái Ông cbạy lạc sang „ước Hồ lân cận. Hàng 
xớm đễn an 1i nbưng Tái Ông cười nói “Tôi tuy mắt ngựa, nbưng đó có thê lại là điễu tÔt. ” 


Vài tháng sau, con ngựa mắt tícb đột nbiên trở 0uÊ cùng uới một con tuân tá. Tbấy thê, 
bàng xóm: đễn cbúc tường, nbưng Tái Ông lại cau mày nói “Tôi ỢC ftgựa quý, 0Đngg SỢ 
tầng đó cbáắng pbải là điềm lành.” 


Cơn trai ông tbícb cỡi con tuân má, tuột bôm anh ta ngã ngựa gấy cbân uà trở thành tàn 
pbê. Hàng xóm dễn Ebuyên nhủ ông đừng quá buôn, Tái Ông thản nhiên “Con trai tôi tu} 
gấy cbân, nbưng đó chưa bắn đã là diễu bông may.” 


Một năm sau, rước HỖ láng giêng đưa quân sang xâm lược. Tât cả tbhanb tiên trai tráng 
đễu pbải tòng quân uà bầu bết đêu bị tử trận. Con trai ông tật nguyên niên được ở nbà 0à 
tboát chết. Lúc này bừng xóm: láng giêng tới thấy răng những lời của Tái Ông quả thật 
thâm tDú7. 


Cbưng quy các câu ngạn +ứ, chuyện dân gian trên dễu bừm ý trong cái rủi có tiềm ân 
cái tay, Uuận xui đôi bi bóa ra pbúc lành, xâu lại biễn IÔI. 


Vận ruệnb cuộc đời tôi trong suôt bơn tám tươi lăm trăm qua là biễu biện Uuận sÔ nay 
rủi nbw thê. Nbìn lại đoạn đời đã qua, tôi đã được sinb ra 0uà sông thời tbơ âu bạnb pbúc 
nơi uùng Đông Bằng Sông Cứu Long trù pbú của tuiền đất tên gọi là Nam K}ỳ Lục Tỉnb. 
Nbững tưởng cuộc đời pbẳng lặng bừnh an bên cạnb bàng bọ quyên thuộc sẽ tiễp tục êm 
đêm nibư dòng sông Bảo Địnb xuôi cbảy cạnb nhà, trứng tôi có trào tgờ uận sô đã đưa 
dáy tôi đễn uùng đât Cựu Kứmn Sơn của Tân Tbê Giới bay Lãnh Tbô của Người Tự Do. Xui 
bay bên, tay bay rủi, sung sướng bay bắt bạnbh là tùy theo cácb cảm nhận 0à cácb pbản 
ng. 


Nêu cuộc đời dànb cbo tnọi người thường là cbuyện thăng trầm, uinb nibục, thì cuộc đời 
tôi cũng bông tboát ra bói cái pbạm trù ây qua 24 cbương sácb tôi uừa bễ. 


Xin bắt dâu uới cuộc Cbiễn Tranb Việt Nam. Đây là một trong ibứng thảm bịcb nbân loại 
binh boàng nhứt của thê ý 20, béo dài trong ba thập miên, gây cbêt cbóc uà thương tật 
cbo nhiễu triệu người Việt trên cbiễn trận, trong làng tmạc, uà trong eục tà cộng sản. Kế 
tiễp là cuộc di cư chưa từng có trong lịch sử Việt Nam dã dây bằng trăm ngàn người bỏ 
mạng trên đại dương, trên rừng sâu múi tbắm, uà bbiễn non 3 triệu người Việt mất gia 


Đông gấp Tây 


đình, mắt tài sân, mắt quê bương đang pbải tẩn trác bắp bôn pbương trời trong đó có 
gia đìnb tôi. Đó là uận xui của đât nước Việt Nam bị rơi uào tay đảng cộng sản Hồ Cbí 
Minh sau uận tay của tiền nbân dã bừành trướng lãnb thô trong cuộc Nam Tiễn ba thê kỷ 
(rước. Có ugười đem tbuyêt ngbiệp báo, ân đền oán trả của bà Phật giải tbícb uận sô của 
Việt Nam bôm ray là cái ngbiệp pbải trả uì sự xâm lân đất dai của Cbiếm Tbừnh uà Cbân 
Lạp trong quá Ebứ. 


Sau bơn 70 trăm cai trị tiền Bắc uà 40 năm cai trị Miễn Naưn, Cộng Sản dã áp dụng cbánhb 
sácb bạo ngược gian tbam, nói cbưng tới tắt cả các thói bư tật xâu để pbá búy bệ thông 
đạo lý gia đìnb uà xã bội Việt Nam, đã tạo ra một lóp người thiêu hân cách, 0ô cẩm uì 
«cbfnh quyên nào, người dân nấy.» Nbưng Uuận xui của Việt Nam sẽ pbải châm dứt bởi lẽ 
rước sự ngu dôt, độc tài uà bbiếp nbược của dảng cộng sản Việt Nam đã để Trung Cộng 
cbiêm diẫt 0à tài nguyên, trong những năm gân dây đã xuất biện một thê bệ người Việt 
được tiễp cận uới tư tưởng tự do dân cbủ qua truyền thông uà giao tiếp uới Tây Pbương 
dã công bbai nổi lên cbông dôi bạo quyền. Cuộc cácb trạng tự do nb pbong trào mùa 
Xuân Á Rập đá tranb nba 0à uiễn ânb một Việt Nam tự do pbôn tbịnb sẽ bông lâu được 
tbiêt lập tại Việt Nam uới sự uùng dậy của người dân trong „ước 0à chắc bẩn có sự góp 
pbẩn xây dựng của thê bệ tài năng người Việt tị rạn Ở gOÈi THƯỚC. 


Nói đễn người Việt tị nạn cũng là nói dễn uẫn đề tay rủi. Kbông tội dân tỘc trào tuuÕn 
la bỏ quê cba đất tô để sông tba pbương trên dắt người. Kbi Cộng Sản cbiễm Sài Gòn, 
bàng triệu người Việt Namn dã bó xứ ra đi là tột bắt bạnb cbo dân tộc uà thâm cản người 
uượt biễn uượt biên cbết trên dường tìm tự do là nỗi bắt bạnb bínb boàng đã làm cbẳn 
động lương tâm nibân loại. Đi tìm cái sông trong cái cbêt, người Việt di tấn, di cư, sau bbi 
may mắn dễn dược bên bờ đã pbải tái xây dựng, đa sô lúc nứa đời người, bằng nhục 
nhằần, tô bôi nước nát đễ thành bình các cộng đông người Việt bắp nơi trên thê giới tà 
Hoa Kỳ là đất búa của non bai triệu người Việt tị nạn. Kbông bê các cộng đông người Việt 
ở Đông Âu là abững cộng đồng người Việt ô bợp ra đi từ tbê giới cộng sản, các cộng đồng 
người Việt ở Bắc Mỹ, Tây Âu uà Úc Cbâu là những cộng đông người di dân mới, được dân 
địa pbương niễ trọng bởi bả trăng làm uiệc 0à óc sáng tạo. Cbỉ sau 41 năm, nhiều nhân 
Uật lỗi lạc trong tất cả các ngành gbê thuộc người Mỹ, người Canada, người Pháp, người 
Đức, người Úc... góc Việt đã làm tbê giới biết đên cộng đông người di dân gôc Việt 0à trong 
một tương lai bông xa, người gốc Việt sẽ có thê là người lãnb đạo tại nbững nơi tà trước 
đó tÔ tiên bọ đã định cư bbi rời bó cộng sản. 


Sô pbẩn của tôi là diễn bừnh của bệ lụy may rủi như Uuừa luận bàn. Tbáng 4 năm 1975, 
bbi Cộng Sản chiêm tiền Nam, tôi bắt buộc pbải ra đi làm lại cuộc đời lúc tuổi 40 uới bai 
băn tay trắng trong thân pbận một người tị nạn bi dặt chân đến trại tạm cư Pendleton 
tại Calformia. Đễn lúc đó, tôi tưới thâu biễu câu ngạn ngữ “Euery cloud bas a siluer lining” 
bay câu “Họa trưng bữu pbúc” trà người Việt 0uà người Tàu bay nói. Thật là một biễn cô 
trọng đại pbũ pbàng uà bất ngờ mà trước đó, chưa bao giò tôi nụgbĩ sẽ có thê xảy ra trong 
đời tôi. Có lúc, tôi đau buôn gbĩ là mình sẽ ebông bao giờ còn tbây lại được ngôi thà tÔỖ 
đường, 0uà có lẽ cbỉ còn bi 0uọng tro bụi bài côt trình sẽ tội ngày UÊ sua bợp uới song thân 


684 


Thay Lời Kết 


Dbụ trễu dang nằm an giác ngàn tbu nơi trộ pbẩn tại tmuiền đông bằng Cửu Long Giang 
(//127/107 


Nbưng cbỉ sau tbời gian ngắn ngúi bì quan, sâu tbảm lúc ban dâu, như lời dạy của ba tôi 
là bãy đứng lên cbỗ mmìnb đã ngã, uà uới bản chát tự tín, quyêt tâm bông sợ gian bô đã 
bbiễn tôi rắn rồi pbân dâu từng bước một để tái xây dựng cùng uới Marie, người bạn đời 
của tôi, trên Minh Đất của Cơ Hội nbưng cũng là Mảnb Đất của Đua Tranh. Ôn nhớ lại 
cbặng đời gân 50 trăm trên dât Mỹ, từ lúc là cậu sinh uiên nạgbèo sơ gác ở LaƒaJette 
Collese đễn người tị nạn xơ xác ở Carnpb Pendleton, đôi lúc tôi cũng bó tin là tôi đã Uuượi 
qua được biết bao biên cô từ năm này qua trăm bác. Tbực ra tôi có được tuỘt sỐ maÿ 
mắn, nhưng cũng có quá nhiễu cái bắt bạnb, nbựng trong cái tay bay cái rủi, tôi đều cô 
áp dụng cái nguyên tắc căn bản, từ trường bọc đễn trường đời, là để được tboát nạn bay 
tbànbh công cbỉ cân 10% biến thức abwng pbải cân đễn 90% tô bôi 0uà ngbj lực. 


Không phải ai củng có ruột ĐỘ óc thông 1r?D tHUỆP UỜi tb SteUe JObs, trưng củng DDái 
biểu rằng trước bbi trở tbànb đỉnh cao cbói lọi của tín bọc 0à tỉ pbú, Steue Jobs cũng đã 
pbải trải qua nhiễu gian bô : ngủ ở sàn bà các người bạn, lượm lon coca để gom ibứng 
5 xu trưua tbức ăn uà bì đát bơn, b‡ đuôi ra bói công ty do cbính ông sáng lập. Ông đã 
lao dao lận dân, rbướng kiên trì Uà dat tIÊ UỚi CÔfg Uiệc Ông làm, EbÔng trdoại thứ thách 
trước Ebi thành công. Dĩ hiền, tôi bông CÓ được cái thiên tài Uuaà cái ý chí của JobDs, rtD1tg 
(rong mọi trường bợp, tôi luôn dành 90% cbo sự cô gắng, do đó bbi gặp nạn bay thất bại 
tôi bông bi lụy uà Ebi thành công tôi Ebông tự rrán. Tôi cám Ơn Da tôi dá dạy tôi tDtfng 
ý niệm nấy bbi tôi còn bọc tiễu bọc uà ntbững tbăng trầm của cuộc sông đã làm tôi Uuững 
uàng bơn. Cbínb nhờ cái nguyên lý tây tà tôi luôn câm tbây lạc quan, yêu đời 0à yêu 
người. Cuộc sông của tôi luôn uây quanb bởi tiêng cười của thân bằng quyên thuộc. 


Nói đến bằng bữu, tôi ebông tbê nào bông bắc dễn nbóm bạn 40 người tà trong thập 
niên 60, cbứng tôi gặp nbau băng tình đông nghiệp, gân gũi nhau bởằng tình tự dân lộc, 
uà gắn bó nibau suôt đời băng tình trì bý. Nbớm cbúng tôi có 40 người mà cbứng tôi gọi 
(beo cácb bừnhb dân là nbớm gà nòi Uà uăn Uué bơn là «Dreamn Tedrn.» Nêu pbải địcb thoát 
oọugb1ai «l)teafr‹: Teaf› là «nbÓt Ùý tưởng», tôi gD? dat từ củng bEbôfwug phái Eboa trƯƠng, 
bởi lẽ trong bôi cảnh giao tranbh ác liệt trên cbiễn trường 0uà tranh giành quyên lực tôi tệ 
(rên cbính trường dưới thời Đệ Nb‡ Cộng Hòa, sự có trặt của nbớm 40 cbuyên gia trẻ, tôi 
ngbiệp từ các đại bọc danb tiêng trên tbê giới uà Việt Nam là một lực lượng ‹cbất xám» lý 
tướng dễ xây dựng uà pbát triển nên công bỹ nghệ Việt Nam dang trong tình trạng pbôi 
(bai 0à bị cbiễn tranb tàn pbá. Trong 0uòng 15 năm cuỗi của chê độ Cộng Hòa, nhớm 
«Dream Team» đã trang biên tbức 0à tâm lòng dễ thành bản pbục uụ quê bương 0à có 
tbê nói mà ebông sợ nqoa ngữ, nbóm «Drearn Team» đã góp pbần bông nhỏ trong công 
cuộc pbát triễn binb tê, eboa bọc của Việt Nam Cộng Hòa. Buôn tbay, bi cộng sản cưỡng 
cbiễm Sài Gòn, tbóm Drearn Team pbải xa lìa tri người một nga, nhưng cái thành quả 
uà lý tưởng của ibóm là tbứ beo sơn gắn cbặt cbúng tôi uới n„bau tà aubứững cuộc gấp 8Õ 
là nbững giây pbút 0uui tươi tràn dây bỷ niệm. 


685 


Kế lại chuyện đời tôi, trên bết, tôi pbải bày tó niềm sưng sướng có được Marie, người UỢ 
biển bậu uà thương yêu đã luôn có tuặt bên tôi trong suÔt 56 tăm qua trong mọi cảnh 
ngộ, dù tôt bay xâu. Bản cbất tận tụy, biên nbẫn 0uà nbường ribƒn trong tình tbương của 
Marie đôi tới tôi còn 0ượt cao bơn tình nebĩa pbu thê theo quan tiệm Nbo Giáo cô truyền 
của Đông Pbương. Kbi còn son trẻ, uợ chông yêu natbau say đắm nbưng bbi tuôi đời thêm 
cbông chất tbì uợ chẳng càng gắn bó nbau bơn, bởi ngoài cái tìnB còn có cái ngbĩa, ngoài 
tài sắc còn có cái ơn, ạgoài uợ chồng còn có co cháu tbân bằng quyên thuộc. Đó là cái lý 
do cbínb yêu giải tbícb sự bền uững của gia đình Đông Pbương cao bơn người Tây PbưƠơng, 
một trong nbững bác biệt uăn bóa Đông uà Tây. Nbưng uăn bóa bông tbê biễu theo quan 
niệm cô diễn cbỉ là pbong tục tập quán mà uăn bóa bôm nay còn có ý gbĩa rộng bơn là 
uăn bóa cbínb trị (cultare oƒpolitics). Với biện tượng toàn cầu bóa binb tê 0à truyền thông, 
uăn bóa biễu tbeo ngbĩa nbân uăn xã bội đã lần lần bị biên dối bởi bỹ thuật uà cbínb trị. 
Imternet đã Ebiên con người gân nbau bơn, cái biên giới nbân Uuăn tư tưởng các dân tộc 
bông còn quá cácb xa, Đông 0uà Tây lân lần gặp nhau. 


Viễt lại cuộc đời, tôi truôn gbi lại thời tôi đã sông. Tôi tự xem tmình bự là một thứ sân 
pbẩm bỗn bợp giữa nên “Văn Hóa Cầm Đũa” Á Cbâu uà nên “Văn Hóa Cotuboys” của Tân 
Tbê Giới. Một mrứa đời tôi là Miễn Nam Việt Nam, còn một trửa bia là Hiệp Cbứng Quôc 
Hoa K). “Gien tô” của tôi là sự lai giỗng giữa Việt uà Tàu. Tín ngưỡng của gia đìnb tôi là 
sự sông cbưng giữa Công giáo 0uà Kbông giáo. Học uẫn của tôi lại là sự pba trộn của ba bệ 
(bông giáo dục Việt, Pháp, Mỹ. Với sự đa dạng uê môi trường sông uà bệ thông giáo đục 
tbụ bưởớng 'tbứ 0ậy, tôi có cơ ray trải qua tibứng biên động lịcb sử quan trọng của đât 
ước tôi uà của dóc Mỹ trong Dơn 8 thập tuiên. 


Qua 24 chương của bồi ký, tôi đã đi theo tột lộ trìnb dông dài, ngoän „goèo từ Đông sang 
Tây uới bó băn uà tbuận lợi, bi quan uà lạc quan, tbànb công 0à thất bại... Trong tmỗi 
trạng buông, tôi tự đặt tôi uào bung cảnh gia đìnb 0uà xã bội, do đó quyễn sácb bông 
pbải cbỉ là một bôi bý đời tôi trà còn là một địa pbương cbí uà lịcb sử n„bững uùng đất tôi 
đã sông. 


Và 0b uậy, qua các trang sácb nbt nhìn qua cửa sô, qua bóng dáng của cậu bọc trò tiễu 
bọc 0ô tự ở uùng đông bằng sông Cứu Long trăm xưa đễn cụ già đã trải qua bao thăng 
(râm của cuộc đời từ ngôi trường Laƒaette ở Pennsyluania, MIT ở Massacbusetts đễn uừng 
Cựu Kim Sơn bôm nay, nêu độc giả có thoáng tbây cbút bìnb ảnh tbu nbỏ của Đông 0à 
Tây, Việt Na?ữna uà Hoa K} trorg S0 trấn quá, tác giá thực tâm tán tiguyện, Uì đá dạt được 
ước Uuọng bbi uiễt nbững trang giây nâY. 


Xin cám ơn quý độc giả đã biên nhẫn cùng đi uới tác giả đên dòng cbứ cuÔi. 


Kbương Hữu Điễu 
San Frdancisco, 2016 


Phụ Lục 
Phản Hôi (Feedback) 


Subjec(: I want to share with you the book feedback. 

When I received øood feedback from a chapter, Ï usually thoupht ít was a polite 
reply. Then some feedbacks have convinced me that Ï am on the ripht track. (KHD) 
Nhiều người đồng ý với lối thấy sao nói vậy, nghĩ đúng thì bắt tay làm không do dự. 
Đây là những khích lệ cho tác phầm của anh. Thân chào. 


From: Thomas Hoang Vu <vuthuyhoang35(øma1l.com> 
Date: 2015-04-16 16:12 GMT-07:00 

Subject: Re: rất hấp dẫn 

To: Dieu Khuonghuu <dieu l6(øma1l.com> 


Kính gửi anh Điều, 

Tôi đã đọc mây chương anh mới gửi thêm. Anh đã khéo xen đan những ngày trẻ tuổi của anh vào 
với khung cảnh xã hội VN thời ây đê người đọc biệt về anh và VN. Những chương này việt thật hay 
và vân hâp dân người đọc. Nhờ đọc sách của anh, tôi biệt cụ thê hơn về việc cho người thân nhân 
nuôi con mình, cũng như xã hội miền Nam trước năm 1945. Tôi nghĩ sách của anh giúp cho người 
Mỹ cũng như Việt hiệu biệt thêm vê VN và những vân đê liên hệ thời cuộc. 

Nói chung sách rất hay cả về nội dung lẫn kỹ thuật. 

Xin anh Điều cho biết bao giờ anh cho ra mắt sách, và ấn bản tiếng Việt ra cùng với bản tiếng Anh 
hay ra sau. Cũng xIn anh cho biệt sô phone và địa chỉ của anh đê tiện liên lạc với anh, và đê tôi gửi 
tặng anh mây cuôn sách của tôi.. 


Thân mền, 


Hoàng. 


2015-04-05 22:35 GMT-07:00 Thomas Hoang Vu <vuthuyhoang35()smail.com>: 
Kính gửi anh Khương Hữu Điêu, 


Đông øấp Tây 


Tôi cám ơn anh đã gửi cho mây chương trong cuốn sách của anh. Tôi rât thích thú khi đọc mấy 
chương này. Sách rât hấp dẫn vì tiết lộ một số bí mật. Cách trình bày sự kiện cho thầy anh đã dày 
công sưu tâm tài liệu sâu rộng. Lỗi viét thắng thăn cùng với phân tích và nhận định công bình của anh 
có sức thuyết phục người đọc. 


Được biết anh từ khi làm ở Stanvac năm 1961, tôi không ngờ anh còn có cả tài múa bút như một cây 
việt chuyên nghiệp thuộc hàng quôc tê. Xin được ngả mũ bái phục anh. 


Tôi muốn đặt mua sách của anh. Xin anh vui lòng cho biết thể thức và địa chỉ đặt mua sách. 
Kính chúc anh và gia quyên mọi điều an lành. 


Vũ Thụy Hoàng 


From: VMAFORUM@yahoogroups.com [mailto:VMAFORUM(@yahoogroups.com]| 
Sent: Thursday, July 21, 2046 8:37 AM 


To: VMAFORUM(@yahoogroups.com 
Subject: [VMAFORUM] Hồi Ký anh Thứ Trưởng Khương Hữu Điểu 


Cám ơn anh đã giới thiệu Hôi Ký Khương Hữu Điều. Loạt bài "K7 Đông 
và Táy gặp nhau ” của anh ây có đăng trên báo Thời Luận của Đô Tiên Đức 
và trên website http://vanghe.bloøspot.com 


Rất khâm phục tài năng của anh Điều và rất thích những nhận xét thật xác 
thực của anh. Anh có trí nhớ siêu phàm còn ghi lại được từng chi tiệt nhỏ. 


Kính anh Điều, 


Chương này (17) hay và hấp dẫn lắm, nhất là đôi với những người đã ở trại Pendleton. Tôi cũng ở 
trại này hơn ba tuân lễ trong tháng 5, 1975, ở lêu 8 gần lều ông Kỳ. Nhưng hôi đó vì quá bận rộn 
phải lo cho vợ và 3 con nhỏ từ 10 tháng tới 4 tuổi, nên tôi không biết anh là "mayor." Uống 
quá! Phóng viên Aarons Leroy của Washington Post có đến thăm trại hai ba lần, và tôi có giúp anh 
ta đi phỏng vẫn một số người đề viết bài về người Việt ở trại ty nạn. 


Thân mễn, Thomas Hoang Vu <vuthuyhoang35()gma1l.com 
Hoàng. 


Thanks Dieu. You have some wise Íriends. The fact is that almosf every time Ï read 
one øf your chapfters I think ïf is the besf, so Ï stopped saying so because Ï feared you 
would not believe me. 


688 


Phụ Lục 1 — Phản Hồi 


This is one of your best chapfers. ï( ïs informative, factual. It shows the infrigue and 
"trading” between øovernment and big business. I( shows that everything is for 
sale! Excellent job. 

You menfioned Ambassador Parker Hart. He was the one who encouragøged me f0 
wriíe my book. His widow, Jane, later did some cdifing of my manuscrip(. Smaill 
world. 

Dieu, you certainly had a fascinafing, productfive and enjoyablc liíe. Now you are 
sharingø your rich experience with others. 

Good job. 

Thank you 


Your records, memory and research are all so great. ! especially like the letters of 
referral and the chance meetings with key people. As usual, there is not a boring page 
in your book. 

Chuck 


Dear Mr. Dieu, 

Please let me know if and how can I have all of your chapters of this great biography of 
yours to read it. lt is a great inspiration writing to learn from real life experience of 
VOUFS. 

Thank you for sending out such a great piece of writing. 


Kinh Anh Dieu 

Your self-bioøraphy-memoir ¡is excellent. It has a sfricfly southern quin(essence 
that wïll enrich the wealth among all the memoirs of the post-1975 exodus of South 
Vietnamese from their mother land. lí was out of realm of øhos( writfers and 
beautfifully øenuine ín every fiber of your penmanship. Congrats. 

Toronto, Canada 

March13, 2014 


Ông Khương hữu Điều kính mến, 

Cho em được tự giới thiệu em là ai để ông không phải ngạc nhiên khi nhận bức thư 
này. Em tên là Vũ văn Ninh sinh năm 1941 nhỏ hơn ông 10 tuôi. Em là học trò và là 
nhân viên của Viện Quốc Gia Định Chuẩn dưới quyên ông Tổng giám đốc Phí minh 
Tâm. Em của là học trò của thầy Trương công Hiểu, Tổng giám đốc Cơ Quan Đánh 


659 


Đông øấp Tây 


Tiên Kim Loại Hoàng Gia tại Canada. Em rất ngạc nhiên và sung sướng nhận được 
những trang “Nhật Ký” của ông. Em rất thán phục sự ngay thắng và học hỏi được 
những kinh nghiệm sống cùng biết qua sự kiện lịch sử của quê hương xưa cũng như 
nay. 

Em cũng rất đông cảm với ông khi lây sự ngay thắng, nhìn vào bản thân mình để viết 
“nhật ký đời mình” thì mình sẽ lắng đọng những khắc khoải, những hồi tiếc cùng 
những tri ân với cha mẹ, người thần và bạn bè mà mình không có cơ hội nói lên được. 
Tất cả lý do đó ông đả bày tỏ trong EPILOGUE. 


`"As alWways a very practical man, with thanks to MIT, I have carried out 
this project with concrete parameters. This project has required 
commitments and planning of time as well as mental, intellectual and 
physical efforts. This ambitious endeavor will surely be my last big 
challenge. I have done it, first of all, as my Tilial duty in memory of my 
parents with my profound respect and love for them. To remember the 
past has also been an opportunity for me to express the lasting 
friendship and deep affection for my siblings, relatives and friends in 
Viet Nam, America, Europe and elsewhere ¡n the worid, who have filled 
my life with so much affection, sharing and love. Andi to tell the story of 
my life is, above all, a chance for me to say how lucky I have been to 
have Man in my life, my kind and beloved wife who has remainedl by 
my side for better or for worse during the past 55 vears. My story is at 
the same time very much her story, and I have often wonderedl during 
difficult times, how she enduredl the unbelievable hardships of our lives. 
Furthermore, her love and devotion for me must have been supernatural 
in order to cope with seemingly hopeless situations. Ï must admit that 
I did not always make things easy for Mane. In many ways Ì have a 
complicated mind, and at times a rather difficult temperamert. I have 
been blessed with great happiness and gratitude for my wife“s 
forgiveness of my impossible character. It is quite possible that the 
flaws of my character have been further aggravated by the process of 
East meets West! More than anyone else, Manile has been aware of such 
a mixture in me and has always stuck by my side. 

To write the story of my life has helped me to have a closer look at 
myself.” 


Em không biết có phải qua liên lạc thư từ với hai Thây Phí minh Tâm và Thây 
Trương công Hiều mà em nhận được những trang “Nhật Ký của ông Khương hữu 
Điêu” thật tình nghĩa, xúc tích, hình ảnh đẹp, đây ấp những sử liêu của Việt Nam 


690 


Phụ Lục 1 — Phản Hồi 


xưa và nay, và một điều đáng quý nhất là tất cả đả được mở ra như tấm lòng ngay 
thật, bao dung và tronø sáng của tác giả. 

Kính chúc ông và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc . 

Toronto, Canada 

March13.2015 


Chuck Hage <chage()mohIcanfinanc1al.com> 

Dieu 

Your records, memory and research are alÌ so great. I especially like the letters of 
referral and the chance meetings with key people. As usual, there is not a boring page 
in your book. Chuck 


Anh Điểu thân mến, - 

Chương này, cũng như nhiêu chương khác, rất hấp dân. Tôi thịch lối viết trong 
sáng, ngắn gọn của anh, cùng lối kể chuyện chân thật có đan xen vào những mẩu 
chuyện nhỏ có liên hệ tới thời cuộc trước kia để người đọc cảm nhận theme của 
cuốn sách East Meets West. 

Thân mến, 

Hoàng. 


Datc: Eri, Sep 18, 2015 at 1:45 PM 

Subjec(: Re: ENGLISH-CHAPTER 21. Twenty-ITwo Years of Work for a Happy 
Retirement PART ONE- 

To: Dieu Khuonghuu <dieu16(ømail.com> 


This is one of your best chapfers. ï( ïs informative, factual. It shows the infriøue and 
"trading” between øovernment and big business. I( shows that everything is for 
salel! Excellent job. 

You menfioned Ambassador Parker Hart. He was the one who encouraøed me fo 
wriíe my book. His widow, Jane, later did some cdifing of my manuscrip(. Small 
world. 

Dicu, you certainly had a fascinafing. productfive and enjoyable liíe. Now you are 
sharingø your rich experience with others. 

Good job. 

Thank vou for allowingø me to read your book. 

Rashid 


691 


Đông øấp Tây 


Dear Mr. Khuong Huu Dieu, 

Please let me know if and how can l have alÏ of your chapters of this great biography of 
yours to read it. lt is a great inspiration writing to learn from real life experience of 
VOUFS. 

Thank you for sending out such a great piece of writing. 

Do Hung 


From: cafina nguyen <vÌaneuvyen(ohotmaïl.com> 
Datc: 2015-09-29 2:02 GMT-07:00 
To: Dieu Khuonghuu <dieu16(2ømail.com> 


Hello Dieu. 

jJe nen dout(e pas que vofre biopraphie es( trẻs capfivante, in(éressaníe cí 
bouleversante, bon couraøe Dour la suite. 

Vous avez đéjà des lecfeurs avides de vous lire. 

Cordialement. 

Cathy 


From: phanngoc.thu <phannøoc.thu(@free.Ír> 
Date: Thu, Dec 3, 2015 at 6:43 AM 

Subjecf: EPISODES Chapter of EMÉW 

To: dieu1ó(2ømail.com 3 Dccembrc 2015 


Hi Dieu: 

dJusf fimished reading -- and enjoyiïng - - this latest chapter which I think ranks among 
the best of your writing projectf, Dieu. 

The "Episodes'” contributed by Cuong, Muu and his pals are the besf evidence of the 
love and admirafion all LIDCers felt and confinue to feel for you, Dieu. Thouph l 
barely qualify as an LDC, I've always shared the same sentimen(s of admirafion and 
love. 

Among the thousands of major leaders of the Republic of Vietnam. you're one of the 
handful, nay the onÏy one who enjoyed such success among the boys and øals you led 
during the few short years of the RVN. 

YOU HAVE EVERY REASON TO BE PROUD, KHI. 

Thu 


692 


Phụ Lục 1 — Phản Hồi 


From: cafina nguyen <vÌanguven(ohotmail.com> 
Datce: 2015-12-04 0:24 GMT-08:00 
To: Dieu Khuonghuu 


Hello Dieu 


J'al lu avec plaisir ce dermier chapitre 22 
mais je ne peux m'empécher de souliøener la force de vofre caracfère votre volonté de 
fer qui vous onf aidé et guidé ả affronter tous les obstacles avec succs. 


Votre bonne humeur, vofre rire ont faï( de vous un ami frès appréclé. 


Bonne et Heureuse année à Marie eft à vous 
Cathy ct Van 


From: Michael Lee <maimuulee@yahoo.com> 

Date: 2015-12-05 7:31 GMT-085:00 

Subject: Re: EAST MEETS WEST-CHAPTER 22.-Original FINALdraffANECDOTES- 
10.docx (12,190K) 


To: Dieu Khuonghuu <dieul6@gmail.com> 
Anh Điểu, 


Xin cám ơn Anh Điểu đã gởi Chapter 22 update với bài Kỹ Sư Dự Án và bài của 
Hân gởi từ Pyramid Cheops vê. 


sau 40 năm không còn làm việc chung dưới mái nhà TDB, nhưng tất cả anh chị 
em vần còn quý mến Anh Điều và nhớ ơn Anh Điều đã đảo tạo anh chị em trong 
những năm đầu của cuộc đời làm việc. Đó thật là một điểm son mà rất ít người 
lãnh đạo có được. 

Xin cám ơn Anh Điểu và mừng Anh về thành quả tốt đẹp. 

LT Mưu 

Good morninøz, Dieu. 

What an inferesfing and full life you have had. 

You kept referring fo your book as ''bioøraphy"”. It ïs infact an Autobioøraphy. 


693 


Đông øấp Tây 


The sftories wriften by your Ífriends are interesting, and Ï am sure broupht treasured 
memories to all of you. Sorry I could not read the Vietnamese partfs! 

Thanks for sharing your sfoFy. 

Have a healthy and a happy new year. 


Thomas Hoang Vụ <vuthuyhoang35(2gma1]l.com> 

Dieu Khuonghuu <dieu]l6(@ømail.com> 

Tue, Dec 22, 2015 at 12:07 PM 

Mừng anh có sách được người đọc nhiệt thành hưởng ứng. Hiễn nhiên đó cũng là do tài năng và công 
lao của anh tạo nên. Ngay khi đọc mây chapters đâu anh gửi, tôi đã nhận thấy sách của anh vượt trên 
mức trông đợi của mình, và cho thây anh quả là người đa tài, xuát sắc trong nhiêu lãnh vực. 


Thân chúc anh chị vu1 khỏe, an bình và hạnh phúc trong mùa C"áng Sinh và năm mới. 


Hoàng. 


©n Sat, Dec 26, 2015 at 5:14 AM, Chuck Hage <chaøe()stny.rr.com> wrofe: 


Dieu, 

I read the texts of Chapters 14 and 22 earlier, but you ve made them more attractive in these 
drafts. Your experience required more organizational skills and good decision-making than any 
other classmate or co-worker of mine. Reading of the Dream Team and your reunions will make 
many people envious. 

Chuck 


date: Mon, Dec 28, 2015 at 5:46 AM 


Good morninøz, Dieu. 

What an interesting and full liíe vou have had. 

You kept referring fo your book as "biopgraphy"". lí is infact an Autobioøraphy. 
The sftories wrif(ten by your friends are interestfinz, and Ï am sure brought treasured 
memories to all of you. Sorry I could not read the Vietnamese partfs! 

Thanks for sharing your s(oFy. 

Have a healthy and a happy new year. 

R.A 


From: Do Tien Duc <baothoIluan()ymaIl.com> 
Date: 2016-01-02 16:05 GMT-05:00 
To: Dieu Khuonghuu <dieul6(@pgmail.com> 


694 


Phụ Lục 1 — Phản Hồi 
Ông Khương Hữu Điểu kính mến, 


Tập Hồi Ký của ông có nhã ÿ cho Thời Luận đăng tải, 
tới tuần này là hết. 
Nhiều độc giả đã phản ảnh rất tích cực về bài viết. 


Và một điểm nổi bật là nhiều người xác nhận tính 
trung thực của tác giả. 


Chúng tôi xin cảm ơn ông một lần nữa. 
Mong có dịp được gặp ông tại Nam California. 


Xin kính chúc Ông Bà và gia đình một năm mới khỏe 
mạnh và thành công. 


Đỗ Tiến Đức 


Bao Thoi Luan 
PO Box 954, Westminster, CA 92864 


Anh Dieu, 


Thank you Íor ø1ving me the opportumty to finally say what Ï meant to say all these 
V€ATS. 


As Iwrote to Anh Muu: 
7... I consider myselƒ lucky to have spenf the fIrsf 10 years oƒ my career qí LD(⁄IDB 
wmhore Ï mef so man) good peoDpÌe and m„ade so man good ƒriends. 


697 


Đông øấp Tây 


l consider If q sDecial blessing that qƒfer 5Ú year and HnHcouHnted changes, thaf 


ƒrIiendlship Is sfill tnfact and we ds a groHD SsfHlÏ rermain In ftouch. ” 
NDKhoi 


Anh Dieu, 


Anh Khoirs recollectlons are the best memoIr on the hIstory ofIDC/IDB and how these 1nstItutlons 
shaped my future. I felt very emotional reading them and I am so Impressed w1th the way he recounted 
evenfs of our good old days. Seeing the name of each person he cIted, I feel like lam with them now, 
not 40 or 50 years ago. 


Thank you for your creation and nurture of our øroup, the IDC/IDB. 
LT Muu 


Anh Dieu; 

You can be a hell of a øood writer also ïÍ vou choose to be s0. 

How could you preserve such a treasure of photos of your trip? 

As a photoøgrapher myself, I have a bloody problem of locafting my 
photos. Thanks for sharinø your s0ouvenirs. 


Stan Tull 


DIeu, 

When I reviewed a draft ofyour chapter 14 which descrIibes some of your engIneering and economIic 
accomplishments 1n Vietnam my mind goes back to the day when you came 1nto my office at Bechtel 
in San FrancIsco for a Job 1nterview. I remember asking you halfa dozen questions trying to get a 
feel for your experlence and capabilites. One ofthose questions had to do with a $billion-plus Job 
we were Just undertaking 1n Venezuela, which called for 1nternational bidding. The problem we had 
was how to handle escalatlon on a fixed price proJect that involved worldwide sources of labor, 
equIpment, travel, shippIng, storage, management, overhead, etc. over a period of five to ten years. Ï 
asked you about this and you 1mmediately went to the black board and proceeded to wrIte out a long 
formula which was so simple 1n concept yet thorouegh, that 1t was adopted and used for the life of the 
Job. Your quIck response to this question and your MIT credentials clinched 1t for me and you 
receIved a Job offer. 


But In retrospect, I think your resume must have played down your accomplishments because 1f I 
had seen 1n that resume a Ïlisting of the things descrIbed 1n you memorr [ would have been embarrassed 


to have even put you throuph such an 1nterviewl 


Sfanley Tull 


696 


Phụ Lục 1 — Phản Hồi 


HI Dieu, 

[ Just finished your chapter. What can I say? It1s, for me, your best. I am awash In my own memory 
lane, thanks to you. Thanks to Pan Am, thanks to my parents, who urged me to see more, do more, 
and leave home at an early aøe. By contrast to you, my partIcIpation 1n so mụuch of the world was 
done through the haze of Jet lag, quick layovers, and no cameras. That said, nonetheless, my most 
vIivid memorlIes of all, are the sounds, and smells, and colors, and tastes, of those many mmles of 
travel. Your beautiful photos filÏ me with øreat nostalgia for my own look at the world through young, 
Impressionable eyes. Nothing 1n my own life ever 1mpacted me 1n such a cathartic way as seeIng th1s 
world, though there have been a number of close seconds. Thank you for your monumental effort to 
wrIfe your story. And again, thank you for so øenerously sharIng 1t with me, step by step. 

Your friend, 

Lou 


From: Loan Duong <ngocloanduong(@)yahoo.com> 

Date: 2015-08-30 13:29 GMT-07:00 

Subject: Re: Fwd: Fw: Bao Thoi Luan: ngay 29 thang 8, 2015 
To: Dieu Khuonghuu <dieuT6()gmail.com> 


Kính anh Điều, 
Văn anh viết nhẹ nhàng chân thật rất hấp dẫn người đọc. 
Tôi xin cúi đâu thán phục. 
Báo Việt Nam ở San JJose có đăng bài của anh. Tôi và vài người bạn có 
đọc. 
Ai cũng khen phục tài viết văn anh. 
Kính, 
Mme Khuyến 


From: Thomas Hoang Vu <vuthuyhoang35(@)gmail.com> 
Date: 2015-08-30 13:17 GMT-07:00 

Subject: vui thích 

To: Dieu Khuonghuu <dieuT6(gmail.com> 


Anh Điều thân, 


Lân đâu đọc mây chương sách của anh, tôi rất thích vì ít khi có 
dịp được đọc sách viêt đúng lôi mà minh mong đợi, nên gửi anh vài hàng 


697 


Đông øấp Tây 


ngưỡng mộ anh, chứ tôi có giúp được gì anh đâu. Nhờ sách của anh, tôi 
có hân hạnh quen biết anh hơn, đó cũng là điều thích thú cho tôi. 

Thân mến, 

Hoang 


From: <emeryhampton(@)comcasft.net> 
Date: Sun, AÄug 30, 2015 at 1:02 PM 
Subject: Re: Dieu s BOOK 

To: "Khuonghuu, Dieu” 


Dieu, 

l finally qot around to readiing this part of your book. ï really enjoyed the 
way your writing achieved a balance between personal inferacfions 
with family and friends and your inferesfing views on what ¡is available 
when enjoying America. You and Marie have cerfainly made, and 
confinue to make, the mosf of your time in America. Keep up the good 
life. 

Regards, 

Emery 


Tuong Nguyer1 vartuonng.1g@free.ÍT' vía cornncast.nef 

6/2/13 

to dieukhuong 

Anh Điều kính mến, 

Tôi rât cám ơn Anh đã chuyển cho tôi xem Lời Phí Lộ của Anh. Ý tứ 
phong phú, lời văn chải chuốt, Tôi xem đôi ba lượt, tử đầu cho tới cuối 
rât thích thú. Thích thú bơi tôi kính phục con đường Anh đã đi, tâm 
lòng của An đôi với nước nhà, quê hương Mỹ tho. Đó la lời chân thật 
của tôi đối với Anh, bởi tôi biết khá rõ gia đình của Anh, cả Anh lân 
Anihh Quý và Anh Cân mà tôi có dip gặp gố tại Paris. Kính thấm Anh Chị 
đặng mạnh khỏe, yêu đơi. Tương 


698 


Phụ Lục 1 — Phản Hồi 


Dear Dieu, 

You have creafed a wonderful leqacy for all to read. I have not had the 
fime to read this unftil this morning as my own life has me more than "up 
íO my ears” in consfruction in my bacKkyard a( Napa. Somehow Ï have 
considered  ïf important to síay busy and for me ï( ¡is always the physical 
world of redoing and repairs. Ï hope to compplete this job within the month 
and then take a shorf break before Ï tacKle my house on Pacheco. 

I had many emofions reading these last chapfers. Firsf Ï was sad to read 
about selling your VW Ï so enjoyed the uniqueness of that brief 
experience and the greaf conversafions. Ï also reflec(ed on the sfrong 
Sense of communiíy you and Marie always garnered around you. Always 
something to looK fwd to and share with others. While ï still live alone Ï 
fry í(o keep a good circle of friends for suppor( My most recenf 
acquisifion ¡s a nice circle of Jewish friends from St. Francis Woods who 
alloòöw me to share Shebat with them on Fir. Nights. Ï appreciate the 
customs and traditions Ï learn. Noft to menftion the fabulous food. Which 
Ï wear Äbu tarfly around my middle. 

You sound very vifal and full of spunk! Keep ï( up Dieu, my former 
husband turns 87 today and like yourself ¡is blessed with tremendous 
síamina and good health. He is stilI fraveling worid wide do¡ing deals and 
plans to easily live another 15 yearsl 


l seldom ïf ever miss my liffle aparftment on Green sí. The convenience 
of West Portal, the Mediterranean market on Taravel and the farmers 
markKet at Stonestown on Sunday Kkeep me well ted. Although I live on a 
busy sfreet Ï am Just abouf to begin a huge window replacemení job there 
and then hojpe fo get if painted with a new lookK before the rains start. Still 
waiting for the approval from the city. Ï somehow want to make thaf 
house looK more modern. BlacK windows ,exferior, no shufters and 
possibly a graphite or charcoal finish with Just a splash of tiny trim. l( iS 
such a box Ï can t believe ¡{ won t looK befter If not at least different. 


In the meanftime Ï have taKen up painting which gives me tremendous 
frustratfion and counfless hours of contentment at the same time. Funny 
how that works. 


lf would be a greaf pleasure fo see you again Dieu. Perhaps ïf and when 
you can par( with an autographed copy of your book. ThanKk you for 
including me ïn your Jjourney of life. 


6/1/13 
699 


Đông øấp Tây 


Ly Pham Dang <phamdang(@aol.com> 


Cám ơn Annh đã cho thổ lộ vài tâm sự trong cuộc đời "khí Đông Tây 
gấp nhau ” nhưng lại tích cực thuận lợi cho tên là “Chírn'”; tự do tung 
hoành trong không gian ít chướng ngại tức nhiên ft va chạm, như vậy 
là Anh “sanh trong bọc điêu " như người ta thường nói tức là 
Anh được nhiều may mắn và có thời vận hơn người. Mừng cho Anh 
còn sức khoẻ, hạnh phúc và yêu đời . 

Thán , 

tý 


Kinh thua Huynh truong KHD, 


QQuyen Hoi Ky cua Huynh rat qui. Toi de nghĩ va mong moi Huynh viet tiep 
nhung Chuong con lai va ¡n thanh Sach voi ba ngon ngu Viet, Anh, Phap. 
Doc gia Mien Nam o hai ngoai va nguoi ngoai quoc rat thích doc nhung 
tai lieu mang tinh Lich su cua gioi tri thục Mien Nam VN. Di vang la niem 
fin yeu, chang Kkhac nao chat Kkich-thich-to kích dong tuoi tre VN o hai 
ngoai de mot ngay cac the he tre nay se fro ve que huong de boi dap, xay 
dung lai song nui cua to tien... 


Toi da duoc Huynh cho xem mof so chuong, rat la thích thu, hay lam. Vi 
vay moi dam mo loi xin Huynh nghi lai in thanh Sach thay vi dua len cac 
mang Internets. Khong can hinh anh cua chien tranh, xe tang, tau chien, 
hay cac nhan vat nhu Nixon, Kissinger... hay Mao Trach Dong, Ho Chi 
Minh, chi can nhung hinh anh cua que huong yen lanh voi nhung con 
nguoi hien luong la du roi Huynh oil 


Bai Bao nay cua Huynh tren to San Jose Mercury News chung to hung 
hon gia trí cua quyen Hoi Ky cua Huynh. Xin hoan hi chục mung va nuoi 
ky vong la Huynh se xuat ban quyen Hoi Ky - co nhung chuong nhu Vay - 
ma Toi da duoc Huynh goi email cho xem qua. 


Than kinh, 
Van Nguyen Duong 


700 


Phụ Lục 1 — Phản Hồi 


From: Khoi Ngoc Hoang [mailto:khoihoang@ hotmail.ca] 
Sent: Saturday, July 30, 2016 8:57 AM 


To: shamanvu <shaman9nguyenthuongvu@gmail.com> 
Subject: Re: SACH-CHUONG 9 phân 1- New York- HY LẠP.docx (18,354K) 


Tôi đã đọc chương này một cách rất thú vị vì tôi cũng đã đi qua tất cả các nước anh Điều kế trừ Ai 
Cập và tôi cũng được cái khoái trá đi hãng Pan Am sang Hoa Kỳ tu nghiệp năm 1958 khi chưa tới 27 
tuổi, trên máy bay tha hồ uống rượu, gọi đồ ăn bất cứ lúc nào, còn được tặng một cái túi xách tay 
và khi bay qua IDL - International date line - còn được tặng một cái bằng nho nhỏ chứng nhận đã 
bay qua IDL ngày giờ nào. Tôi cũng bị mất cắp một camera và tiền mặt trong khi mua vé xe lửa tại Ý 
mặc dầu đã được cảnh báo người nào qua Ý cũng bị mắt cắp hết. Tôi cũng đi thăm các di tích lịch sử 
mà anh Điều đã tới và có nhận xét hệt như anh thành ra khi đọc tôi cứ ngỡ bài này do tôi viết. Tôi 
chỉ thêm một chỉ tiết là khi ăn jambon Serrato tại Spain vì tò mò, xong tôi lại vẫn có thói quen là ăn 
với bánh mì trong khi bên cạnh tôi, những người bản xứ họ đều gọi ăn với dưa hấu và tôi thấy họ có 
lý hơn. Tại Bắc Âu thì đời sống của họ quá cao, tất cả các món như nước lạnh, ketch-up để ăn với 
khoại chiên tại Mc Donald, nước trà vv đều phải trả tiền như một món ăn hết chưa kể thuế đánh 
vào đồ ăn hình như tới 25%, mà nước họ luôn luôn được xếp hạng trong 5 nước sông hạnh phúc 
nhất trên thế giới. Nếu tôi không nhớ sai thì một bữa tại Copenhagen tôi phải trả cho tô mì $20+Š$5 
một ly nước lạnh+$5 thuê=$30 đắt gấp 5 lần tại Toronto, Canada. Đúng như lời anh Điều viết, tôi có 
cảm tưởng như đi du lịch cùng anh vậy chứ không phải đọc bài anh viết về du lịch. Cám ơn, 


Re: book: “"EAST MEETS WEST"' cua KHG. KHƯƠNG HỮU ĐIÊU? 


Nguyen, Duong Van 
L:01 AM (1 hour ago) 


to me, Dien, duongnguyctanh, anhthu.lu, anh2huy, AI, voatilengviet20., Phuong, Nancy, Tuyet, 
DUONG, baothoiluan, BhoaivIetbuidi., Lac, Bút, DD, Huy-Bich, Lan, carolinecb58, Cotantinhchau, 
chanhdao, THU, 20, Cam, chiensiconghoa. 


Kinh thưa quí vi, quí bằng hữu, 


—_ Nhằmmucđính giớithệu _ 
SÁCH VIẾT VÉ CHIẾN TRANH VIỆT NAM BẰNG NGOẠI NGỮ 


Cho các thế hệ trẻ VN ở hải ngoại đọc, tham khảo, để hiểu rõ hơn nhiêu mặt của cuộc chiến nghiệt 
ngã đã từng giày xéo quê hương tàn phá đất nước, mà CSVN đã giết chết hàng chục triệu sinh linh, 
làm băng hoại xã hội đã có nê nếp văn hoá và phong tục tập quán tốt đẹp khiến cho hàng triệu ø1a 
đinh gồm thuộc mọi tâng lớp đã bỏ quê cha đất tô băng rừng, vượt biến đi tìm tự do ở bôn phương 
trời. Hàng trăm ngàn người đã chết mật xác trong rừng sâu, biên cả. Nhưng đa có hàng triệu người đã 
đến được bến bờ tự do, phân lớn là các nước phương Tây, Âu, Mỹ châu. Vẫn đề hội nhập giữa cuộc 


Axụ" 


"săn gỡ Đông Tây" trở thành then chốt cho mọi gia đình. Vẫn đề sinh sông và học vấn trở thành thiết 
701 


Đông øấp Tây 


yêu. Nhiều người thuộc thê hệ 1 đã thành công, hơn nữa nhiêu gia đình đã đào tạo được thê hệ thứ 2 
và 3, thành những nhà trí thức nôi danh trên nhiêu phạm trù, chính trị, quân sự, kinh tê và khoa học 
kỹ thuật rât đáng được khen ngợi và cô suý vì đã làm rạng danh người Việt Nam ở hải ngoại. 


Tuy nhiên các thế hệ trẻ này của đại đa số những gia đình lưu vong khác cũng cần học hỏi kinh 
nghiệm vủa nhưng người đi trước đã thành công lớn khi đến từ một VN bị tràn ngập trong máu lửa 
chiến tranh của thê hệ trước đã đặt bước trên các vùng đất phương Tây và viết lại những trang sử quí 
giá. Một trong những vị đó là Khoa Học Gia Khương Hưu Điều. Ông là tác giả của quyền sách "East 
Meets West" sắp xuất bản. 


Ông Khương Hưu Điều sinh khoảng đầu thập niên 30 của thê kỷ trước, trong một ø1a đình trí thức tư 
sản ở vùng đông băng Sông Cửu Long. Thuở thiêu thời, ông học cấp Tiêu học ở Mỹ Tho, thị trân trù 
phú của con Sông Tiên Giang. Học Trung học Đệ Nhất cập ở Trung học Le Myre de Vilers, đậu băng 
Brevet Elementaire chương trình Pháp và băng Thành Chung (DEPSI, Diplome d' Etudes Primaires 
Supérieures). Năm 1948, ông theo học Chương trình Trung học Đệ Nhị Cập ở Lycée Yersin ở Đà- 
Lạt. Sau khi tốt nghiệp Tú tài Toàn Phần, ông được học bồng Fulbright năm 1952 du học Hoa Kỳ, 
học ở College Lafayette ở Pennsylvania. Tốt nghiệp Cử nhân, thủ khoa môn Science in mechanical, 
ông được học bồng nhập học chương trình Cao học Khoa học ở Trường Khoa học Kỹ thuật MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). MIT là Đại học được xếp thứ Nhất trong 16 Trường Đại học 
nồi tiếng nhất thế giới, trên Yale, Oxford của Anh, Politechniques của Pháp v.v... đã từng có 76 khoa 
học gia xuất thân trường nây được trao giải thưởng Nobel về khoa học kỹ thuật. KHĐ tốt nghiệp Cao 
học về Khoa học Cơ giới năm 1957 và quyết trở về Miễn Nam Việt Nam để phục vụ đất nước sau khi 
từ chối học bông của một sô trường đại học khác của Hoa Kỳ. 


Vè Việt Nam ông được đề cử giữ nhiêu chức vụ quan trọng trong chinh phủ. Chức vụ cao nhất là Thứ 
trưởng Bộ Kinh Tê năm 1966, khi Ong mới 3Š tuôi. Nhưng trên hêt KH là một khoa học gia từng 
đem tuôi trẻ và tài năng phục vụ tô quôc với nhiệt tâm và lòng tận tụy vô bờ. 


Sau 30/4/1975 KHĐ lưu vong và định cư tại Hoa Kỳ. Ông viết lại hồi ký "East Meets West" không 
đẻ chỉ cho riêng ông, mà để lưu lại ít nhiều hiểu biết và trải nghiệm của một chứng nhân trí thức cho 
các thế hệ trẻ Việt Nam ở hải ngoại chiêm nghiệm về kiếp sống và suy tư của người lưu vong trong 
và sau chiên tranh. 


Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tác phẩm hữu ích nây cho thế hệ trẻ Việt Nam ở hải ngoại. Dưới 
đây là một vài bài trích từ tác phầm của tác giả Khương Hữu Điêu. 
Xin chúc một ngày quí vị sẽ nhìn thây mảu cờ cũ rạng rỡ trên quê hương Việt Nam yêu dấu. 


Văn Nguyên Dưỡng 
Tháng 9, năm 2016. 


Dr Nguyen Van Quý. 

Dr Quý went through every single day and night at An Loc during this valiant 
battle with his soldiers and civilians, working 24/7 for several months ¡in a 
702 


Phụ Lục 1 — Phản Hôi 


frow, under mortars and heavy VC_ artillery when this city was cụt off from our 
logistics and man-power. 

He was promoted from the fields for bravery under enemy s fire. 

Thank you anh Quý. 


Dr Nguyen Van Quý. 


Cũng xin cám ơn anh Điểu đã bỏ công viết lại những sự kiện lịch sử 

và những kinh nghiệm quý báu của một nhân chứng sống. 

Càng đọc càng thấy anh Điểu là một người tài cao đức trọng. Khen 

nhiều cũng bằng thừa, chỉ xin được ngả nón nghiêng mình kính phục. 
Quý 


From: Khoi Hoang [mailto:khoihoang@ hotmaIl.ca] 
Sent: Monday, October 24, 2016 7:19 PM 


To: nguyenthuongvu <shamanthuongvu@yahoo.com> 
Subject: Re: Thứ Trưởng Kin Tế Khương Hữu Điểu SACH-CHUONG 15. Hợp tác quốc tế.pdf (4,542K) 


Tôi tán thành và hoan nghênh anh KHĐiều đã lên án Kissinger, một kẻ gian manh đã 
vì quyên lợi riêng tư góp tay với Cộng sản xóa bỏ chế độ cộng hoà tại miền Nam 
Việt Nam. Tôi cũng ngưỡng mộ anh Điều, đã góp tay xây dựng miễn Nam phú cường 
với tâm huyết của một kẻ sĩ chân chính. Khoi Hoang 


Anh Điểu thân mến, 

Tôi thích thú đọc cuốn hồi ký chân thành của Anh. Từ trước tới nay, 
tôi chưa hề được đọc một cuốn sách nào thú vị chứa đựng nhiều điều 
để học hỏi như vậy của bất cứ giới chính trị gia, tướng lãnh hay trí 
thức nào của chúng ta. Có thể vì tôi không đọc nhiều sách chăng. Tôi 
cũng đọc xong chương 12 và thấy được thật rõ ràng những giá đắt và 
nguy hiểm chúng ta đã phải trả trong nồ lực phát triển kỹ nghệ trong 
thời chiến. Tôi xin chuyển lời ca ngợi tới một bộ óc sáng suốt và một 
cuốn sách thật hay và trung thực. 

Ngọc 


Xin cám ơn anh Ngọc. 
Điểu 


703 


Đông øấp Tây 


Thưa không. Chính tôi mới phải cám ơn Anh đã cho đọc một tác phẩm 
hiểm hoi phản chiếu một tâm hồn chân thành và một bồ óc chính trực. 
Người đọc, bất kể thuộc thành phần nào, cũng chia sẻ được niềm vinh 
dự khi đọc về cuộc đời đặc biệt của Anh. Và Anh đã làm một cuộc hành 
trình "ôn cổ” một cách thật xuất sắc. 

Ngọc.[London School of Economics, Former minister of Economy Ì 


Erom: <parnet(3485(2)aol.com> 
Datc: Fri, Sep 5, 2014 at 12:59 PM 
Subject: Book 


To: dieukhuonshuu(2alum.mit.edu 


Dear Dieu Khuong, 


I have been reading your autobioøraphical material, and wondering 
how I can best help you move ahead with your writinø project. Like so 
many other accomplished Vietnamese professionals whose lives were 
shaken up by the Eall of Saigon ín 1975 vou have a remarkable story 
to fell, and it is øood that you have taken the trouble to assemble your 
thoughífs and pictures in this way. Ín my view fhe mosf interesting of 
your memories deal with your early school đays ín Vietnam when you 
inferacted with Erench and foreien teachers, your study in America, 
and your return to Saiøon to eventually become the Chairman of the 
Vietnamese Industrial Development Bank. Ï( was you and vour 
childhood friends who helped create the South Vietnam that America 
inmitially supported and then abandonecd. Many thousands of books have 
been published about this historical period, including the trials and 
ulfimately the successes of the many Vietnamese who found a new liíc 
in America after the war. lí seems to me your biøøesf confribution fo 
the literature would be to diøg deeper infto your memories 0Í your youth 
and educafion, your interactfion with the Erench colonial sys(em, and 
your years working with the Americans duringø the war. 


7094 


Phụ Lục 1 — Phản Hồi 


Well Dieu Khuong I hope this helps. Ï enjoyed meeting with you and 
others in San Jose last month. 


Besf regards, 
Pctcr 


!Pcter Arnetf, Pulitzer Prize war reporter” 


HH 1), 

You can re/oice, andl as Ï've said 1t several tĩnes, your works w1ll be hiohly apprecrated 
by a wide ranơe of diflferernt peoDle, both 1n the VTI€(fII411ICS© COITHIHUIIHEICS I1-COUHfFV 
andl abroadl and certatnnly sorne ÙjS circles. Ï knew an order for 150 Mlernorrs Of a close 
triend from a L'S Lrnversity althouơh he wrote 1t 1 VIet:arnese. Ï a1 sure you Can 
beat hn, and eas1ly. 


Rất ít 1191 CÓ ẩu can đãm va kha năng để đề viết về nhí:nợ thách thức ma VNCH phai 
ganh chíu, về nhưng cỗ gắng. vượt bị'c cua VNCH trong mục tiêu phat triền qUÔc g1a 
va xa hội VĂN trong thơi chiến. 12c biệt la vựa phai chồng giẶcC, vữa nuôi sông dân 
ch D1; va canh tân xw sơ v0ƒ vơi cac ChƯƠ1I2 trinh khuyên khích cac doanh nghiệp 
lơn nho, vữa bao vê môi (HEƠngg.. -TUy: sach co hang ta điểm xuất sắc mà chăn chắn 
cung se không tranh khoi nhiêu tín trc khiến minh phai ”n nhìu lông mây ”. , Cân nhiễu 
kiên nhân đề tiếp nhân nhi: tín nây. 


Tắt nhiên phân lớn lợi ích là nhưng kính ng hiÊt võ gia về những khó khăn của vẫn 
đê thực hiện cac mục tiêu noi trÊn. Ngươi đọc co thể lra chon trong hang chuc “xe 
cút kít" đầy đủ suy tư, tổ chức nghiên cứu, chương trính thực hiên cac mục tiêu.. 


Cher Ù, Ï wItiess your thinkine and efforts even before you wrote the first word, andl 
1 adinire you. Chắc chắn se CƠ nhiêu phan In tích cực cua đọc gia ffOr2 va nợoai 
IHEƠC vA Các c0 quan tru VÊn thông VIỆt, Mỹ. 


A 5152017 


Sunday, July 2, 2017 
Cảm nghĩ về cuốn sách "Đông gặp Tây " 


Như đã hứa với Ông, sau đây là một số cảm nghĩ của tôi sau khi đọc xong 
705 


cuôn " Đông gặp Tây" : 


Văn là người : Ông là người bộc trực và thẳng thắn nên văn của Ông cũng 
thẳng thắn và chân thành. Cách viết chân thành và bình dị làm tôi liên 
tưởng đến những lời kế chuyện tâm tình của một người anh , dễ gây thiện 
cảm và xúc động cho người đọc. 


Bồ cục theo diễn tiên thời gian, từ thời thơ âu đến lúc trưởng thành và khi 
về già rất phù hợp với một cuộc sống đây ắp những kỷ niệm vui buồn, 
những thăng trầm biến chuyền của Ông,làm đọc giả khi đọc xong một 
chương lại muốn đọc chương tiếp theo . 


Những tài liệu và hình ảnh sưu tâm công phu làm cuôn sách trở nên sinh 
động hơn. Tôi đã học hỏi được nhiều điêu về lịch sử, địa ly, phong tục 
tập quán cùng nghệ thuật âm thực của một số nước trên thê giới. 


Không một cuôn hôi ký nào lại có được một " vườn hoa anecdotes” đặc 
biệt như vậy! Chương 24 làm toát lên sự quy mễn và kính trọng của những 
người đã từng làm việc với Ong. Đây là một điêu thật đáng quy và rât đáng 
đê trân trọng. 

Tóm lại tôi đã đọc cuôn " Đông gặp Tây" trong sự thích thú và ngưỡng 
mội 


VTLoan 


Đôi dòng về Khương-Hữu Điểu 


Sanh quán tại Vĩnh Long ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, Khương-Hữu Điểu đã sớm hấp thụ văn 
hóa Pháp khi nhập học Trường Colleøe Le Myre de Vilers ở Mỹ Tho và Lycée Yersin ở Đà Lạt. 


Đậu Tú Tài Ban Toán năm 1951 hạng «Mention Bien», điều hiễm có trong hệ thông thi cử thời Pháp 
thuộc, ông đã đạt được nhiều bảng khen tặng của Vua Norodom Sihanouk, Thị Trưởng Đà Lạt, Hội 
Phụ Huynh Học Sinh Trường Chasseloup Laubat, Marie Curie và Pétrus Ký. 


Ông được học bổng Fulbright du học Hoa Kỳ 1952, tốt nghiệp 1956, thủ khoa ngành Kỹ Sư Cơ Khí tại 
Đại Học Lafayette (Pennsylvania); ông được báo NEW YORK TIMES đăng tin thắng học bổng Tau Beta 
PI (National Honorary Engineering Society), để tiếp tục học ở Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) và tôt nghiệp Cao học năm 1957. Ông là người Việt đầu tiên tốt nghiệp Cao học Kỹ Sư từ MIT về 
phục vụ Việt Nam. 


Vừa nhận xong cấp băng, ông được Công ty EBASCO, một đại công ty quôc tê kỹ nghệ điện ở New York 
thu dụng. Với tư cách kỹ sư dự án, ông đã tham gia nhiều dự án xây cất to lớn ở Nam Mỹ. Với bản chât 
cầu tiễn và hiễu học, ông cũng hi tên theo học lớp tôi ngành Quản Trị ở Columbia University Business 
School. 


Trong 14 năm, từ 1961 đến 1975, ông lần lượt đảm nhận các chức vu lãnh đạo: Giám Đốc Kỹ Thuật 
Công Ty Đường VN (1961-1964), Thứ Trưởng Bộ Thương Mãi, Kỹ Nghệ (1966-1968). Chức vụ mà ông 
sắn bó lâu dài trong hơn 10 năm (1964-1975) là Giám Đốc Trung Tâm Khuêch Trương Kỹ Nghệ và 
Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ. Trong trách nhiệm của 2 cơ quan nây, ông có dịp thiết 
lập và tham gia vào các công trình xây dựng hạ tâng cơ sở, phát triển nên kỹ nghệ vừa thoát khỏi thời 
kỳ thuộc địa lại lâm vào thời chiễn. Ông đã nhận được nhiều huy chương cao quý của Thủ Tướng 
Chánh Phủ, Bộ Kinh Tê, Bộ Tài Chánh, Bộ Công Chánh, Bộ Lao Động về sự đóng góp của ông. Tổng 
Thông Tưởng Giới Thạch đã trao tặng cho ông huy chương Minh Tinh của Trung Hoa Dân Quốc. 


Ngoài các công tác trên, ông là giáo sư thính giảng cho Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ, Trường Cao 
Đắng Quốc Phòng và thành viên của nhiều Hội Đồng Quản Trị các cơ sở kỹ nghệ, hiệp hội. Về văn hóa 
và nghệ thuật, ông là Chủ Tich Hội Đông Quản Tri Hội Việt-Mỹ (1972-1975), sáng lập viên Hội Hoa 
Kiếng VN (1966-1975). 

Tháng 5, 1975, ông được bầu làm Trại trưởng trại tị nạn Pendleton, Cali và sau đó được Công Ty 
BechTel ở San Francisco thu dụng. Ông làm Phụ Tá Giám Đốc Dự Án trong 12 năm (1975-1987) rồi 
sau đó thành lập Công Ty MDA Engineering cũng ở San Francisco cho đến lúc ông về hưu năm 1996. 


Lời Giới Thiệu Của Bạn Đồng Môn XN MIT “57 


The bookEAST meeíés WEST by DIEU KHUONGHUU is a dealled 
historical account covering over 86 years of the author's life from the Mekong 
Delta to San Francisco Bay. During the first half of his life Dieu was a first-hand 
Witness to what happened to the land of his ancestors beginning ¡n the 1930s 
under French colonial rule. But he was also a notable participant in many 
crucial events in the south of Vietnam after the Geneva Accords partitioned the 
country in 1954. Thịs partitioning was followed by long years of war until the 
fall of Saigon in 1975to_ North Vietnamese troops. During the next forty years, 
he struggled to have a decent and dignified life in America. Now Dieu has taken 
the time and effort to record in this book his experlences over eight decades 
and thus share them with young and old alike, for generations to come. 


DIEU grew up in the small town of My Tho in the Mekong Delta, a town with 
deep Vietnamese traditons and customs. The sforles of his childhood years 
provide a good description of life in Vietnam under French colonial rule. At that 
time, the best schools avallable In his hometown were a Vietnamese 
elementary school and a French Junior high school. Then for his hịgh school, 
he was able to attend the French Lycee Yersin in Dalat where he obtained his 
Baccalaureat with honors. In 1952, he was also most fortunate to be awarded 
the much sought after Fulbright Scholarship to go to the Dnited States for 
further studies. lt was at the Lafayette College in Easton Pennsylvania that he 
had his first encounters with the American way of life. ltwas also the first time 
that he was away from Vietnam, facing the many challenges of adapting to a 
different culture and and a different language. He had to overcome quickly his 
shortcomings in the English language in order to follow the courses Jusf as he 
had to get used to American food. The staff at Lafayette College did everything 
to help him out, parfticularly when funding of the Fulbright Scholarship stopped 
¡in the second year. He was then given a Job walfting tables which enabled him 
Work through college and obtain his diploma there. 


After Lafayette College Dieu became the very first Vietnamese with a Tau 
Beta PI honorary fellowship to attend the famous MIT and receive a Masters 
Degree in Mechanical Engineering. lt gave him great prestige to wear the MIT 
label and the precIious technical knowledge thus obtained enabled him to carry 
out his responsibilifies while serving his poor country, Vietnam, which was then 
quickly drawn ¡nto the terrible scourge of war that lasted nearly two decades. 


Back In Saigon, Dieus MIT qualificatons were widely recognized by 
peoplefrom both inside and outside government circles. He worked first in the 


Private sector for a few years before JjJoining government service as Director ofÍ 
the Industrial Development Center and later assuming the responsibilitles of 
Director Ceneral of the Industrial Development Bank. DIEU was to remain in 
these fwo positions over the following 12 years during which time he also 
became Deputy Minister of Economy in charge of Industrial Development. In 
that capacity, together with the Minister of Economy & Finance AU TRUONG 
THANH, he had a meeting at the White House with President Lyndon B. 
Johnson in 1966. He was able to carry out outstanding works ¡n the field ofí 
industrial development in South Vietnam which were acknowledged by many 
foreign governments that bestowed on him their national orders and highest 
decorafions. He remained In governmenit service until the fall of Saigon to the 
north Vietnamese troops In April 19/75. 


DIEU and his wife Marie were able to escape In extremis out of Saigon and 
reach Camp Pendleton where he was quickly elected "Mayor of Camp 
Pendileton" to help take care of thousands of refugees arriving there each day. 
The second half of his life as he set out to become a U.S. citizen began then 
with Just one hundred and fifty dollars ¡in travelers' checks and a small bag of 
old clothes. lt was very hard and trying at the beginning with odd Jobs and Just 
a smail rented room. 


But through hard work and perseverance he eventually managed to get 
Droper work as Assistant Project Manager with the large Bechtel corporaftion In 
San Francisco. He remained with Bechtel during twelve years which earned 
him comfortable retirement benefits and a wonderful home In the beautiful San 
Francisco Bay. 


The book Easf meefs West Is, of course, a poIignant story of war and peace 
but ¡If includes vivid descriptons of clashes between eastern and western 
cultures, the merging of different traditions and customs, and the evolution in 
ways o©fÍ life and family values, most of it generating conflicts in both the mind 
and heart. Finally, mụch sweat and tears have made It possible for DIEU and 
his wife to achieve their successful integration into the great American nation, 
their country of adoption during the past four decades. 

This book ¡s all the more remarkable due to Its display of hundreds of 
photographs and documents depicting people, events, places and the flow of 
time. lt ¡is a valuable reference book for research and study as well as 
fascinating reading. 


( from my MIT classmate XN 57 ) 


EAST MEETS WEST 


Flight of the Eagle 





My Eighty-Six Years Odyssey 
from the Mekong Delta to the San Francisco Bay 


Introduction 


By fate or by destiny my grandmother decided that Ì would be named “qui 
Dieu”, the Vietnamese word for “Eagle.” Litle did she know how 
appropriate the name wouid be, for the eagle has come to symbolize my life 
- through all of my journeys and aspirations to fly above the rest and thrive 
in spite of the challenges that have come before me - in both the East and 
the West. My first flight across the Pacific was for education. My last flight 
across the same ocean was for survival. According to Rudyard Kipling "East 
is East, and West ¡is West, and never the twain shall meet." But Ì have asked 
myself, when “East meets West, then what?” Since the melding of East and 
West has truly defined my life, Ì have chosen to tackle this question by 
sharing the story of my life - from my childhood in the Mekong Delta to the 
latter half of my life in San Francisco, where l ended up after coming to 
America as a refugee following the Vietnam War. 


I have never written a book in my life, so why would Ï do so now at the ripe 
old age of eighty plus years?2 Well, when you reach this stage of your 
existence, there is a popular saying in Vietnam reminding you that “you have 
come much nearer to the bosom of the earth, and a bit farther away from 
heavens above,” or as one would say in the west, Ì am close to the point of 
"ashes to ashes, and dust to dust." This is the time of life when all kinds of 
memories begin to flash back to you with increasing intensity. Very often in 
the evening, when sitting alone ¡n the quliet of my back garden, all kinds of 
things surge into my headl with a multitude of images from my distant past. 


These moments of reminiscing can be extremely emotional and quite 
chaotic at the same time. For this reason, | have tried to put this 
kaleidoscope of memorlies, which in fact consists of my life's story, Into 


some semblance of order. Ì decided to start writing down these memorlies 
in case they might not come back to me again, and the pages just piled up. 
This prompted me to organize them, not only ¡in terms of time and space, 
but together with the thoughts, feelings and emotions that Ïl felt along the 
way - all of which have helped me to become the person that Ì am today. Ì 
have accumulated several hundred pages of memoirs over the past few 
years of my retirement, so upon the insistence of many of my friends and 
relatives, | have chosen to share them ¡n the form of this book. 


So much for the origin of this book and ¡ts title. Beyond simply recording 
the events of my life, this book Is, above all, dedicated to my beloved 
parents, to my dearest wife Marie who has stood by my side for better and 
for worse over the past 55 years, and to the members of my extended family 
as well as numerous friends in Vietnam, the ỦS, and elsewhere ¡in the world 
who may wish to know more about the story of my life. 


Í spent the first half of my life in tumultuous Asia, specifically Vietnam. Ï lived 
through French colonialism, the jJapanese Iinvasion folloồwed by the return 
of the French expeditionary troops with more war and re-occupation until 
the Geneva Accords of 1954 which partitioned Vietnam at the 17th parallel 
thus establishing communist North Vietnam and nationalist South Vietnam. 
The predominant context of this first half of my life was, of course, the war 
¡in Vietnam which came to an end in 1975 but has remained a subject of 
endless and heated debate to this day even among the experts and pundits. 
The war in Vietnam must be rememberedl as one of the greatest collective 
tragedies of the 20th century, the most devastating armed conflict in the 
4,000 years of Vietnam's written history, and the longest foreign war for the 
American people since the birth of their nation more than two hundred years 
ago. For me, having been exposed to both the Vietnamese and American 
ways of life, that dreadful war rebresents an enormous and violent clash of 
ciIvilizations, and the terrible consequences of when “East meets West" ¡in 
the land of my ancestors. 


The second half of my life began ¡in April 1975 when l arrived at Camp 
Pendileton, California. After the fall of Saigon ¡in 1975, at age 44, l lost my 
Country, my home, and my possessions -all things l held dear in my life. 
Stepping out of Camp Pendleton, | had to overcome the extreme hardship 
and challenges of a refugee with nothing to my name but $150 in travelerˆs 


Đông gấp Tây 


checks and a handbag of old clothes. This second half of my life has 
encompassed 22 vyears of hard work, folloöwed by almost 20 years of 
comfortable retirement in my adopted country. 


I must thank my Creator for giving me this second chance in America and 
not somewhere else, for Ï deeply cherish the privilege of living in a country 
of freedom and opportunity. Ì had never wished to abandon, or be 
separated from, my native homeland but remaining in Viet Nam under the 
totalitarian communist regime was never an option for me and my wife, 
Marie. Ït is quite amazing that the fateful and dramatic year of 1975, which 
has left a deep and indelible scar, sliced my entire life story Into two almost 
equal periods of 40 years. Both parts have been filled with mixed feelings 
of great joy and happiness, along with profound pain and suffering. During 
these two long periods of my life, | had three major encounters of “East 
Meets West." First, during my stay In America for my education from 1952 
to 1958, then back ¡in Saigon and through the war which seemed to prove 
Rudyard Kipling correct, and finally from 1975 on, as a refugee in America 
with my laborious efforts to secure a meaningful life during which I have 
shown that East and West can successfully meet in Americal 


As an American citizen with a hybrid Eastern and Western viewpoint, a 
Chinese-Vietnamese cultural background, and a combined Vietnamese, 
French and American education, Ï want to retrace my journey from my 
peaceful life ¡in the Mekong Delta of the 1930”'s to the high tech San 
Francisco Bay Area of the 21st century. In 1952, long before the American 
intervention in Viet Nam, Ï left Saigon to pursue a Fulbright scholarship ¡n 
the ỦÚS. Over the next seven years Ì was fortunate to receive an excellent 
education from Lafayette College, then the prestigious MIT, and later from 
Columbia University. In 1958, Ï returned home to serve ¡in the nationalist 
South Vietnamese government in Saigon until April 1975 when Ì was 
thankfully able to escape the violent Bolshevik-like takeover of the whole 
Country. A new era, the “rebirth of the eagle,” had started - going through 
the full circle of riches to rags, and from rags to riches once again. 


My mitial Trans-Pacific Jjourney from the East to the West in 1952 quickly 
and drastically changed my life. l left an underdeveloped French colony In 
old Indochina and flew over the Pacific Ocean to study engineering in 
America, the most advanced country of the world after WWIH. The trip itself 


712 


Phụ Lục 4 - Lời Giới Thiệu Tiếng Anh 


was Incrediible for a Vietnamese youngster in the early 1950s. For me, it was 
my maiden flight from the shores of the Mekong Delta in Vietnam to the San 
Francisco Bay in America. Ìt was also the beginning of my personal 
adventure of "East Meets West.” 


My Fulbright scholarship allowed me a few days of orientation in the great 
city of San Francisco to prepare myself for my very first contact with life in 
America. After that initial clash between East and West, my journey 
continued smoothly to Lafayette College ¡in Easton, Pennsylvania. In all 
respects, | was “thrown into the ocean to learn how to swim” Iinstead of 
being gradually immersed into my new environment and the use of the 
English language. Being uprooted from my traditional Asian family life was, 
Of course, a real nightmare. Homesickness, loneliness, and the language 
barrier were my worst enemies. Somehow, by surviving all of these 
challenges, l became a lot stronger and my skin became thicker. These first 
four years ¡in Pennsylvania transformed my life, making me more 
independent and more prepared for the tough steps ahead. The next 
challenge was MIT, along with my head-grinding efforts to complete my 
graduate studies as quickly as possible and acquire the professional skills 
I needed before returning home. 


l was determined to study very hard durinng my years of schooling in 
America, even If l had to sacrifice fun and leisure In order to succeed 
academically. The results were simply astonishing. Ì was consistently at the 
top of my class, even though many of my classmates were mụch more 
intelligent than Ï was. After graduating from MIT ï spent some time working 
and enjoying myself in New York City. Then finally, in 1958, Ì made the 
memorable decision to return to Vietnam, with a ticket on Pan American 
Airways that enabled me to travel the world for 90 days en route. 


Returning home was a real life” Rip van Winkle” experience for me. Äs soon 
as my parents and relatives appeared at Saigon Tan Son Nhut airport to 
welcome me home after our long separation, l realized that my years in the 
US had been a period of luxury living and a safe haven from the escalating 
war in Viet Nam. The stark realites about my homeland hit me in full force. 
And so began a completely new chapter of my life in South Viet Nam. Before 
getting too settled, l took care of my top priorities - Ì got married, ÏÌ bought 
a house, and began my career. 


713 


Đông gấp Tây 


During my 17 years of hard work in Saigon ¡in the government civilian sector, 
l did my best to contribute and serve my beloved country which was 
impoverished by continuous enemy infiltration and armed aggression by 
communist North Vietnam. In 196G, at age 35, Ì was the youngest ever 
Deputy Minister of Economy of South Vietnam, managing an $800 million 
civilian aid program and millions of dollars of Viet Nam's own foreign 
exchange. | had the chance to form a strong team of “young Turk 
technocrats." They created the entire necessary infrastructure for the 
economic development of war-torn Vietnam. In 1966, together with the 
Vietnamese Minister of Economy & Finance Au Truong Thanh, Ï had the 
Opportunity to visit President Johnson and his adviser Mr. Walt Rostow in 
the White House. Also in attendance was McGeorge Bundy, ỦS National 
Security Advisor. The purpose of the meeting was to review the economic 
challenges in our struggling country that had been so impacted by the war. 


My dream to see a pDeaceful and prosperous South Viet Nam never did come 
true. By April 1975, the situation became a nightmare, and the subsequent 
fall of Saigon precipitated my second  journey to the U.S. - but this time with 
shock and surprise. The next thing Ï knew, my wife and l were alive and 
uninjured in Camp Pendleton in California where my fellow refugees elected 
me mayor of the camp to take care of thousands of Vietnamese families 
arriving day after day. From there, a new chapter of my life began, with years 
of hard work, stress, sweat and fun, followed by my current happy, 
Drosperous and, most of all, healthy retirement in my adopted hometown of 
San Francisco. My second phase of "East Meets West” ¡is surely now 
eaching ¡ts final stages. 


l feel lucky and gratified to be able to record these two long Journeys: first 
from a relatively peaceful Viet Nam, and then the second from a Viet Nam 
that had been destroyed by war. When I first left Vietnam, ¡it was only to 
Dursue my education, but when Ï left my native country for the second time, 
I had the distressful feeling that this goodbye was for good. Ì was filled with 
profound sadness at the loss of freedom and democracy for the Vietnamese 
people, and also for the painful thought that Ì would never again see the 
land of my ancestors, an / cred... 


Looking back at these memories, spanning the Pacific Ocean and over eight 


714 


Phụ Lục 4 - Lời Giới Thiệu Tiếng Anh 


decades, my journey of “East Meets West” has also been an inner one, 
which has deeply affected my heart and mind. With the amazing human 
capacity for evolution and adaptation, Ì remember gradually integrating Iinto 
the American lifestyle. Little by little I was able to understand the so-called 
.melting pot, ˆ which has made ï† possible for hundreds of millions of people 
from different races, creeds and cultures to have succeeded ¡n creating a 
society in which to live together in peace. Collectively, they have made 
extraordinary achievements, by way of tremendous sacrifice, sweat and 
tears, In all fields of human endeavors. Whether one likes It or not, the 
melting pot of America has proven to be a unique, but successful, 
eXperiment In the history of humankind. 


After four continuous decades of living in the United States, Ì can say that 
the second half of my life was filled with great challenges. But in this land 
of the free, l have learned that honesty and hard work can claim its 
legitimate rewards for people who wish to have a decent and respectable 
life. For me, America ¡is exceptional, not because ¡t† has become the richest 
and most powerful nation in the world, but because it has propagated ¡ts 
ideals of freedom and democracy to the four corners of the earth, ever since 
its birth as a nation in 1776. l† continues to do so and ¡is a beacon of light 
for oppressed Dbeople everywhere who are fighting against totalitarianism 
and dictatorship. Nowadays, many millions of people continue to look at 
America as the land of asylum, refuge and survival, as Ï did in 1975. 


The reader will note this book contains many photos of U.S. landmark sites, 
which will be familiar to all Americans, and thus wonder why the need for 
such photos. My answer is that my book Is to be translated into Vietnamese 
and distributed among Vietnamese readers, many of whom wlll not be 
familiar with these American landmarks. 


lt has been a worthwhile and exciting journey. Let me now tell you my 
unique and personal story of “East Meets West"- My flight of the Eagle from 
the shores of the Mekong Delta to the San Francisco Bay. 


ˆkkhuong Huu Dieu 


The Goiden Sitafe 
2017 


715 


Quand ['Est rencontre Ï'*Quest 
Ernvoi de Ï Aigle 


Mon odyssée de Quatre-vingts six ans 
du: Delta du Mékong 
a ía Baie de San Francisco 


I ntroduction 


⁄# 


Par destinée ou à dessein, ma grand-mère m'a donné "Aigle" comme nom, 
en vietnamien. Ma première traversée de Ï'Océan Pacifique fut pour effectuer 
mes études supérieures. Ma dernière traversée, du même océan, fut pour ma 
survie. Rudyard Kipling nous a averti : “7s est /Est, et [ Ouest est l Quest ; 
/Jamais /ls ne se rericoritrerort”. Je me suis demandé “QUAWD LEST 
RENCONTRE L OUE.ST; que se 0asse-f-/Í? Trouver une réponse à cette question 
a été un défi obligé et difficile, à une phase avancée, de mon très long voyage. 


Je nai jamais écrit de livre de ma vie, alors pourquoi le faire quand j'ai 
maintenant dépassé l'âge de quatre-vingts ans? Eh bien, quand vous avez 
atteint cette époque de la vie, un dicton populaire vietnamien vous rappelle 
que vous êtes déjà plus près de la terre, ici-bas, et plus loin du ciel, là-haut, 
c'est à dire que "la poussière retourne à la poussière" comme on le pense en 
Occidentl Cest aussi le temps quand toutes sortes de souvenirs vous 
envahissent avec une intensité croissante. Cela a été le cas pour moi quand 
j'ai pris une retraite confortable ¡l y a quelques années dans cette belle ville 
de San Francisco qui est devenue mon foyer pendant ces quatre dernières 
décemnies et mềme un peu plus. Très souvent dans la soirée, quand je suis 
aSsiS seul dans le jardin qui se trouve derrière ma maison, toutes sortes 
d'images ressurgissent dans ma tête provenant de mon lointain passé. 


Ces réminiscences Deuvent être très émotionnelles et en même temps très 
chaotiques. C'est pDourquoi je suis obligé de me contrôler et de mettre un peu 
d'ordre dans ce kaléidoscope qui constitue, en fait, toute I'histoire de ma vie. 
C'est ce besoin impérieux qui m'a amené à donner quelques cohérences à 
cette masse énorme de souvenirs. J e me suis ainsi résolu à les mettre par écrit 
de peur qu'ils ne me reviennent plus. Les pages s'amoncellent. C'est pourquoi 
je les ai mises, selon un ordre chronologique, non seulement en terme de 
temps et de lieux, pour les gens et leurs pÌlaces dans ma vie, mais aussi en 
matière de pensées, de sentiments et démotions, qui m'ont aidé à devenir la 


personne que je suis maintenant. Ces écrits sur mes souvenirs se sont 
accumulés dans plusieurs centaines de pages au cours des années récentes 
de ma retraite, et beaucoup de mes parents et de mes amis ont insisté pour 
que je les mette sous forme de livre afin quiÌls puissent en profiter autant 
pour Ï'information que pour le plaisir. 


Tels sont I'origine et la naissance de ce livre et de son titre. Pour moi ce 
nest pas seulement le souvenir de mon passé. Comme cela a été dit 
précédemmert, ce livre est par-dessus tout dédié à mes parents bien aimés, 
à ma très chère femme Marie, qui s'est tenue à mes côtés, pour le meilleur et 
pour le pire, au cours de ces cinquante-sept dernières années, aux membbres 
de ma famille élargie aussi bien qu'aux nombreux amis qui sont au Viêt Nam, 
aux Etats Unis et ailleurs dans le monde et qui souhaitent mieux connaftre 
I'histoire de ma vie. 


J'ai passé la première moitié de ma vie dans ['Asie tumultueuse, plus 
précisément au Việt Nam. J'ai vécu à travers la colonisation francaise, 
I'invasion japonaise, suivie du retour du Corps Expéditionnaire Francais avec 
davantage de guerre, de réoccupation, jusqư aux Accords de Genève de 1954 
qui ont fixé la partition du pays au 17ème parallèele: créant le Nord Viêt Nam 
Communiste et le Sud Việt Nam Nationaliste. Le contexte prédominant de 
cette moitié de ma vie a été, bien sũr, la guerre au Việt Nam qui s'est terminée 
en 1975, mais qui reste jusqu' à maintenant le sujet d'un débat intense et sans 
Tin parmi les spécialistes et les experts. Par-dessus tout et pour tout le monde, 
la guerre du Viêt Nam doit être retenue comme l'une des plus grandes 
tragédies collectives du 20ème siècle, conflit armé le plus dévastateur des 
quatre mille années d'histoire écrite du Việt Nam et de la plus longue guerre 
étrangère du peuple américain depuis la naissance de leur nation ïl y a 
quelques deux cents années. Pour moi, qui ai connu à la fois la facon de vivre 
des américains et celle des vietnamiens, cette terrible guerre a été un terrible 
choc de civilisation "Quand l'Est rencontre [Ouest" sur la terre de mes 
ancêtres. 


La seconde moitié de ma vie a commencé en avril 1975 quand je suis arrivé 
au Camp Pendileton en Californie et quand  j'ai pu m'installer à San Francisco. 
Aprèes la chute de Saigon en 1975, à Ï'âge de 44 ans, j'ai perdu ma patrie, mon 
foyer, mes pOssessions, tout ce qui mest cher dans ma vie. En sortant du 
Camp Pendileton j'ai dô faire face au sort terrible et aux épreuves d'un réfugié 
qui n'a plus rien d'autre que 150 dollars en chèque de voyage dans ma poche 
et un sac de vieux vêtements. La seconde partie de ma vie a ensuite consisté 
en 22 années de vie pénibles suivie des dernières vingt années d'une retraite 
confortable dans mon pays d'adoption. 


Đông gấp Tây 


Jedois remercier mon Créateur de m'avoir donné cette seconde chance 
en Amérique, et pas quelque part ailleurs, et j'apprécie profondément le 
privilège de vivre dans un pays de liberté et d'opportunités. Je nai jamais 
souhaité abandonner mon pays natal ou en être séparé mais rester au Việt 
Nam sous le régime communiste totalitaire ne pouvait jamais être une option 
pour moi et pour ma femme, Marie, pour beaucoup de raisons évidentes. IÏ 
est tout à fait étonnant que Ïl'année 1975, dramatique et fatidique, ait laissé 
une cicatrice profonde et indélébile, coupant I'histoire de ma vie en deux 
moitiés presqu égales de quarante ans. Ces deux parties ont été remplies à 
la fois de moments de grandes Jjoies et de bonheur et d'autres de peines et de 
Souffrances infinies. Mais ces deux longues périodes de ma vie, m'ont mis par 
trois fois face à cette circonstance "quand I'Est rencontre I'Quest" : đabord 
lors d'un séjour pour mes études de 1952 à 1958, puis à mon retour dans la 
guerre au Việt Nam avec l'énorme intervention américaine, qui semblait 
prouver que Rudyard Kipling avait raison, et finalement à partir de 1975 
comme réfugié aux Etats Unis où j ai fait des efforts laborieux pour obtenir 
une vie significative, qui tende à montrer que FEst et I'Ouest peuvent se 
rencontrer avec succès en Amérique. 


En tant que citoyen américain, avec un point de vue hybride doriental et 
d'occidental, avec une culture sino-vietnamienne et une éducation à la fois 
vietnamienne, francaise et américaine, je veux retracer mon voyage de ma 
vie paisible dans le delta du Mékong dans les années trente à la zone de haute 
technologie de la baie de San Francisco du XXI®" siècle. En 1952 j'ai pu 
quitter Saigon grâce à une bourse Fulbright. Pendant sept ans j'ai eu la chance 
de recevoir une excellente éducation à I'Université Lafayette de Pennsylvanie, 
puis au prestigieux Massachusetts I nstitute of Technology (MIT) et enfin à 
I'Université de Columbia. En 1958, je suis revenu pour servir, dans le 
gouvernement nationaliste du Sud Việt Nam, jusqu'en avril 1975 quand  j'ai 
eu la chance de fuir Ï'empnse "bolchevique” qui s'est abattue sur I'ensemble 
de mon pays. Une nouvelle ère a commencé. C'est la période de la 
"renaissance de Faigle". Je suis passé à travers ÏI'ensemble du cycle de la 
richesse à la misère pour retrouver à nouveau la richesse. 


Mon voyage Trans- pacifique initial, de ï'Est à Ï'Ouest en 1952, a rapidement 
et complètement changé ma vie. J 'ai quitté une vieille colonie francaise sous 
développée pour voler à travers Ï'Océan Pacifique faire des études d'ingénieur 
aux Etats Unis, le pays le plus avancé du monde depuis la deuxième guerre 
mondiiale. Le voyage lui-mềême était un évènement incroyable pour un jeune 
vietnamien au début des années cinguante. Pour mon expérience 
personnelle, c'étaït mon tout premier vol des rives du delta du Mékong du Việt 


715 


Phụ Lục 5 - Lời Giới Thiệu Tiếng Pháp 


Nam à la baie de San Francisco aux Etats Unis. C'est aussi le début de ma 
rencontre et de mon aventure "Quand I'Est rencontre Ï'Ouest". 


Ma bourse Fulbright m'a donné quelques jours d'orientation dans la grande 
métropole de San Francisco pour me préparer à mes tout premiers contacts 
avec la manière occidentale de vivre de I'Amérique. Après ce premier choc 
entre I['Est et I'Ouest, mon voyage s'est pOoUrsuivVi sans accroc jusqưà 
LUniversité Lafayette à Easton en Pennsylvanie  Une nouvelle vie, 
d'immersion dans les études, a commencé dans cette Université. J 'avais 
I'impression de "plonger soudainement dans Ï'océan pour apprendre à nager", 
au lieu dđêtre graduellement immergé dans mon environnement, tout en 
devant utiliser l'anglais en dépit de ma connaissance très limitée de cette 
langue. Arraché de ma vie dans une famille orientale traditionnelle et 
confortable, mes débuts aux Etats Unis étaient naturellement un vrai 
cauchemar. La nostalgie, la solitude et la barrière des langues étaient mes 
premiers ennemis. D'une certaine manière, survivre à ce défi de la "pression 
de la cocotte-minute" semble m'avoir rendu plus fort et donné à ma peau une 
épaisseur de plus. Ces Dremières quatre années à Ï'Université de Pennsylvanie 
ont transformé ma vie. J e suis devenu plus indépendant et prêt pour les dures 
prochaines étapes. Le défi suivant a été le MI'T et mes efforts immenses Dour 
compléter mes études supérieures le plus rapidement possible et acquérir les 
connaissances Dbrofessionnelles voulues avant de rentrer au pays. 


J'étais résolu à faire tous les efforts voulus, pendant toutes ces années 
d'études aux Etats Unis, même sĩ je devais sacrifier mes temps de distractions 
et de loisirs afin de réussir mes études. Les résultats ont été ahurissants. 
J'étais constamment à la tếte de ma classe, en dépit du fait que certains de 
mes camarades étaient plus intelligents que moi. La dernière phase de mon 
voyage dđ'étudiant a été une période de travail et de plaisir dans la métropole 
de New York. Puis finalement, en 1958, j'ai pris la mémorable décision de 
faire le tour du monde et de rentrer à Saigon en 90 jours par la Pan American 
Airways. 


Rentrer au pays a été pour moi une véritable expérience de "Rip van 
Winkle". Mes années đétudes aux Etats Unis étaient une vie de luxe et un 
havre de paix par rapport à la guerre croissante au Việt Nam. Les réalités 
brutes de mon pays et de mon peuple m'ont assailli soudainement quand Jj'ai 
apercu mes parents et mes amis venus m'accueillir à l'aéroport de Tân Son 
Nhut, après cette longue séparation. Ainsi commenca un chapitre 
complèetement nouveau de ma vie personnelle au Sud Viết Nam. Avant de 
m'installer définitivement, je me suis occupé de mes trois principales priorités 
: je me suis marié, j'ai acheté une maison et j'ai commencé ma carrière. 


719 


Đông gấp Tây 


Durant mes dix-sept années de dur travail à Saigon, dans le secteur civil 
du gouvernemennt, j'ai toujours fait au mieux pour servir mon pays bien aimé, 
qui a été appauvri par une infiltration continue et une agression armée des 
communistes du nord Việt Nam. En 1966, à 35 ans, j'étais le plus jeune vice- 
ministre de I'Economie du Sud Việt Nam, responsable de la gestion đun 
programme đaide civile de 800 millions de dollars et des millions de dollars 
de devises du Vietnam. J 'eus la chance de constituer un solide noyau de 
"Ieunes turcs technocrates". Ils ont créé complèetement Iinfrastructure 
économique nécessaire pour le développement du Việt Nam entièrement 
plongé dans la guerre. En 1967, j'ai eu Ï'occasion de rendire visite au Président 
J ohnson et à son conseiller Walt Rostow à la Maison Blanche avec Au Truong 
Thanh, le ministre de I'Economie et des Finances du Việt Nam afin de passer 
en revue les défis économiques auxquels doit faire face notre pays, déjà si 
durement frappé par la guerre. 


Mon rêve de voir un Sud Viet Nam pacifique et prospère ne s'est jamais 
réalisé. En avril 1975, ¡l est carrément devenu un cauchemar. La chute de 
Saigon précipita mon secondl voyage aux Etats Unis mais, cette fois, avec choc 
et surprise. La seule chose que j'ai réalisée était que ma femme et moi étions 
vivants et sans aucun dommage corporel, dans le camp des Mannes de 
Pendleton en Californie. Là, mes compatriotes mont éÌu maire pour 
m'occuper des milliers de familles vietnamiennes qui arrivaient jour après 
jour. Ma nouvelle vie recommencait à 44 ans avec les mains complètement 
vides, mais je peux heureusement dire que les 22 années suivantes de durs 
travaux continuels — pleines đangoisses, de sueurs et de joies — nont 
conduit à ma vie actuelle: une retraite heureuse, prospère et, par-dessus tout, 
en bonne santé, dans ma belle ville adoptive de San Francisco. Ma seconde 
expérience personnelle de "QUAND L'EST RENCONTRE L'OUEST" traverse 
maintenant ses dernières étapes. 


Je me sens chanceux et reconnaissant d'avoir été capable, à mon âge, 
d'effectuer ces deux longs voyages: đabord đun Việt Nam relativement 
pacifique, et une deuxième fois dun autre Việt Nam détruit par la guerre. 
Quand j'ai quitté le Việt Nam pour la première fois en 1952, cétait 
uniquement dans le but de faire des études universitaires aux Etats Unis, Dpar 
contre quand je suis parti de mon Việt Nam natal en 1975, j'avais le sentiment 
désespérant que ce second au revoir était un adieu définitif. J 'étais rempii 
d'une profonde tristesse et d'un vide intérieur pour la perte de la liberté et de 
la démocratie du peuple vietnamien et de la pensée douloureuse de ne plus 
jamais revoir la terre de mes ancêtres. J e n'ai pas pu empêcher mes yeux de 
se remplir de larmes quand, en regardant à travers le hublot de I'avion, j'ai vu 
Saigon, avec ses maisons familières et ses rues, disparaftre lentement de ma 


720 


Phụ Lục 5 - Lời Giới Thiệu Tiếng Pháp 


vue DOur tOoulj OUFs... 


En repensant à tous ces souvenirs, je me trouve devant un très long 
itinéraire en terme de temps: plus de huit décennies et en terme d'espace la 
traversée de tout I'Océan Pacifique. C'est dautant plus captivant qu'il y a en 
même temps un autre voyage interne dans le cœur et dans Ï'esprit avec 
"Quand ['Est rencontre FOuest". J]e me souviens comment je suis devenu 
partie même, de cette évolution humaine étonnante dđadaptation et 
dintégration dans le style de vie américain. Petit à petit je suis arrivé à 
comprendre la soi-disant marmite à fondre (melting pot) qui a rendue 
possible à des centaines de millions dindividus de différentes races, 
croyances et cultures de créer au cours des derniers siècles, non sans 
d'énormes sacrifices, de sueurs et de larmes, une société pour vivre ensemble 
en paix et avec des Dprogrès et des réalisations extraordinaires dans tous les 
domaines de I'activité humaine. Que l'on le veuille ou non, [Amérique a 
démontré qu'elle était une expérience exceptionnelle et unique dans Ï'histoire 
de I'humanité. 


Après plus de quatre décennies de vie aux Etats Unis, je peux dire que la 
seconde moitié de ma vie a été également remplie de grands défis, mais sur 
cette terre de liberté, j'ai appris aussi quun travail dur et honnête peut 
réclamer sa récompense légitime pour tous ceux qui souhaitent une vie 
décente et respectable. Pour moi ['Amérnque a acquis son caractère 
exceptionnel non parce qu elle est devenue la Nation la plus riche et la plus 
puissante du monde. Bien avant đavoir sa richesse économique et sa 
puissance militaire, Iï' Aménique a divulgué, depuis le 4 juillet 1776, les idéaux 
de Liberté et de Démocratie aux quatre coins du Monde. Elle continue de le 
faire et reste un rayon de lumière pour tous les peuples opprimés, partout 
dans le monde, qui se battent contre le totalitarisme et la dictature. De nos 
jours, beaucoup de gens continuent à regarder les Etats Unis comme la terre 
d'asile, de refuge et de survie, comme je l'ai fait en 1975. 


Cela a été un voyage excitant qui en valait la peine. Comment a-t-il eu lieu? 
Laissez-moi maintenant vous raconter cette histoire, car je veux réellement 
partager avec tout le monde, tout particulièrement avec les jeunes 
générations, les bonnes ainsi que les moins bonnes expériences que j'ai 
vécues "Quand I'Est rencontre I'Quest" dans mon vol de Faigle, du Delta du 
Mékong à la Baie de San Francisco. 


Khuong Huu Dieu 
San Francisco 
Hiver 2016 


721 


